Thượng Sư Tsong Khapa tạo luận 
Pháp sư Pháp Tôn dịch sang Hán văn 
Jeffrey Hopkins dịch sang Anh văn 
Thích Pháp Chánh, Thích Pháp Quang & 
Huyền Thanh dịch sang Việt văn 


Sngaøs Rim Chen Mo 


Great Treatise on the 


Stages of Mantra 
Chapters 1 - 4 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ 


Đại Luận 
Phẩm 1 - 4 





Tường Quang Tùng Thư 18 
Phật Lịch 2558. TL 2015 


1 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 


Tường Quang Tùng Thư 


1 - Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn, Thích Pháp Chánh dịch và chú giải, 2003. 

2 - Nhập Bồ Tát Hạnh, văn xuôi và văn vần, Thích Nữ Trí Hải dịch, 2003. 
3 - Địa Trì Bồ Tát Giới Bổn và Địa Trì Bồ Tát Giới Bổn Tiên Yếu, 
Thích Pháp Chánh dịch, 2004. 

4 - Từ Điển Bách Khoa Phật Giáo Việt Nam, Tập 1 & 2, Tiến sĩ Lê 
Mạnh Thát chủ biên, 2005. 

5 - Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận, Tsong Kha Pa Thượng Sư soạn, 
Thích Pháp Chánh dịch, 2006. 

6 - Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập, Pháp Nhiên Thượng 
Nhân soạn, Thích Pháp Chánh dịch, 2006. Tái bản lần thứ nhất 2008. 

7 - Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh, Thích Pháp Chánh dịch, 2006. 

8 - Phật Nói Kinh Phạm Võng Lược Sớ, Hoằng Tán Đại Sư soạn, Thích 
Nữ Trí Hải dịch, 2007. 

9 - Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ, Thiện Đạo Hòa Thượng tập ký, Thích Pháp 
Chánh dịch, 2009. 

10 - Đường Vào Bồ Tát Hạnh Tập Chú, Bồ Tát Tịch Thiên tạo luận, 
Thích Pháp Chánh dịch, 2010. 

11 - Niệm Phật Tông Yếu, Pháp Nhiên Thượng Nhân soạn, Nguyễn Văn 
Nhàn dịch, 2011. 

12 - Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh Giảng Lục, Thái Hư Đại Sư giảng, Thích 
Pháp Chánh dịch, 2011. 

13 - Truyện Lục Tổ Huệ Năng, Ngô Trọng Đức soạn, Thích Pháp Chánh 
dịch, 2012. 

14 - Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận, Hoài Cảm Đại Sư soạn, Thích Pháp 
Chánh dịch, 2012. 

15 - Bậc Thang Giác Ngộ (Lam Rim Chung Ba), Tsong Kha Pa Thượng 
Sư soạn, Thích Pháp Chánh dịch, 2013. 

16 - Tình Yêu Phổ Quát, Geshe Kelsang Gyatso soạn, Thích Nữ Trí Hải 
dịch, 2014 

17 - Bồ Tát Học Xứ, Geshe Kelsang Gyatso soạn, Thích Pháp Chánh dịch, 
2014. 

18 - Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận (Sngags Rim Chen Mo) Phẩm 
1-4, Tsong Kha Pa Thượng Sư soạn, Thích Pháp Chánh, Thích Pháp 
Quang & Huyền Thanh hợp dịch, 2015. 


Mục lục 





Mục lục 

LỐI NGÔ 0012 2000101000600 0 08 18A16s0xita00sis014 0168 hới 9 
GIDETHIẾ U06 xá nà na x0 0g 9bxiintöinawowsaOddoainibôn 13 
PHẨM 1. TỔNG QUÁT...........................-...-2- 5° 25s s++eEsexe+eersrssrseree 23 
CHƯƠNG 1. LÝ DO PHÁT KHỞI LỒNG TIN ...................... 55c š+5c + ‡+scxsssxsss2 23 
A1. Chỉ có Phật pháp là con đường tìm cầu giải thoát. ............. 25 
CHƯƠNG 2. CON ĐƯỜNG ĐẾN PHẬT QUẢ........................c S5 Sex sesexse 32 
A2. Những thứ đệ nhập đạo khác biệt.......................... .. .- -- -- -- --«- 32 
B1. Phân biệt tổng quát các thừa......................----- ¿5c cccctsseerreree 32 
CÍ.'PHâN:biệt thểếHãö xi2 160L s008ả10 20a .svov 32 
C2:Lÿ do:để phần BIỆt:.3:scecbxcszabslylastayeeaioassvoae 33 
C3. Thể tánh của các thừa. .........................- ---- 2c 2. se ce 33 
M4 8/108: ............. 33 
D2:,Kiến lập/Đái th: c6: tố ng Go TA nh net vbo đà nàng 40 
C4. Tất cả các thừa đều là phương tiện thành Phật. .................. 42 
CHƯƠNG 3. KIM CANG THỪA.....................  - G HH HH ng vn 47 
B2. Phân biệt Đại thừa........................... . -- - - TS SE SE SE rrree 47 
C1. Phân biệt tổng quát hai loại Đại thừa. ......................-- -:--¿- ¿c5 + 47 
D1. Phân biệt các loại giáo pháp........................-- -- -----ccccc+cc<+<<<+ 47 
D2. Giải thích danh nghĩa........................ .--- -¿-- 525 2522 £++*£+s££+seczsecss2 47 
D3.Tại sao phân làm hai thừa. ........................--- 2c 2c 3+ cSSs + 52 
E1. Nêu lên nghỉ vấn......................... .---¿- ¿c5 22 S2 k2 SE vzererzres 52 
E2. Giải đáp nghỉ vấn. .......................--.-- ¿c2 22 2e vs rrerrres 53 
F1. Đả phá sự kế chấp.......................-- -¿- --: 52 5 S2 + ‡zsczserzersee 53 

F2. Giải đáp chính xác. ................. 
G1. Lý luận phân định hai loại Đại thừa...................... 56 
H1. Nêu rõ chánh nghĩa. ............................. ..-- ----s<<+<<++ 56 
CHƯƠØNG3, HỒN TỒN DÙ(GIÁ si3a sa ft6tiaugftduintgetbAxkindasd 59 
H2. Dẫn lời kinh làm chứng CỨ................... -- -- ¿2 2 2s s+2£2£+£z£zs£z£zsz 59 
11. Lời dạy trong Vô thượng du già mật. .................................-.------ 59 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 


J1: Lời dạy trong Mật DỘ c2 20 0062616 L61 0 04162651 11 k52 9615 08x6 59 

J2. Lời dạy trong các chú giải...................... .--- ¿+ 552cc se csseesseesee 64 

K1. Chú giải của ngài Trí TÚC........................- -- -- ¿+ << S2 ss sex 64 

CHƯƠNG 5. PHƯƠNG PHÁP TRONG BỐN MẬT BỘ...................... -..- 2c {2< c2 71 
K2. Lời dạy của các luận sư khác. ......................-- ---- --‹- c5 «55s 5s << + 71 

|2. Lời dạy trong ba Mật bộ cấp thấp..........................-..-- --¿- {c5 cc +. 74 

H3. Đoạn trừ tranh luận............................. .. -- -- -< c< c5 << se eeeecez 77 
CHƯƠNG 6. MỘT MỤC TIÊU LÀ PHẬT QUẢ ........................ -.‹-s-c+S<x<<<x++<+2 32 
G2. Đạo tuy khác biệt, quả không khác biệt. ..................................- 82 
H1. Giải thích chánh nghĩa..........................-- -- c2 S2 2< SE zcecrs 82 

H2. Giải thích sự khác biệt giữa hai thừa......................... ..-- --5- 575555 <c22 85 

I1. Sự giải thích của tự tông...................-- -ccc cn tt ngay 85 

|2. Sự giải thích [sai lầm] của các lạt ma khác..................... ....-- -- 86 

J1. Sự giải thích của Luật Sanh Thích.........................-- ---- ---- --<: 86 

J2. Sự giải thích của Tam Lý Cự Luận........................--------- --«: 87 

I3. Đả phá những lập luận sai lầm vừa nêu trên....................... . 93 
CHƯƠNG 7. NHẬN ĐỊNH VỀ BỐN MIẬT BỘ ........................ ...-.c c2 cSccScesxcss 95 
C2. Giải thích chỉ tiết về sự tiến nhập Mật thừa. ...................... 95 
D1. Các pháp môn khác biệt tiến nhập Mật thừa......................... . 95 

D2. An lập sự khác biệt giữa các pháp môn.................................-.«- 95 
E112 ác sxfifesttosgnBtdtinlrneo đi Maptdosbagaan 95 

E2. Đáp.................-.--cc 22c 22t E21 111211121112 121.11 EE1arerree 96 

F1. Những sự giải thích sai lầm. ......................... --¿- -:c-¿c 5< c<£ s52 96 

F2. Giải đáp của tự tông........................-- --- cac Sen rrerrxee 100 

CHƯƠNG 8. TIẾN NHẬP MẬT THỪA...................... 2c S0 Sex xxcz 110 
D3. Nêu rõ các đạo lộ khúc biệt. ............................... .. -- -- -- c< c<<<<<<<<<+ 110 
E1. Thứ đệ tu tập chung của hai loại Đại thừa............................. -- 110 
CHƯƠNG 9. SỰ TRANH LUẬN VỀ BỔN TÔN DU GIÀ TRONG SỰ MẬT VÀ HÀNH 
MẬT cát 1104001416 6o GỖ 0-01 04 GÀ Lên tà c0 bà là /Át-Á (2880115144661. 81121241 xL: 115 
E2. Thứ đệ tu tập đặc thù của Kim cang thừa. ........................ 115 
F1. Thứ đệ tu tập của Sự mật và Hành mật..............................-- -- 115 

G1. Quán sát hai bộ có hay không có pháp tự khởi và nhập trí 

TÔ. 20s 160 036 nà 10001102 kx 0n tiệc 1à DÀxápxvrssktsvsbiseea,biMldv2 115 

H1. Lập luận của các luận sư khác.......................-. ---- ---- --<--<<: 115 


4 


Mục lục 


H2. Giải thích tông chỉ đúng lý..........................-- ---- ---- 5 +©+<<+<<+: 121 
CHƯƠNG 10. CẤU TRÚC TỔNG QUÁT 
G2. Cấu trúc tổng quót thứ đệ tu tập trong Sự mật và Hành một. 





nh R0 1010 8t v00 300181100 01121680 0 018100101 100010116280 132 
H1. Giải thích bài kệ tổng quát.......................-- --- --: ¿+2 52 2z ‡2csczsersee 132 
PHẨM 2: SỰ MẬT (KRIYA TANTRA) ..........................-- -- 5 =5 <<<< <2 136 
0719/9))IchiM NV .v0c | EƯiÝÉỒ..... 136 
H2. Giải thích thứ đệ tu tập của Sự mật và Hành mật. ........... 136 
I1. Thứ đệ tu tập của Sự mật...........................-- --¿- ccc ccSccessereersxee 136 

J1. Vì muốn trở thành căn khí tu đạo nên thọ quán đảnh........ 136 

J2. Sau khi trở thành căn khí, thọ trì thanh tịnh luật nghi và tam 
8171910533419 207ẸT.77Đ7. .T7neẻeaẻẽ 137 
CHHẾNG 12: CHHŸN án V006 0á khá a0 NA nh 0 n6 hãi 144 
J3. Trước khi an trụ trong tam muội da, nên thừa sự như thế 
T0 0n 020 0 Án An ng nh 010 0n 0 0n 00 5 100 10721092 00 Só 144 
K1. Lý do cần phải thừa sỰ.................... ---- cà LH HH rệt 144 

K2. Thứ đệ tu tập thừa sự..................... Sà LQ HH HH HH n» HH ng xy 146 

L1. Thiền quán có niệm tụng (hữu tướng)..........................- ----: 146 

M1. Phần tiền hành của bốn chỉ thiền quán hữu tướng. ..... 146 

N1. Trước tiên phải làm gì.......................... .--- 75-5752 ccssc2 146 

N2. Phương pháp tắm gội trước khi vào Đàn tràng. ........ 150 

N3. Đắp y, đăng tòa, gia trì vật cúng dường. ................... 160 

N4. Thủ hộ tự thân và đạo trường........................ .-- ------- 164 

Q12THứ hộ tự tHÂH::::s:.21i-cg6 0100000102860 018ả0 8884 164 

02. Thủ hộ đạo trường...................... ..- -- -cccscseseieereieee 165 

CHƯƠNG 13. PHÁP TỰ KHỞI:..¿‹:: 2026022210066 1116 023g ng A ciện ta 170 
M2. Chánh thức tu tập bốn chi thiền quán................... ...-- ---- -- 170 
N1. Bốn chỉ thiền quán hữu tướng. ........................-- --c c2 170 

O1. Tự khởi thành thánh tôn......................... .-- ¿555cc c+scc+secssecsse 171 
CHƯƠNG 14. THỈNH TRÍ TÔN HIỆN TIỀN ..........................--ccSc S2 Sccsssse2 183 
O2. Thỉnh trí tôn hiện tiền tu cúng dường, v.V...................----- 183 
P1. Quán tưởng trỤ XỨ. ....................-.-- -- 5 c1 Sen ng re 183 

P2. Cung thỉnh thánh tôn và mời ngài đăng tọa. .......................... 185 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 


P3- Hiến bày :miẬt-ấN;:.:z-sxcsalsersesxDlaoeavisstslessisbiibito 190 
P4. Cúng dường và xưng tán..................... - - c Q0 1n. nS SH ng, 193 
P5. Tu tập sám hối, quy y, tùy hÿ, phát nguyện, chuyển pháp luân, 
Voi (nan si byAvhy box AonleyiginasisAvdsloyivvvxllsssoylvvnsvlbkvssalil 203 
P6. Tu tập bốn vô lượng tâm. ...................... .-: -¿ ¿5c tk tsreerreree 205 
CHƯƠNG 15. TRÌ TỤNG MẬT CHÚ ........................ c. cà nhe, 208 
N2. Niệm tụng như thế nào. ...................... .-- ¿c2 Street 208 
O1. Phương pháp lần chuỗi.....................------- S2 2 22s cxrrzxrxe 208 

O2. Niệm tụng duyên vào một cảnh.........................--- ---‹-s+©-s+s<<2 210 

P1. Niệm tụng duyên vào tự mẫu......................... -----c-ccsccce¿ 210 

Q1. Duyên vào tự mẫu nơi tâm bổn tôn...................... - 210 

Q2. Duyên vào tự mẫu nơi tự tâm.........................-----55- 5e: 212 

P2. Niệm tụng duyên vào âm thanh của tự mẫu. ................ 213 

O3. Phương pháp niệm tụng khi gặp chướng duyên. .......... 217 

M3. Phương cách kết thúc bốn chi niệm tụng. .....................-- - 219 
CHƯƠNG 16. THIỀN QUÁN KHÔNG CÓ SỰ TRÌ TỤNG MẬT CHÚ ................. 224 
M1. Thiền quán trụ trong lửa vò trụ âm thanh...................... .- 224 
N1. Thiền quán trụ trong lỬa........................-- ¿5 5c 5c S2 tsscseerzeree 224 
N2. Thiền quán trụ trong âm thanh.........................-- -:--¿- 552 << c+<£sss2 227 
M2. Tu tập thiền quán sau âm thanh......................... .-- -s- -s «+ +s<+s52 228 
N1. Thứ đệ phóng xả sự an trụ vào âm thanh. .........................- -- 228 
N2. Chánh quán sau thiền quán âm thanh. ........................ --- --: --‹- 233 





CHƯƠNG 17. THÀNH TỰU TẤT ĐỊA 
14. Sau khi đạt được kham năng, làm thế nào tu tập thành tựu. 


`. C..ẽẽ ốc hố ẽh ống na an 239 
PHẨM 3. HÀNH MẬT (CARYA TANTRA) ..................- -- << scscsesse 246 
CRƯƠNG 15. DN NHẬP 1 vvy g6 nên 06 00901640 61 660S80A002Á1x0 2 Ễ2 số 246 
l2. Các giai đoạn tu tập của Hành một. ......................... .--- ---- --- 246 

J1. Làm thế nào để trở thành căn khí cho sự tu tập. .................... 246 

J2. Làm cách nào để hộ trì thanh tịnh luật nghỉ giới và tam muội da 

E7 7n... ẻẻẽ"ẽ . 246 

J3. Trong khi an trụ tam muội da, trước tiên phải thừa sự thế nào. 

0 0 100 4848465 0485 vỀt cân In chA 441305166 A4 4a s6 0s 0xss s01 s4 104 04 S04 1À taase coh+l 247 


Mục lục 


K1. Phân loại du già của Hành mật. ...........................--- ---------©: 247 
CHƯƠNG 19. HỮU TƯỚNG DU GIÀ .........................-- - ĂĂ S21 se 251 
K2. Giải thích ý nghĩa riêng biệt. ............................-- ---- 55 55 s£ 52+ <z<e<+ 251 
L1. Giải thích hữu tướng du già....................... ..-- -- 5: c5 2c c2 +ccseersees 251 

M1. Bốn chỉ niệm tụng bên ngoài. ........................-.-: --¿- c5 + c+<£css2 251 

M2. Bốn chi niệm tụng bên trong......................-. -¿---cc c2 256 
CHƯƠNG 20. VÔ TƯỚNG DU GIÀ....................... - SĂ Ăn ng gưey 259 
L2. Giải thích vô tướng du già. .......................... ---- -/5- c7 c2 c+cesees 259 

J4. Sau khi khéo thừa sự, làm thế nào để thành tựu............... 263 
PHẨM 4. DU GIÀ MẬT (YOGA TANTRA) .................-.-- - --  <sseses2 265 
CHƯỢNG 21; KÌNH BIỂN CĂN BỒN 2a an at se du màs 0 1ass6 Bạn 265 
F2. Thứ đệ tu tập của Du già một. ........................ .--- ---- -- «<< «+ <=<e<s 265 
G1. Lời dạy trong Nhiếp Chân Thật Kinh..........................-- ------ --- -: 265 
CHƯƠNG 22. THẾ NGUYỆN...................... ----. cọ QQQ HH Hy nha 274 
G2. Thứ đệ †u tẬp......................... ..... ----  - 2Á 0 21112211 11113511 11185511 1115555 1 x4 274 
H1. Vì muốn trở thành căn khí tu tập cho nên thọ quán đảnh..... 274 

H2. Sau khi trở thành căn khí, giữ gìn thanh tịnh luật nghỉ giới và 

tam muội da:BÌỚÌ...¿‹..c.c các 66151100 2 6 ng cá c4 x8 045596620 274 
CHƯƠNG 23. QUÁN SÁT THÁNH TỒN ...................... cà ngư 277 
H3. Khi trụ tam muội da, phải thừa sự trước thế nào. ............ 277 
I1;HữU tướnE:dU/8 lỗ 212160160 /2616 T000 66 cả 0 T0 ve 10A 061124 + 277 

J1. Bốn tòa du già duyên thân thô của thánh tôn..................... 277 

K1. Pháp tu tập bốn tòa du già. .........................-- :--¿- c5 ©5555 <5: 277 

L1. Pháp tu tập bốn tòa du già dành cho người chỉ thọ đệ tử 
QUáTidaNh-;:isš222110092001001011160053/01ánfi1auyplyalapvrÐf Ti: ta điện 277 

L2. Pháp tu tập bốn tòa du già cho hành giả thọ A xà lê quán 
5E... ố.ố.ốốố.ốẽ.ố ốc. 284 

K2. Pháp tu cho người không thể tu tập tứ tòa bổn tôn du già. 

ốc ốố Cố ra cổ ổaổ ốaẽố gốc ca. ac 286 

CHƯƠNG 24. QUÁN SÁT BIỂU TƯỢNG VI TẾ...........................- 2-55 5+5 5552 288 
J2. Duyên biểu tượng vi tế của bốn tòa du già. ..................... - 288 
K1. Việc cần phải làm khi tu tập tướng vi tế. ............................ ---- 288 

K2. Do duyên tướng vi tế khiến tâm kiên cố. ....................... .-- --- ---- 289 


7 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 


K3. Sau khi được kiên cố, tu tập thu phóng, v.V......................-- --- 292 
CHƯƠNG 25. VÔ TƯỚNG DU GIÀ......................-c S2 S21 1 11 xxx xxx 294 
l2. Vô tướng du giÒ. ..............................-- -- 5<: 5+ +++2 3 *+2255 5+2 sxszss 294 

J1. Lời dạy vô tướng du già trong Nhiếp Chân Thật Luận............. 294 

J2. Lời dạy vô tướng du già trong các luận sớ mật tông............... 296 

K1. Pháp tu vô tướng du già trong Phật bộ.............................. 296 

K2. Pháp tu vô tướng du già trong Kim cang bộ....................... 297 

K3. Pháp tu vô tướng du già trong Bảo bộ. ............................ -- 298 

K4. Pháp tu vô tướng du già trong Liên hoa bộ........................ 299 

J3. Tóm lược về pháp tu Vô tướng du già.........................--- ------ --«: 300 
CHƯƠNG 26. THÀNH TỰU TẤT ĐỊA...........................--- 55 22+ Sex cxeczs 306 
H4. Sau khi khéo thừa sự, tu tập tất địa như thế nào. ............ 306 

I1. Tu tập đạt tất địa do thiền quán.......................---¿--¿- c5 c5<cc<ccsccs+2 306 

|2. Tu tập đạt tất địa do niệm tụng thần chú...................... ....-- --- 310 

I3. Tu tập đắc tất địa do hộ ma.......................- 5. ¿- 2S kE sex rzxrxe 314 

PHỤ LỤC I: TÁM THỦ ẤN CỦA DU GIÀ MẬTT........................-------- 316 
PHỤ LỤC II: CÁC BỘ MẬT TẠNG THẤP .............................--- -- 2 2< 320 
PHỤ LỤC III: MƯỜI TÁM KHẾ ẤN...........................------- - 55552 £s << + 336 
PHỤ LỤC IV: CÁCH ĐỌC PHẠN VĂN ĐÃ LATIN HÓA VÀ CÁC LINH 
NGỮ CỦA MẬT TÔNG PHẬT GIÁO...........................-. -- 55 2 s << s<es 349 
THƯ MỤC THAM KHẢO..........................--¿- +  <- c2 S2 ex£srseseeereree 356 


Lời ngỏ 
Lời ngỏ 


Thượng sư Tsong Khapa, trong cuộc đời hoằng pháp, đã 
sáng tác nhiều tác phẩm rất giá trị, thế nhưng trong tất cả 
những sáng tác đó, chỉ có hai tác phẩm tiêu biểu được xem là 
vĩ đại nhất: 


(1) Lam Rim Chen Mo (Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Đại Luận) là 
một tác phẩm chung cho các hành giả Đại thừa hiển giáo và 
Đại thừa mật giáo, đã được phiên dịch toàn bộ sang tiếng 
Anh, với tựa đề The Great Treatise on the Stages oƒ the Path 
to Enlightenment, và cũng đã được nhóm Lamrim Lotsawas 
phiên dịch toàn bộ sang tiếng Việt, với tựa đề Đại luận về 
Giai Trình của Đạo Giác Ngộ. Ngoài ra còn một bản tóm lược 
của Lam Rim Chen Mo là Lam Rim Chung Ba, cũng do ngài 
Tsong Khapa soạn, đã được chúng tôi dịch sang tiếng Việt, 
với tựa đề Bậc Thang Giác Ngộ. 


(2) Sngags Rim Chen Mo là một tác phẩm dành riêng cho 
hành giả Mật giáo, trong đó ngài Tsong Khapa đã trình bày 
cực kỳ thâm thúy và tỉ mỉ những pháp tu từ thấp lên cao, 
nghĩa là qua bốn giai bậc của Mật thừa, bắt đầu từ Sự mật, 
qua Hành mật, Du già mật, lên đến pháp tu tối cao là Vô 
thượng du già mật. Bộ luận này được chia là mười bốn 
phẩm, nhưng vì nội dung quảng bác thâm sâu, cho nên đến 
nay chỉ có sáu phẩm được phiên dịch sang tiếng Anh (Bốn 
phẩm 1-4 được phiên dịch bởi giáo sư Jeffrey Hopskin, với 
tựa đề The Great Exposition oƒ Secret Mantra, và hai phẩm 
11-12 được phiên dịch bởi giáo sư Thomas Yarnall, với tựa 
đề Great Treatise on the Stages oƒ Mantra). Ngoài ra, tuy 
cũng có một bản dịch toàn bộ sang tiếng Hoa, tựa đề Mật 
Tông Đạo Thứ Đệ Quảng Luận, do pháp sư Pháp Tôn dịch 
vào năm 1935, nhưng văn chương rất cô động, tối tăm, khó 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 


hiểu. Còn về phần tiếng Việt, cho đến hiện nay, vẫn chưa 
thấy có một bản phiên dịch nào xuất hiện. 


Giáo sư Thomas Yarnall nói: “Mục đích chính của ngài 
Tsong Khapa soạn bộ đại luận Sngags Rim Chen Mo là dành 
cho những học giả và hành giả cao cấp trong Mật giáo Tây 
tạng. Vì thế, đây là một bộ luận rất cao thâm (Anh: very 
advanced treatise), đòi hỏi người đọc phải hao tốn rất nhiều 
công sức để có thể đào sâu, hiểu rõ chi tiết những vấn đề 
được thảo luận cùng những pháp tu tập được trình bày 
trong đây. Người đọc tối thiểu phải có một căn bản vững 
chắc về giáo lý và tu tập trong Đại thừa hiển giáo. Ngài Tsong 
Khapa đã nhiều lần nhấn mạnh trong quyển luận này là ngài 
mong muốn và đòi hỏi người đọc phải thấu rõ (hoặc ít nhất 
cũng phải rất quen thuộc) với những vấn đề Đại thừa hiển 
giáo mà ngài đã trình bày trong Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Đại Luận 
(Lam Rim Chen Mo). Nếu không có những căn bản tối thiểu 
đó, người đọc chắc chắn sẽ rất dễ hiểu lầm (hoặc giả, hoàn 
toàn không nắm bắt được) những luận biện sâu sắc trong bộ 
sngags Rim Chen Mo này.” 


Sngags Rim Chen Mo được chia làm mười bốn phẩm. 
Bốn phẩm đầu, theo thứ tự: giải thích tổng quát, kế đến 
giảng về các pháp tu của Sự mật, Hành mật và Du già mật. Từ 
phẩm Năm đến phẩm Mười bốn đều là sự giảng giải chỉ tiết 
về pháp tu Vô thượng du già mật. Đề mục của những phẩm 
trong bộ đại luận như sau: 


Phẩm 1: Nói tổng quát những thứ đệ tu tập khác biệt. 
Phẩm 2: Thứ đệ tu tập của Sự mật. 

Phẩm 3: Thứ đệ tu tập của Hành mật. 

Phẩm 4: Thứ đệ tu tập của Du già mật. 

Phẩm 5: Sau hiểu rõ đạo yếu và tu tập thừa sự, tu pháp 
chọn đất. 

Phẩm 6: Thứ đệ nghỉ quỹ dự bị. 


10 


Lời ngỏ 


Phẩm 7: Thứ đệ tu tập cúng dường mạn đà la. 

Phẩm 8: Thứ đệ tự nhập đàn thọ quán đảnh và khiến đệ 
tử nhập đàn. 

Phẩm 9: Thứ đệ nghỉ quỹ “bình quán đảnh.” 

Phẩm 10: Thứ đệ thọ ba loại quán đảnh và nghỉ quỹ kết 
hành. 

Phẩm 11: Sự cần thiết thành tựu Bồ đề bằng hai loại thứ 
đệ song vận. 

Phẩm 12: Thứ đệ sanh khởi. 

Phẩm 13: Kiến lập tổng quát thứ đệ viên mãn. 

Phẩm 14: Thứ đệ tu tập viên mãn lúc đầu, tu hành và đạo 
quả. 


Bản dịch hiện nay được ra đời là do Thượng tọa Thích Pháp 
Quang, một hành giả Mật tông, vì lòng tha thiết mong muốn 
Mật pháp được quảng bá, cho hàng Phật tử Mật tông Việt 
Nam có được một tài liệu tu tập chỉ tiết chính xác, cho nên 
sau khi đọc được bản dịch của quyển Lam Rim Chung Ba 
(Bậc Thang Giác Ngộ), đã yêu cầu chúng tôi dịch bộ Sngags 
Rim Chen Mo sang tiếng Việt. Thoạt tiên, chúng tôi chỉ căn cứ 
vào bản chữ Hán của ngài Pháp Tôn, nhưng đã gặp rất nhiều 
khó khăn trở ngại. Sau đó nhờ tìm được ba quyển dịch tiếng 
Anh của giáo sư Jefrey Hopskin là Tantra in Tibet (Phẩm 
Một), The Yoga oƒ Tibet (Phẩm Hai và Phẩm Ba), và Yoga 
Tantra (Phẩm Bốn), thì công việc phiên dịch mới trở nên dễ 
dàng và thuận lợi. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã dựa theo cách 
chia mục lục của giáo sư Jeffrey Hopskin, phân mỗi phẩm 
thành nhiều chương, để cho người đọc có thể dễ dàng theo 
dõi nội dung của bộ luận. 


Vì sự thâm sâu, chi li và phức tạp của Mật tông, về 
phương diện giáo lý cũng như phương diện tu tập, đòi hỏi 
cần phải có sự tham khảo và nghiên cứu vững chắc, cho nên 
sự phiên dịch toàn thể bộ luận sẽ đòi hỏi nhiều sự nỗ lực 
trong một thời gian lâu dài. 


11 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 


Hôm nay, tuy biết rằng công trình phiên dịch này vẫn 
còn rất nhiều thiếu sót, nhưng chúng tôi vẫn xin được mạo 
muội ra mắt bản dịch của bốn phẩm đầu. Hy vọng trong 
tương lai sẽ tuần tự ra mắt những phần sau của bộ luận 
thâm sâu vĩ đại này. Kính xin các bậc cao minh đại thiện tri 
thức từ bi chỉ chánh, mong cho những bản dịch trong tương 
lai sẽ trở nên hoàn thiện hơn. 


Xin đem công đức này hồi hướng đến toàn thể pháp giới 
chúng sanh. Nguyện cho tất cả những ai thấy nghe đều khởi 
tâm hoan hở, đều phát tâm Vô thượng bồ đề, đều tu tập Phật 
pháp Tối thượng thừa, và đều chóng viên thành Phật quả. 


Tiết Thanh Minh, năm Ất mùi, 2015 
Tường Quang Tự 


Thích Pháp Chánh 


12 


Giới thiệu 


Giới thiệu 


Mật thừa, theo ngài Tsong Khapa, là đạo lộ dành cho những 
hành giả có căn tánh Đại thừa thù thắng, do lòng đại bi muốn 
mau lẹ thành Phật độ thoát chúng sanh nên phát tâm dấn 
thân vào đạo lộ tu tập phương tiện viên mãn thâm sâu này. 
Dòng truyền thừa Mật pháp được truyền từ Ấn độ đến 
Nepal, Tây tạng, Trung quốc, rồi từ những quốc gia này kiện 
toàn thành những tông phái và truyền sang các quốc gia 
khác như Đại hàn, Mông cổ, Nhật bản, Việt nam, v.v... 


Lúc đầu, sự hoằng pháp của các Đại sư Mật thừa chỉ 
xoay quanh các bộ pháp y cứ nơi Mật kinh, hay khẩu truyền 
từ các tổ sư, đặt nặng sự hộ trì Bồ tát giới và Tam muội da 
giới, quán tưởng Đàn tràng thánh tôn, trì chú, kết ấn, hầu 
thành tựu thân khẩu ý đức nghiệp thanh tịnh của Bổn tôn 
mà hành giả nương tựa, tự lợi, lợi tha, cứu độ hữu tình. Giáo 
lý thì cực kỳ cô đọng, khó hiểu, mà lại không công truyền cho 
đại chúng, cho nên số người tin hiểu rất ít, và thường bị 
nhận lầm là mê tín, ngoại đạo pháp, tà pháp, v.v... 


Ngay những hành giả đang hành trì Mật pháp, nếu 
không có đại trí tuệ, hoặc được thắng duyên gần gũi một bậc 
Kim cang sư thắng giải viên mãn thì cũng mù tịt nơi giáo lý, 
pháp tu và thường lạc vào pháp ngoại đạo. Không được giải 
thoát tự tại mà lẩn quẩn trong sanh tử luân hồi, uổng mất 
thân người quý báu. 

Để hiển dương sự thắng diệu, toàn thiện của Mật pháp 
đối với các pháp môn khác của Phật giáo, và hơn nữa, để giải 
thích, phân loại và hướng dẫn hệ thống Mật pháp, ngài 
Tsong Khapa (1357-1419) thuộc Tân mật phái (Kadam), sau 


13 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 


khi đã biên soạn Lam Rim Chen Mo (Đại thừa Tu Đạo Thứ Đệ 
Đại Luận), đã căn cứ vào các kinh điển, luận giải, khẩu 
truyền của các Kim cang sư Tây tạng và Ấn độ để biên soạn 
thêm Sngags Rim Chen Mo (Mật Tông Đạo Thứ Đệ Đại Luận), 
với mục đích phá mê, khai ngộ, trừ tà, hiển chánh, thành lập 
hệ thống mạch lạc cho Mật pháp. Ngài tập hợp các kinh điển 
và pháp tu của các dòng Cổ mật (Nyingma), Hồng mạo 
(Sakya), Hắc mạo (Karma) và Tân mật (Kadam), lấy các tỉnh 
túy thù diệu chung, sắp xếp thành đạo lộ viên mãn, tường 
tận, thích hợp cho hành giả Mật pháp, hệ thống hóa Mật 
thừa, chỉ bày chân pháp, vạch các lỗi lầm sai sót, làm sáng tỏ 
giáo lý và phương tiện hành trì của Mật tông. Đây là một đại 
luận có một không hai dành riêng cho Kim cang thừa, nhất là 
cho các hành giả xứ Tây tạng, và cũng là phương tiện hổ trợ 
cho người tu Mật ở các quốc gia khác như Mông cổ, Nepal, 
Nhật bản, Việt nam, v.v... 


Ngài Tsong Khapa bắt đầu Đại luận bằng sự phán giáo, 
phân định sự ưu liệt và nguyên nhân tuyên thuyết giáo pháp 
của Đức Phật. Sau khi đả phá giáo lý mâu thuẫn, hạ liệt (chưa 
thoát khỏi sanh tử) của ngoại đạo, ngài căn cứ vào mục tiêu 
phát tâm và pháp tu mà phân loại Phật pháp. 


Về phương diện mục tiêu lớn nhỏ, ngài chia Phật pháp 
thành hai thừa: (1) Tiểu thừa dành cho những hành giả căn 
tánh hạ liệt, tìm cầu mục tiêu nhỏ, chỉ mong giải thoát phiền 
não khổ đau sanh tử cho tự thân, và (2) Đại thừa dành cho 
những hành giả căn tánh thù thắng, mong cầu thành Phật vô 
thượng, độ tận chúng sanh. 


Về phương pháp tu tập để giải thoát chuyển phàm thành 
thánh, ngài căn cứ vào giáo pháp của chư Phật mà chia làm 
bốn thừa: (1) Thanh văn thừa dùng phương tiện Tứ đế để 
đạt quả giải thoát A la hán; (2) Duyên giác thừa dùng 
phương tiện Thập nhị nhân duyên để đạt quả giải thoát Bích 


14 


Giới thiệu 


chi phật; (3) Bồ tát thừa dùng phương tiện Thập ba la mật 
để đạt Phật quả, giải thoát chúng sanh; và (4) Mật thừa dùng 
phương tiện mật chú để mau lẹ viên mãn Phật quả vô 
thượng, giải thoát, lợi lạc hữu tình. 


Tuy phương tiện tu tập thành thánh của các thừa có sai 
khác, nhưng mục đích vẫn là đạt được trí vô ngã (nói hẹp), 
hoặc thông đạt không tánh của vạn pháp (nói rộng), vì đây là 
quả chung để giải thoát phiền não khổ đau sinh tử luân hồi. 
Ngài Tsong Khapa dùng lý luận biện biệt rất rõ vô ngã đúng 
nghĩa và vô ngã tương tự của Kinh bộ (Sauntrika) và Tỳ bà 
sa bộ (Hữu bộ, Vaibhasika) thuộc Tiểu thừa, và của một số 
bộ phái Đại thừa. 


Do tâm chúng sanh sai biệt mà Phật thuyết các pháp 
tương ứng thích hợp cho từng căn tánh, rồi theo thời tiết 
nhân duyên đúng lúc đưa họ đến quả vị Vô thượng Bồ đề, 
như Pháp Hoa Kinh đã dạy “Phật chỉ nói Nhất thừa.” Trên 
cứu cánh, Phật quả là cái mà Đức Từ Phụ Mâu Ni đã chứng 
đắc và muốn trao truyền phương tiện đó lại cho tất cả chúng 
sanh, bằng cách: 


(1) Hoặc ngài giáo hóa chúng sanh phát Bồ đề tâm, tu 
nhân Bồ tát hạnh thập ba la mật, trải qua ba a tăng kỳ và một 
trăm đại kiếp, tuần tự viên mãn công đức và trí tuệ, vượt 
qua năm mươi quả vị hiền thánh, thành tựu ba mươi hai 
tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp, sau đó lên ngôi nhất sanh bổ 
xứ thành Phật, đầy đủ năng lực độ tận quần sanh. Pháp này 
nếu nhìn theo phương diện “nhân” thì gọi là Ba la mật thừa, 
nếu nhìn theo phương diện người phát tâm thì gọi là Bồ tát 
thừa, và nếu nhìn trên phương diện gánh vác sự nghiệp độ 
tận chúng sanh thì gọi là Đại thừa. 


(2) Hoặc ngài giáo hóa chúng sanh phát Bồ đề tâm và 
tam muội da, tu tập quả sắc thân Phật, ngữ ngôn Phật, kim 


15 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 


cang tâm Phật, sự nghiệp Phật, quốc độ và quyến thuộc Phật, 
có thể ngay trong một đời hiện chứng đầy đủ Phật quả, mọi 
trang nghiêm và trí tuệ độ sanh. Pháp này vì phương diện 
gánh vác rộng lớn nên vẫn được gọi là Đại thừa; phương tiện 
tu tập là các quả của Như lai nên gọi là Quả thừa; vượt ngoài 
kiến văn giác tri bình phàm của chúng sanh, rất sâu xa khó 
thể tư lường nên gọi là Mật thừa; như kim cương có thể phá 
hoại mọi chướng ngại trên đạo lộ tu tập, và quý giá lợi lạc 
không gì sánh bằng nên gọi là Kim cang thừa; hiển lộ quả 
thần lực không thể nghĩ bàn của chư Phật nên gọi là Chú 
thừa; và tổng nhiếp được tất cả các pháp nên gọi là Đà la ni 
thừa. 


Kim cang thừa, tuy được phân định là ưu việt đối với các 
pháp Đại thừa khác, nhưng các hành giả trong thừa này, tùy 
theo căn tánh mà được chia thành bốn trình độ, tức là bốn 
bộ Mật pháp với phương tiện tu tập thích hợp với căn cơ của 
họ. Đối với các hành giả ưa thích tu tập ngoại hạnh (tôn kính, 
cúng dường, lễ bái, quán tưởng đối với chư Phật trước mặt), 
như các pháp A Di Đà, Dược Sư, Quán Âm, Văn Thù, v.v..., thì 
dạy họ Sự mật (Kriya tantra); đối với các hành giả ưa thích 
tu tập cả ngoại hạnh và nội hạnh (thiền quán tự thân sanh 
khởi thành chư Phật) thì dạy họ Hành mật (Carya tantra), 
như các pháp trong Đại Nhật Như Lai Thần Biến Gia Trì Kinh; 
đối với các hành giả chỉ thích tu tập nội hạnh thì dạy họ Du 
già mật (Yoga tantra), như các pháp trong Kim Cang Đảnh 
Kinh (Vajraéekhara Tantra); đối với các hành giả muốn trong 
một đời thành tựu Phật quả đầy đủ công đức, trí tuệ, giải 
thoát và phương tiện độ sanh, thì dạy họ Vô thượng du già 
mật (Anuttara tantra), như các pháp trong các kinh Bí Mật 
Tập Hội (Guhyasamdja), Thắng Lạc Kim Cang (Cakra- 
sambhava), Thời Luân Kim Cang (KalacaRra), v.v... 


Mật thừa lấy quả để tu tập, như dùng sắc thân thanh 
tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, công đức thanh tịnh, sự 


16 


Giới thiệu 


nghiệp thanh tịnh, quyến thuộc thanh tịnh, cõi nước thanh 
tịnh và cung điện thanh thịnh của chư Phật kết thành những 
mạn đà la thân khẩu ý đức nghiệp của chư tôn, rồi gia công 
tu trì thể nhập thân khẩu ý đức nghiệp của tự thân vào đó - 
chứng được mình và Phật bất nhị, tức là tu tập chuyển hóa 
phàm thân của mình thành Phật thân qua các pháp quán 
tưởng thánh tôn, kết ấn, v.v...; chuyển phàm khẩu của mình 
thành Phật khẩu qua sự trì chú; chuyển phàm ý của mình 
thành Phật ý qua sự quán tưởng các mạn đà la, trì giữ tam 
muội da của chư Phật; phàm đức và phàm nghiệp chuyển 
thành thánh đức và tác nghiệp của chư Phật qua các pháp 
thích hợp. Pháp tu như vậy được sắp xếp thành những nghi 
quỹ của bộ pháp - vì đây là pháp tu nhảy vọt, viên mãn thâm 
sâu cho nên rất dễ bị lạc, hay sai lầm. 


Hơn nữa, hành giả phải vượt qua mọi chướng ngại trong 
ngoài của tự nghiệp, nên cần phải có nhiều thắng duyên trợ 
pháp gia trì từ trong ra ngoài, do đó, nên cần phải quán đảnh 
(được sự hộ trì cho phép của bổn tôn), truyền pháp (tu tập 
cho đúng theo phương tiện quả), thọ Bồ tát giới và Tam 
muội da (tu tập tâm một vị Phật), phải biết chọn đất, lập đạo 
tràng, kiết giới (để trừ các chướng), triệu thỉnh chư tôn 
(Phật, Bồ tát, hộ pháp), lại làm đạo tràng để gia trì, thủ hộ, tu 
tập các sự nghiệp tự lợi lợi tha, như quy y, lễ bái, cúng 
dường, sám hối, khuyến thỉnh, v.v... hạnh nguyện Phổ Hiền, 
lại tự thân khởi làm Phật (thân, khẩu, ý, v.v...), từ thô đến tế, 
tùy theo Mật bộ nào mà có nghi quỹ tu tập thích hợp cho 
hành giả bộ đó, tu tập thiền quán cho đến lúc thể nhập làm 
một với bổn tôn. 


Hành giả Mật tông phải hiểu rõ bản thể giải thoát là vô 
tướng pháp thân, phương tiện thọ dụng và độ sanh theo bi 
nguyện là hữu tướng báo thân và ứng hóa thân, nên bản thể 
và phương tiện phải luôn hợp nhất trong pháp tu quả. Trong 
bốn Mật bộ đều hợp nhất tánh không trí (bản thể giải thoát) 


17 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 


với lạc, hoặc với phương tiện, hoặc với sắc tướng, hoặc với 
vạn pháp thanh tịnh trong mạn đà la. Với pháp tu bất nhị 
như thế, trong thể tướng dụng nào cũng là Phật quả tự tại, 
đầy đủ chúng trí, hoặc tạm thời cứu khổ ban vui, thăng tiến 
cho thế gian, hoặc rốt ráo giải thoát tam giới trong xuất thế 
gian. 


Mật pháp, hay Đà ra ni môn (tổng trì môn), đúng như 
tên gọi, bao gồm tất cả phương tiện pháp, đầy đủ giáo lý 
hành quả của các tông phái. Thoạt nhìn nghi quỹ tu tập chỉ 
thấy là phương tiện vi diệu đạt quả bổn tôn. Hành giả tu Mật 
tông chỉ thấy hành trì mật chú, ấn pháp, các mạn đà la, tập 
các công đức, hạnh nghiệp bản nguyện (tam muội da) và trí 
tuệ trong đạo tràng bổn tôn, thế mà lại viên mãn, liễu ngộ 
được các pháp của thừa Đại, Tiểu. Đây là sự liễu đạt siêu việt 
của trí tuệ, công đức Phật quả, không giới hạn, kỳ diệu, 
không chướng ngại, dung nhiếp mọi thanh tịnh pháp của các 
tông phái, hơn nữa, lại được sự thần dụng không thể nghĩ 
bàn trong sự nghiệp nhiêu ích hữu tình, cứu khổ ban vui. 


Nhìn tổng quát bề ngoài, thấy pháp tu mật đại cương 
tuần tự như sau: Trước hết phải thọ quán đảnh, truyền 
pháp, nhận tam muội da giới, sau đó kiến lập đạo tràng, 
thanh tịnh tự thân và pháp giới, dùng các minh vương ấn 
chú kiết giới mười phương cho cung điện chư tôn (đạo 
tràng), gia trì tự thân thành bổn tôn, triệu thỉnh bổn tôn 
trước mặt và thể nhập tự thân, tu quy y, lễ bái, v.v... (thập 
hạnh Phổ Hiền), tu quả bổn tôn như trì chú, kiết ấn, quán 
tưởng và kết thúc bằng sự phụng tống chư tôn thánh chúng, 
hồi hướng phát nguyện, giải giới đạo tràng. Sau thời tu tập 
phải luôn giữ tam muội da, xem tất cả lời nói ngữ ngôn là 
thần chú, xem tất cả hoàn cảnh và chúng sanh là đạo tràng 
và chư tôn quyến thuộc, xem tất cả ý nghĩ của chúng sanh 
đều là ý mật của chư tôn. Đây là ba tri kiến mà hành giả huân 
tu trong nghỉ quỹ. 


18 


Giới thiệu 


Nhìn khái quát, lối tu Mật tông hình như dính mắc vào 
tướng, thế nhưng càng thể nhập thì lại liễu đạt tướng chư 
tôn chỉ là bản thể thiện pháp của tâm thức (vô tướng), thị 
hiện thành sắc tướng cho chúng sanh dễ bám víu, nương 
tựa, tu tập. Nên hành trì một bổn tôn ở giữa đạo tràng mà 
thành hành trì chư tôn quyến thuộc ở mười phương. Bổn 
tôn là pháp giới thể thánh trí thị hiện thành tướng, và để 
viên mãn bi nguyện độ tận thập phương chúng sanh nên ứng 
hóa hiển hiện thành sắc thân chư tôn quyến thuộc, dùng đa 
hạnh, đa phương tiện độ tất cả mọi loài. Đây là thị hiện diệu 
dụng của Phật quả thành đạo tràng mạn đà la quán pháp. 


Mật tông nhiếp tất cả các thừa, các pháp như sau: (1) 
Tiểu thừa thấy khổ, phát tâm giải thoát khổ, huân tu giới 
định huệ làm nhân để đạt vô ngã. Mật tông thị hiện các pháp 
tu Tiểu thừa trong hình tướng, như sự phát tâm thanh tịnh 
giải thoát thành tướng mạn đà la thanh tịnh không có ác đạo, 
khổ đau; trong đó cung điện bổn tôn với các cấu trúc (kèo 
cột, tòa ngồi) đều tượng trưng cho pháp của đạo đế (ẩn ý 
nương vào pháp đạo đế này sẽ thành tựu thánh quả). Giới là 
cấm ngăn ác thô từ thân khẩu do giác trí của Phật tuyên 
thuyết, trong Mật tông là các pháp của các vị Minh vương 
(Bồ tát đầy đủ giác trí và năng lực) để ngăn che các chướng 
trong mười phương, giữ cho đạo tràng thanh tịnh, trợ duyên 
tu đạo - các chư tôn xuất hiện trong đạo tràng tượng trưng 
cho các hạnh phải tu tập như định huệ trong sự lập đạo hạnh 
chuyển hóa tâm thức, và cuối cùng thành tựu huệ vô ngã giải 
thoát, tượng trưng bằng vị bổn tôn ở giữa cung điện (đây là 
tâm huệ viên mãn đạo đế đạt đến diệt đế, thành quả Niết 
bàn). (2) Đại thừa, được chia thành nhiều tông phái, đều 
khởi từ sự phát tâm Vô thượng bồ đề, rồi theo tông chỉ pháp 
môn của mỗi tông, thọ Bồ tát giới, tu thập độ ba la mật, thập 
thiện, hạnh Phổ Hiền, v.v.... đạt tánh không huệ, viên mãn 
công đức tự lợi lợi tha. Do ý nguyện độ sanh, dù đặt nần tảng 


19 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 


trên tánh không của vạn pháp (lý), mà không xả các tướng 
(sự), nên thành tựu mọi nhân duyên thiện, viên mãn công 
đức, trí tuệ, có nhất thiết chủng trí để độ được muôn loài. 


Khi hành trì nghi quỹ Mật pháp, tất cả đều bắt đầu từ 
Tịnh tam nghiệp chơn ngôn (cầu trí tuệ tánh không), hiển thị 
từ chơn không (lý) mà bi sanh đạo tràng bổn tôn (sự). Đây là 
tức không tức sắc, hoặc lý sự vô ngại của Đại thừa. Kế đến, 
kiết tịnh đạo tràng bằng Tịnh pháp giới chơn ngôn (ÔOm 
ram), tượng trưng lửa trí tuệ là nền tảng thanh tịnh của thập 
độ, sau đó dùng các pháp của Minh vương để kiết giới đạo 
tràng (tượng trưng Bồ tát giới, Tam muội da giới là pháp 
tướng của trí tuệ minh liễu các pháp thiện có công năng 
ngăn chận các ác, tăng trưởng thiện pháp là thắng duyên cho 
Phật quả). Trong đạo tràng thanh tịnh do kiết giới (cũng như 
trong thân giữ giới), xuất hiện các chư tôn quyến thuộc vòng 
trong và vòng ngoài đạo tràng, mỗi tôn hành một sự nghiệp 
để nghiêm tịnh cho tự thân và chúng sanh, tượng trưng cho 
các Bồ tát hạnh phải tu của Đại thừa. Khi tâm trì giới đã 
thanh tịnh rồi, nhờ đó các hạnh sẽ sớm viên mãn, đạo quả vô 
thuợng bồ đề thành tựu được tượng trưng bởi bổn tôn ở 
giữa. Nếu đi từ ngoài vào trung tâm là pháp huân tu vạn 
hạnh tổng nhiếp thành Phật quả; nếu đi từ trong ra ngoài là 
oai lực của Phật quả biến thành các hạnh viên mãn lợi lạc 
quần sanh. Mật kinh dạy: “Từ bổn tôn ở giữa mà hóa hiện 
thành chư tôn ở vòng trong, rồi từ chư tôn này lại hóa hiện 
thành các chư tôn cúng dường, tác pháp, tứ nhiếp và thủ hộ 
ở vòng ngoài, nên một bổn tôn là tất cả chư tôn, bổn tôn và 
chư tôn quyến thuộc không khác và không chướng ngại 
nhau.” Đây là sự sự vô ngại của Hoa Nghiêm, hiển lý trùng 
trùng duyên khởi. 


Ngay trong sắc tướng bổn tôn, các nghiêm sức cũng 
tượng trưng viên mãn của lục độ, như vòng hoa ở cổ tượng 


trưng cho thiền định, trang sức ở tay tượng trưng cho bố thí, 


20 


Giới thiệu 


ở tai tượng trưng cho nhẫn nhục, ở chân tượng trưng cho 
tinh tấn, ở đầu tượng trưng cho bát nhã, đồ hương xoa thân 
tượng trưng cho trì giới, v.v... Tự thân của chư tôn là quả của 
lục độ, còn biểu tượng sắc tướng như ba mắt tượng trưng 
cho sự soi suốt tam giới, bốn tay tượng trưng cho tứ vô 
lượng tâm, v.v... Cung điện của chư tôn cũng vậy, bốn cửa 
tượng trưng cho tứ nhiếp pháp, bốn cột tượng trưng cho 
bốn đế, hoa sen tượng trưng cho thanh tịnh tự tại vô nhiễm, 
tòa ngồi tượng trưng cho đức tướng, v.v... 


Trong Mật pháp, đâu cũng là hiển quả và hạnh của chư 
Phật, dù là tướng chung của đạo tràng nghi quỹ, hoặc tướng 
riêng của từng quyến thuộc chư tôn, hoặc các trang trí 
nghiêm tịnh - nhờ vậy mà khi hành trì nghi quỹ, hành giả 
luôn được nhắc nhở gìn giữ tiến tu thể nhập quả vị, vì biết 
rằng vạn pháp đều là thể hiện của Phật quả vô thượng, đạt 
được diệu dụng không thể nghĩ bàn của Phật quả trong mọi 
pháp là điều rất cần trong sự nghiệp độ sanh. 


Sự thù thắng và trí liễu đạt vô hạn của Mật tông là do 
không dùng ngôn từ có giới hạn để diễn tả pháp mà dùng tự 
tâm thanh tịnh hiển lộ thành tướng mạn đà la để hiển pháp, 
nên thành vô lượng vô biên pháp trong một pháp. Tự biểu 
tượng là thị hiện của Phật quả, và tất cả biểu tượng đồng 
quy về bổn tôn Phật quả ở giữa đạo tràng. 


Đây là quyển đầu trong dự định toàn bộ ba quyển sẽ 
được phiên dịch. Bộ Mật Tông Đạo Thứ Đệ này luận giải, 
phân loại, và biện biệt rõ ràng về sự ưu việt của Mật tông so 
với các pháp môn khác. Các đạo lộ tu tập của Sự mật, Hành 
mật, Du già mật đều được tổng tập và phân tích sự chân 
ngụy của từng pháp tu. Quyển hai sẽ dạy về cách chọn, xin 
đất, kết đàn, chọn đệ tử, làm pháp quán đảnh, v.v... Quyển ba 
chuyên bàn về Vô thượng du già mật, với các pháp tu nặng 


21 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 


về bên trong như mạch, khí, tỉnh, tâm thanh quang, huyễn 
thân thanh tịnh là quả viên mãn của Phật. 


Nguyện chư Bổn tôn, Đạo sư và hộ pháp gia hộ cho 
chúng con, những hành giả tu trì Mật pháp, và mong rằng 
những dịch phẩm này sẽ đem đến lợi lạc cho các học giả và 
hành giả Mật thừa. 


Năm Ất mùi, 2015, 
Phật lịch 2558. 


Thích Pháp Quang cẩn bút 


22 


Chương 1: Lý do phát khởi lòng tin 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 
Phẩm 1. Tổng quát 
Chương 1. Lý do phát khởi lòng tin 


Chúng con nguyện đời đời thành kính đảnh lễ và quy y các bậc 
Tôn trưởng cao quý, cùng đức Đại Thánh Văn Thù. 


Đảnh lễ chư Đạo sư 


Cúi lạy dưới chân các Đạo sư, 
Thương xót chánh truyền đạo vô cấu, 
Chân thành đảnh lễ thiện tri thức, 

Đã trừ sanh tử, vượt Nhị thừa. 


Đảnh lễ Kim Cang Trì 


Nguyện Đàn luân chủ! thường bảo hộ, 
Ngài như trời trong hiện cầu vồng, 
Diệt hết hý luận, thân bất động, 

Hiện rõ vô số thánh tôn thân. 


Đảnh lễ Kim Cang Thủ 


Con nay kính lễ Uy lực tôn, 
Vị trì minh chủ? đã kết tập, 


1 Đàn luân chủ (Anh: Lord of mandalas): Đối với dòng Hoàng mạo 
(Gelup) và Hắc mạo (Karma) là Phật Kim Cang Trì (Vajradhara 
Buddha), đối với dòng Cỗ mật (Nyingma) là Phật Phổ Hiền 
(Samantabhadra Buddha). 

2 Vị trì minh chủ (Anh: the master bearing of knowledge mantras), 
ở đây là ngài Kim Cang Thủ (Vajrapani), còn gọi là Kim Cang Bí 
Mật Tích Chủ. Minh chú (Anh: knowledge mantras) là những mật 


23 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


Toàn bộ Mật pháp Phật3 đã nói, 
Quyến thuộc của Ma hãy lắng nghe. 


Đảnh lễ Văn Thù 


Ngài là cha lành của chư Phật, 

Là kho tàng trí tuệ vang danh, 

Có thể ban bố tuệ tối thắng, 
Thông đạt sâu xa Phật mật ý. 

Con đã từ lâu quy y ngài, 

Vĩnh viễn không quy y kẻ khác, 
Xin nguyện từ bi, Diệu Trí Tạng, 
Khiến cho con thành tựu diệu quả. 


Lý do soạn bổn luận 


Nhiều người muốn tu các Mật bộ, 

Theo như lời giải thích chính xác, 

Của bậc trí giả và dịch sư. 

Nên đã yêu cầu tôi soạn thuật. 

Các bậc đủ phước trí, uy nghiêm, 

Gánh vác Văn Thù Kim cang thừa, 

Vì muốn giáo pháp truyền mười phương, 
Cũng nhiều phen khuyên tôi soạn thuật. 
Những kẻ tự đại, mê ý kinh, 

Biết ít, không thể quán giáo nghĩa, 

Hoặc đa văn, nhưng chẳng siêng tu, 

Họ không làm chư Phật hoan hỷ. 





chú có công năng phá tan vô minh, phát sinh trí tuệ, chứng đắc 
thần thông. 

3 Phật: ở đây chỉ cho Phật Thích Ca, hoặc Phật Kim Cang Trì 
(Vajradhara Buddha), hoặc Phật Phổ Hiền (Samantabhadra 
Buddha). 


24 


Chương 1: Lý do phát khởi lòng tin 


Nguyện sẽ soạn thuật 


Con kính diệu hạnh của cổ đức, 
Nương theo chánh lý, khéo học pháp, 
Vì muốn nêu rõ ý tiên hiền, 

Quyết gắng sức trong soạn thuật này. 
Xin nguyện các vị Không hành mẫu, 
Từ chú, chơn tánh, thi đà sanh, 
Thương xót nhìn con như mẹ hiền, 
Ban bố thành tựu, diệt chướng ngại. 


Nếu như hành giả có căn tánh Đại thừa thù thắng, đã được 
các bậc thiện tri thức nhiếp thọ, đã khéo tu tập các pháp tu 
chung [của hai thừa Hiển Mật], do lòng đại từ bi mạnh mẽ 
phát động, muốn cấp tốc cứu độ những bà mẹ đang lưu lạc 
trong sanh tử, phải nên tiến nhập con đường tu tập vắn tắt, 
thâm sâu là Kim cang Đại thừa, để có thể mau chóng ban bố 
cho hữu tình một nơi lạc rốt ráo duy nhất là quả Phật Thế 
Tôn. Bởi thế, hiện nay chúng ta sẽ giảng giải về giai bậc tu trì 
của một vị đại Kim cang trì (Vajradhara). 


A1. Chỉ có Phật pháp là con đường tìm cầu giải thoát. 


Một khi hành giả quán sát lợi ích rộng lớn của mình và 
chúng sanh, ắt không thể thỏa mãn với quy tắc thế gian là 
chỉ biết truy cầu khoái lạc và xa lánh sự khổ trong hiện đời. 
Ngưỡng cửa cho những hành giả đang tìm cầu sự hướng 


+ Không hành mẫu (Dakini): là một trong Tam căn (Đạo sư, Bổn 
tôn, và Không hành mẫu) của Mật tông. Trong đó Không hành 
mẫu giữ vai trò Kim cang sứ giả (giống như Tăng là sứ giả của 
Như lai trong Hiển giáo), giảng dạy, bổ túc những Mật pháp cho 
hành giả tu tập. Các vị Không hành mẫu này xuất sanh từ chú 
(Anh: mantra-born), xuất sanh từ chơn tánh (Anh: innate-born) 
và xuất sanh từ thi đà lâm (rừng thây chết, Anh: field-born). 


25 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


thượng cho đời sau, sự giải thoát khỏi sanh tử, và sự thành 
tựu Nhất thiết chủng trí chính là những lời dạy vang lừng 
khắp ba cõi của Đức Phật. Ngài là nền tảng cho sự an lạc của 
chúng sanh, nhẫn đến mỗi hơi thở ra vào của ngài đều là 
phương tiện lợi ích rộng lớn. Đức Phật đã chứng đắc quả vị 
vô thượng bằng cách tu tập những hạnh nguyện lợi ích tất cả 
hữu tình, và các vị Bồ tát cũng đã từ tâm giác ngộ rộng lớn 
đó mà tu tập vô lượng công hạnh lợi tha. Tâm giác ngộ 
hướng đến sự an lạc của chúng sanh hơn sự an lạc của chính 
mình là một sự kiện không tương ứng với người phàm thế 
gian, bởi vì phần lớn những người phàm, trong thâm tâm họ 
không cảm thấy ưa thích điều này. 


Ngài Mã Minh (A$vaghosa) và Tập Tán (Interwoven 
Praise, Skt: Miérakastotra) của ngài Trần Na (Dignäga) nói: 


Trôi lăn từ vô thỉ, 
Trong biển lớn sanh tử, 
Bọn quỷ dữ phiền não, 
Tham sân cắn xác thân, 
Nay phải quy y ai? 

Ai là người không còn, 
Tất cả những lỗi lầm, 
Và là nơi nương tựa, 
Của tất cả công đức, 
Thì tất cả chúng sanh, 
Phải quy y người đó, 
Cung kính và tán thán, 
Theo lời dạy tu hành. 


Những vị trời, như Tỳ Kiếp La (Kapila), v.v... mặc dù không 
biết rõ con đường giải thoát chân thật, thế nhưng, vì bị thuốc 
độc ngã mạn khiến tâm thức hôn mê, nên đã mạo nhận là 
đạo sư. Bọn họ vì muốn giảng dạy sự chân thật của các pháp 
khác với đường lối của Đấng Thiện Thệ (Sugata), nên đã tạo 


26 


Chương 1: Lý do phát khởi lòng tin 


các dị luận, thiết lập con đường giải thoát tương tự, để mê 
hoặc những người đang tìm cầu giải thoát. Nên biết, chỉ có 
đấng Toàn thiện Chánh đẳng giác, thánh giáo của ngài, và 
những người đang đúng lý tu tập thánh giáo, mới chính là 
Đạo sư, Chánh đạo, và bạn đạo của những hành giả đang tìm 
cầu giải thoát. Còn những đạo sư khác, giáo lý và đồ chúng 
của họ, không phải là nơi nương tựa, không thể dẫn đạo 
hành giả đến nơi giải thoát chân thật. 


Hành giả đối với đối tượng quy y phải nên khởi quyết 
định thắng giải, không nên bị ngoại đạo lung lạc, và như thế, 
ắt sẽ biết rằng thánh giáo của Đức Phật mới chính là ngưỡng 
cửa tu hành cho những người đang tìm cầu giải thoát. Đối 
với những định giải này, những hành giả trí lực thấp kém chỉ 
có thể xác nhận xuyên qua sự giả định (Anh: assumption), 
còn những hành giả trí lực cao siêu, nên tìm cầu suy luận 
chính xác (Anh: valid cognition of inference), để dẫn khởi sự 
hiểu biết kiên cố. 


Hơn nữa, Siêu Thắng Thiên Tán (Praise oƒ the Supra- 
Divine, Skt: Devatiáayastotra) của ngài Samkarapati nói: 


Tôi không thiên vị Phật, 
Không ghét Tỳ Kiếp La, ... 
Bậc nào dạy đúng lý, 

Sẽ thờ như đạo sư. 


Hành giả cần phải xa lìa tâm thiên vị và lòng khinh ghét đối 
với giáo pháp của các bậc đạo sư, trong đạo cũng như ngoài 


đạo, và phải nên phân tích bên nào giảng giải hợp lý hoặc 
không hợp lý. Kế đến, chỉ chấp nhận giáo pháp nào nêu rõ ý 


27 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


nghĩa thành tựu hai mục đích của hành giả5, và trưng dẫn sự 
chứng minh thỏa đáng. Giáo điển của hai hệ thống [Phật giáo 
và ngoại đạo] là đối tượng cho sự phân tích để tìm hiểu sự 
đúng hay sai, cho nên không thể dùng giáo điển làm chứng 
cứ, mà chỉ có thể dùng sự lý luận để phân biện được sự đúng 
hay sai mà thôi. 


Phương pháp lý luận như sau: Nếu y vào sự sanh khởi 
của một bổ đặc già la (hữu tình), trước tiên là đạt được tăng 
thượng sanh (sanh vào cõi tốt đẹp hơn), sau đó là đạt được 
sự thành tựu thù thắng. Thế nhưng, khi phân tích hai mục 
tiêu của giáo điển là đúng hay sai, trước tiên cần phải dùng 
sự suy luận chính xác để chứng minh sự không hư dối (hoặc 
sự mâu thuẫn) của hệ thống giáo lý về mục tiêu thành tựu 
quả báo thù thắng, sau đó, mới suy diễn đến sự không hư đối 
của hệ thống giáo lý về tăng thượng sanh. Đây là nguyên tắc 
mà các bậc trí giả đồng ý. Ngài Pháp Xứng (Dharmakirti) chú 
giải Thích Lượng Luận (Commentary on Compendium oƒValid 
Cognition, Skt: Pramanavarttika) của ngài Trần Na (Dignäga) 
nói: 


Chánh nghĩa không hư dối, 
Suy diễn biết cái khác. 


Tứ Bách Luận (Four Hundred, Skt: Chatuhéataka) của ngài 
Thánh Thiên (Aryadeva) nói: 


Những người nghỉ lời Phật, 
Giảng về lý vô sanh, 

Nếu hiểu tánh không sẽ, 
Tin Phật là Toàn Giác. 


5 Hai mục đích của hành giả tu tập là: (1) đạt được tăng thượng 
sanh (được tái sanh vào cõi tốt đẹp hơn), (2) xác quyết được sự 
giải thoát sanh tử và chứng đắc nhất thiết trí. 


28 


Chương 1: Lý do phát khởi lòng tin 


Phải nên dùng chánh lý khéo thiết lập hai sự kiện: (1) do vì 
chấp ngã cho nên kết sanh khổ uẩn tương tục, và (2) do vì 
thông đạt vô ngã cho nên chứng quả giải thoát. Hai sự kiện 
này phải được chứng minh bằng lý luận chánh đáng. 


Nếu có người nói rằng: “Hai sự kiện nêu trên rất khó 
hiểu đối với những người thông thường, chỉ có giáo lý (Anh: 
scriptures) mới là sự chứng minh xác đáng, và cũng vì thế, 
tôi đã bỏ đạo sư khác, quy y Phật Thế Tôn”, thì người đó đã 
tự phô bày lỗi lầm của mình trong sự quy y đó. Điều này 
giống như cho rằng “quy y chỉ là một sự ưa thích cá nhân, 
chứ không chứng minh rằng Đức Phật siêu việt hơn các đạo 
sư khác.” Cho nên trưng dẫn giáo lý không phải là một chứng 
minh chính xác (vì thiếu lý luận), và như thế, cũng giống như 
tự thú nhận rằng mình không có một sự chứng minh hợp lý. 


Hơn nữa, khi tông phái chúng ta biện bác với các tông 
phái khác về sự đúng sai của những sự kiện như: có hay 
không có sự tái sanh, các uẩn là thường hay vô thường, ngã 
hiện hữu hay không hiện hữu, v.v... chúng ta không thể 
chứng minh rằng giáo lý của tông phái mình là đúng [nếu 
không dựa trên lý luận]. 


Có những giáo điển giảng dạy những đề mục rất bí ẩn 
(Anh: very hidden topics), không thể dùng chánh lượng5 
(Anh: valid cognition of inference), mà chỉ có thể dùng ba 





6 Lượng: có hai nghĩa hẹp và nghĩa rộng; theo nghĩa hẹp, lượng là 
tiêu chuẩn nhận thức sự vật; còn theo nghĩa rộng, lượng là hình 
thức, quá trình, kết quả và tiêu chuẩn tri thức phán đoán chân giả, 
v.v... của sự nhận thức. (Phật Quang Từ Điển, t. 5293, thượng): 
theo Duy thức có 3 lượng là chánh lượng, tỷ lượng và phi lượng. 


29 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


loại phân tích? để chứng minh sự chánh xác của chúng. 
Thành lập sự chánh xác này hoàn toàn dựa trên lý luận, 
không thể trưng dẫn giáo lý để chứng minh. Ở đây, tôi chỉ 
nêu lên sơ lược những vấn đề mà tôi đã giảng rộng ở những 
quyển sách khác. 


Những kinh điển của các giáo phái khác có sự mâu 
thuẫn khi giảng dạy về những nghĩa lợi chân thật của hữu 
tình. Ví dụ, ngoại đạo cho rằng có một cá thể thường hằng, 
như tự tánh (pradhãna), hoặc Đại tự tại (Ï§vara), v.v... là 
đấng sáng tạo ra sự luân chuyển sanh tử, và lại cho rằng 
những người muốn ra khỏi sanh tử, phải tu tập để được giải 
thoát. Nhưng đây là hai sự kiện mâu thuẫn với nhau, bởi vì 
nếu không vượt thoát nguyên nhân chánh của sự sanh tử [là 
tự tánh, Đại tự tại, v.v...], thì không thể vượt thoát vòng sanh 
tử, mà hơn nữa, cũng không thể vượt thoát nguyên nhân 
chánh của sanh tử, nếu nó là thường hằng. Tương tự, sẽ có 
mâu thuẫn nếu một mặt phủ nhận vô ngã kiến, nhưng một 
mặt khác lại xem vô ngã kiến là một đối tượng cho sự giải 
thoát, siêu vượt vòng sanh tử luân hồi. 


Như trên đã nói, Tam bảo (Phật, pháp, tăng) là đối 
tượng cho những hành giả mong cầu giải thoát. Những đạo 
sư khác, giáo pháp và đồ chúng của họ, nếu không tương 
ưng với [tiêu chuẩn của] Tam bảo, thì không thể làm đối 
tượng cho sự quy y chân thật. Nếu hành giả đối với điều này 





7 Ba loại phân tích: (1) đoạn văn (Anh: passage) không bị tổn hoại 
(Anh: damaged) bởi chánh lượng (Anh: direct valid cognition) 
trong sự giảng giải về sự vật hiển hiện (Anh: manifest 
phenomena), (2) đoạn văn không bị tổn hoại bởi suy luận hiển 
nhiên (Anh: evidental inference) trong sự giảng giải về sự vật hơi 
bí ẩn (Anh: slipht hidden topics), (3) đoạn văn không bị tổn hoại 
bởi suy luận giáo lý (Anh: scriptural inference) trong sự giảng giải 
về những sự vật rất bí ẩn, nghĩa là không hàm chứa sự mâu thuẫn 
nội tại, v.v... 


30 


Chương 1: Lý do phát khởi lòng tin 


chưa khởi lên lòng tin vững chắc, thì tâm sẽ không kiên cố, 
không chuyên nhất đối với đối tượng quy y của mình. Sự 
phát khởi lòng tin kiên cố tùy thuộc vào sự quán sát, lý luận 
về sự hơn kém của hai hệ thống giáo lý [mà mình muốn chọn 
lựa để tu học]. 


Bởi thế, ngoại đạo có hiện diện trong những buổi tranh 
biện [để kích bác Phật giáo] hay không, đều không quan 
trọng. Nếu người trí muốn sanh khởi giác tuệ quy y thù 
thắng, phải nên áp dụng những điều vừa được nêu trên [để 
khởi thắng giải bằng sự lý luận rằng Tam bảo là đối tượng 
duy nhất cho sự quy y]. Nên biết, Bảy Bộ Luận (Seven 
Treatises) ® của ngài Pháp Xứng (Dharmakrrti) là phương 
tiện thù thắng, bằng sự lý luận chứ không phải chỉ bằng 
những lời nói xuông, cho sự sanh khởi lòng kính trọng đối 
với Đạo sư Phật Đà, giáo pháp của ngài (cả hai phần lý 
thuyết và thực hành), và sự tu hành giải thoát chân chánh. 


8 Bảy Bộ Luận (Seven Treaties): (1) Commentary on (Dignaga's) 
Compendium of Vald Cogniton (Pramanavarttika), (2) 
Ascertainment of Valid Cognition (Pramanaviniácaya), (3) Drop of 
Reasoning (Nyäyabindu), (4) Drop of Reasons (Hetubindu), (5) 
Analysis of Relations (Sambanahapariks3), (6) Reasoning for 
Debate (Vãdanyaya), and (7) Proof of Other Continuums 
(Samtänantarasiddhi). 


31 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


Chương 2. Con đường đến Phật quả 


A2. Những thứ đệ nhập đạo khác biệt. 
B1. Phân biệt tổng quát các thừa. 
C1. Phân biệt thế nào. 


Nhiếp Hành Cự Luận (Lamp Compendium oƒ Pratice, Skt: 
Caryamelapakapradipa) của ngài Thánh Thiên (Aryadeva) 
căn cứ vào ba loại thắng giải, nhiếp ba hạnh, mà phân ra ba 
thừa. Đối với những hành giả thắng giải hạ liệt thì dạy tu tập 
hạnh ly dục, đối với những hành giả thắng giải rộng lớn thì 
dạy tu tập các địa và hạnh ba la mật, còn đối với những hành 
giả thắng giải thâm sâu thì dạy tu tập hạnh tham dục9.” Tam 
Lý Cự Luận (Lamp ƒor the Three Modes, Skt: Nayatraya- 
pradipa) của ngài Tripitakamala nói: 


Nay xin nói tóm lược, 
Về nghĩa của đế tánh, 
Nghĩa ba la mật đa, 
Nghĩa mật chú rộng lớn. 


Ở đây, ngài Tripitakamala thâu nhiếp tất cả giáo điển vào ba 
loại, nghĩa là pháp tu tứ đế, v.v... Lược Thích Nhất Thiết Kinh 
Phẩm (Abridged Explanation oƒ All the Word, Skt: Tattva- 
vatarakhyasaRalasugatavachastatparyavyakhyapraRarana) 
của ngài Trí Xứng (Jñãnakrrti) cũng nói tương tự. 


Trang Nghiêm Đại thừa Kinh Luận (Ornament ƒor the 
Mahayana Sutras, Skt: Mahayanasutralamkara) của ngài Di 
Lặc (Maitreya) nói: “Giáo điển được phân ra hai loại, hoặc ba 
loại.” Điều này có nghĩa phân ra làm hai (Đại thừa và Tiểu 
thừa), hoặc ba (giới, định, tuệ). Sự giải thích này có thể áp 


9 Hạnh tham dục là đạo lộ tu tập Mật thừa sử dụng tâm tham làm 
năng lực và phương tiện tu tập. 


32 


Chương 2. Con đường đến Phật quả 


dụng vào cả hai trường hợp: phân loại giáo điển, và phân 
loại các thừa (hoặc đạo lộ tu tập). 


C2. Lý do để phân biệt. 


Ở đây chúng ta sẽ giải thích lý do phân ra hai loại giáo điển 
và hai thừa. Có những hành giả căn tánh thấp kém, chỉ biết 
tìm cầu mục tiêu hạ liệt, nghĩa là sự giải thoát riêng tư - tận 
diệt sự khổ đau của sanh tử cho chính mình. Có những hành 
giả căn tánh thù thắng, tìm cầu mục tiêu rộng lớn là Vô 
thượng Bồ đề - chứng đắc quả Phật để làm lợi ích cho tất cả 
chúng sanh. Vì có hai loại căn tánh hạ liệt và thù thắng, cho 
nên con đường tu tập của họ cũng được phân làm hai thừa, 
gọi là Tiểu thừa và Đại thừa. Giáo pháp để giảng dạy, nhân 
đây cũng được phân làm hai là giáo pháp Tiểu thừa và giáo 
pháp Đại thừa. 


Trong Tiểu thừa lại có hai loại, Thanh văn và Độc giác, 
và con đường tu tập của họ cũng được phân làm hai là 
Thanh văn thừa và Độc giác thừa. Và như vậy, tổng cộng có 
ba thừa [Thanh văn, Độc giác và Đại thừa]. 


C3. Thể tánh của các thừa. 
D1. Kiến lập Tiểu thừa. 


Bổn Địa Phần (Actuality oƒ the Levels, Skt: Bhũmivastu) trong 
Du Già Sư Địa Luận (Skt: Yogacaryabhumi) của ngài Vô 
Trước (Asanga) cho rằng căn tánh, quả vị của Thanh văn và 
Độc giác tuy có sự cao thấp khác biệt, nhưng con đường tu 
tập của họ phần lớn tương đồng. Nếu nói chỉ tiết sẽ rất phiền 
toái, cho nên hiện nay chỉ trình bày sơ lược. 


Hai loại Thanh văn và Độc giác không thích gánh vác sự 
nghiệp lợi tha, mà chỉ muốn tu hành giải thoát cho chính 


mình. Ngã chấp là nguyên nhân chính cho sự trói buộc sanh 


33 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


tử, còn trí tuệ thông đạt vô ngã (vô ngã tuệ) là nhân tố chính 
cho sự giải thoát, bởi thế, không riêng Bồ tát, mà cả hai hàng 
Thanh Văn, Độc giác cũng đều tầm cầu trí tuệ thông đạt vô 
ngã này. Hai loại hành giả này dùng giới và định là hai công 
cụ trợ giúp cho việc tu tập trí tuệ, và qua sự tu tập vô ngã tuệ 
này, tất cả phiền não đều được tận trừ. 


Kinh Bộ (Sautrantikas), Tỳ Bà Sa Bộ (KaSmiri Vaibha- 
$ikas), Duy Thức (Cittamatrins), và một phần phái Trung 
Quán (Trung Quán Tự Tục Phái - Svatantrika Madhyamikas) 
đều sai lầm khi cho rằng Thanh văn và Độc giác chưa thông 
đạt bổ đặc già la tự tánh bổn không (tự tánh ngã là không), 
hiện hữu như huyễn, mà chỉ thông đạt sự không hiện hữu 
của cái bổ đặc già la (nhân vô ngã) mà ngoại đạo chấp là thật 
có. Ngài Nguyệt Xứng (Candrakirti), đối với vấn đề này, cho 
rằng nếu kiến giải của các bộ phái trên là đúng, thì hai hàng 
Thanh văn và Độc giác cũng chưa đoạn trừ được ngã chấp, 
và đó không phải là ý nghĩa của sự thông đạt “nhân (bổ đặc 
già la) vô ngã.” Bởi vì, nếu còn công nhận bổ đặc già la thật 
sự hiện hữu thì không thể nào đoạn trừ được ngã chấp. 


Nếu cho rằng thông đạt vô tự tánh của các pháp, như 
uẩn, xứ, v.v... tức là thông đạt thật nghĩa của pháp vô ngã, 
thì sự thông đạt vô tự tánh của bổ đặc già la cũng phải gọi là 
sự thông đạt thật nghĩa của bổ đặc già la vô ngã. Cho nên, 
nếu chấp các pháp, như uẩn, v.v... là thật có, thì đối với bổ 
đặc già la cũng sẽ chấp là thật có, và như vậy, cũng không thể 
tận diệt phiền não. Nếu vậy, các hành giả Tiểu thừa, bất luận 
tu tập siêng năng thế nào chăng nữa, chung cuộc cũng không 
thể giải thoát sanh tử. Thế nhưng, đây là điều cực kỳ phi lý. 
Nhập Trung Luận (Supplement to the Middle Way, Skt: 
Madhyamakavatara, Chương VI, kệ 131) của ngài Nguyệt 
Xứng (Candrakirti) nói: 


Nếu như chứng đắc nhân vô ngã, 


34 


Chương 2. Con đường đến Phật quả 


Nhưng không thông đạt sắc tự tánh, 
Vì chưa thông đạt vô tự tánh, 
Do bị sắc chuyển, khởi tâm tham. 


Hơn nữa, Nhập Trung Luận Sớ của ngài [Nguyệt Xứng 
(Candrakrrti)| cũng nói: “Bởi vì hành giả khởi tâm điên đảo 
khi duyên tự tánh của sắc, v.v... cho nên cũng không thể 
thông đạt bổ đắc già la vô ngã. Đây là vì hành giả còn duyên 
vào cái ngã do các uẩn giả lập.” 


Đây cũng là ý nghĩa của Bồ tát Long Thọ trong Bảo Man 
Luận (Precious Garland, Skt: Ratnavali, 35): 


Nếu còn chấp vào pháp, 

Sẽ vẫn còn chấp ngã, 

Do ngã chấp, tạo nghiệp, 
Do nghiệp, lại thọ sanh. 


Trung Luận (Treatises on the Middle Way, SRkt: Madhyamaka 
Šãstra, Phẩm 18, kệ 4-5) nói: 


Diệt tận hoặc nghiệp, được giải thoát, 
Hoặc nghiệp do phân biệt phát sanh, 
Phân biệt lại từ hý luận khởi, 

Chứng đạt tánh không, diệt hý luận. 


Chúng sanh bị trói buộc trong sanh tử là do chấp trước các 
uẩn là thật có, nếu muốn được giải thoát thì cần phải đoạn 
trừ gốc rễ của sanh tử là sự hý luận chấp thật. Diệt trừ được 
hý luận này là do sự thông đạt tánh không. Vô Phân Biệt Tán 
(Praise oƒ the Non-Conceptual, Skt: Nirvikalpastava [?]) của 
ngài Long Thọ cũng nói: 


Chư Phật và Độc giác, 
Thanh văn đều nương vào, 


35 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


Đường giải thoát duy nhất, 
Là thông đạt tánh không. 


Ngài Long Thọ nói rằng chỉ có bà Mẹ (Trí tuệ thông đạt tánh 
không) là con đường giải thoát chung cho cả ba thừa. Bát 
Nhã Bát Thiên Tụng (The Eight Thousand Stanza Perƒfection 
Wisdom Sutra SRt: Astasahasrikaprajñaparamita} nói: 
“Muốn học pháp Thanh văn nên học Bát nhã ba la mật đa.” 
Đối với pháp Độc giác và pháp Bồ tát cũng nói tương tự như 
vậy. Nhiếp Tụng (The Condense Perfection oƒ Wisdom Sutra, 
Skt: Sañcayagathaprajñaparamita) nói: 


Muốn chứng quả Thanh văn, 
Độc giác và quả Phật, 

Nếu không y nhẫn này, 

Ắt không thể thành tựu. 


Trong kinh điển Thanh văn10 nói: 


Sắc uẩn như tụ mạt11, 

Thọ uẩn như bọt nước, 
Tưởng uẩn như quáng nắng, 
Hành uẩn như cây chuối, 
Thức uẩn như huyễn hóa, 
Đây là lời Phật dạy. 


Trung Luận (Phẩm XY, kệ 7) lập lại ý nghĩa trên như sau: 


Phật biết rõ tánh và vô tánh, 
Cho nên trong Kinh Ca Chiên Diên, 





10 Bài kệ này được trích dẫn trong Minh Cú Luận (Prasannapada) 
của ngài Nguyệt Xứng, khi giải thích bài kệ I.3 trong Trung Quán 
Luận. 

11 Tụ mạt: (Anh) balls of foam. 


36 


Chương 2. Con đường đến Phật quả 


Ngài đã khéo léo chỉ dạy rằng, 
Lìa cả hai bên hữu và vô1⁄. 


Điều này chứng tỏ trong kinh điển Tiểu thừa cũng không 
phải không nói về ý nghĩa của pháp vô ngã. 


Thế nhưng, trong kinh điển Thanh văn, phần lớn đều đề 
cập đến việc quán sát mười sáu hành tướng, như vô thường, 
v.v... để chứng đắc quả A la hán. Trong pháp tạng Đại thừa 
cũng đề cập đến hai con đường: (1) thông đạt pháp vô tự 
tánh, và (2) quán vô thường, v.v... Hơn nữa, kinh điển Đại 
thừa tuy cho rằng kiến giải của hai phái Duy thức và Trung 
quán đều dẫn đến sự chứng đắc Nhất thiết chủng trí, thế 
nhưng, ngài Long Thọ, trong Collections oƒ Reasoning13, cho 
rằng “những kinh điển giảng dạy Trung quán không thể 
được hiểu cách khác, và như vậy, kinh điển giảng dạy Duy 
thức cũng phải được giải thích cách khác.”12 





12 “Hữu” chỉ cho sự hiện hữu của các pháp có tự tánh; “vô” chỉ cho 
sự không hiện hữu của các pháp, ngay cả những pháp giả lập 
(Anh: exist conventionally). 

13 Collections oƒ Reasoning là tập hợp các bộ luận được trước tác 
của ngài Long Thọ bao gồm (theo Jeffery Hopskins): (1) Treatise 
of the Middle Way (Trung Luận), (2) Sixty Stanzas of Reasoning 
(Thập Lục Như Lý Luận), (3) Treatise called “The Finely Woven', 
(4) Seventy stanzas on Emptiness, (5) Refutations of Objections, 
(6) Praise of the Non-conceptual (Vô Phân Biệt Tán), và (7) 
Precious Garland of Advice for the King. 

14 Đoạn văn này hơi tối nghĩa. Bản văn chữ Hán dịch là “tuyên 
thuyết Trung quán lý chư kinh, bất khả dẫn tác dư thích, ., Duy 
thức lý chư kinh, như kỳ sở thuyết tu hướng dư dẫn”, còn bản 
tiếng Anh dịch là “sutras teaching the middle way were not suited 
to be understood diferently, and that, therefore, sutras 
iluminating the Chimtamatra must be interpreted otherwise.” 


37 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


Trong nhiều giáo điển Mật giáo cũng thường cho rằng 
Thanh văn và Độc giác không thấu đạt sự chân thật của các 
pháp, lại cũng nói rằng nếu không thấu đạt sự chân thật của 
các pháp sẽ không thể thoát ly sanh tử, và hơn nữa, do sự 
phân biệt chấp trước các pháp là chân thật, cho nên bị trói 
buộc trong sanh tử. Bởi thế hành giả cần phải biết cách giải 
thích hợp lý để không bị mâu thuẫn [vì tin vào giáo nghĩa 
cho rằng Thanh văn và Duyên giác không thấu rõ sự chân 
thật của các pháp]. 


Hỏi: Nếu tu tập quán vô thường, v.v... mà không thoát ly 
sanh tử, thì lý do nào Phật lại tuyên thuyết? 


Đáp: Lục Thập Chánh Lý Luận (Sixty Stanzas oƒ Reasoning, 
Skt: Yuktisastika) của ngài Long Thọ nói: 


Vì cần nên tuyên thuyết, 
Sanh khởi và diệt đạo, 

Biết sanh nên biết diệt, 
Biết diệt, biết vô thường, 
Vì biết tánh vô thường, 
Nên thông đạt chánh pháp, 
Người thấu rõ duyên khởi, 
Xa lìa sự sanh diệt, 

Sẽ thành tựu chánh kiến, 
Vượt thoát khổ ba cõi. 


Do đây, hành giả cần phải biết nguyên do của sự giảng dạy 
về vô thường, bởi nếu tham luyến các pháp hữu vi sẽ không 
phát khởi tâm mong cầu xuất ly. Đức Thế Tôn vì muốn đối 
trị điều này nên tuyên thuyết lý vô thường, và hành giả cũng 
nhân đây mà khởi tâm xuất ly. Nếu nhân sự quán sát sanh 
tử, thông đạt chánh pháp duyên khởi, thấu rõ sự sanh diệt 
hoàn toàn vô tự tánh, thì sẽ được giải thoát sanh tử. Con 
đường giải thoát chân thật chính là sự thông đạt sự vô tự 


38 


Chương 2. Con đường đến Phật quả 


tánh của nhân và pháp, còn những pháp tu vô thường, v.v..., 
chỉ là những pháp dẫn khởi sự thông đạt này, và cũng là 
những pháp điều luyện tâm thức (Anh: paths that train 
mental continuum). 


Các luận sư khác (Trung Quán Tự Tục Phái, Duy Thức, 
Kinh Bộ và Tỳ Bà Sa Bộ) đều xác nhận rằng pháp tu “không”, 
“vô ngã” là con đường giải thoát, còn những pháp tu tứ đế, 
như vô thường, v.v..., chỉ là sự huấn luyện tâm thức, chuẩn bị 
cho sự thông đạt vô ngã. Hơn nữa, các luận sư này đều cho 
rằng sự thông đạt vô ngã trong pháp tu mười sáu hành 
tướng của tứ đế chỉ là sự thông đạt không có cái ngã mà 
ngoại đạo chấp trước, chứ không phải là pháp đối trị sự chấp 
trước vào “câu sanh ngã có tự tướng (Anh: innate 
conception that persons naturally exist). Cho nên, theo ý 
họ, tất cả sự tu tập mười sáu hành tướng đều không phải là 
con đường giải thoát, mà chỉ là những phương pháp điều 
luyện tâm thức. 


Một hành giả Tiểu thừa độn căn, trong giai đoạn hiện tại 
(Anh: for the time being), chỉ thích hợp cho việc huấn luyện 
tâm thức, chứ không thích hợp cho sự tu tập giải thoát. 
Ngược lại, một hành giả Tiểu thừa lợi căn mới chính là căn 
cơ thích hợp cho sự tu tập giải thoát. 


Những hành giả lợi căn là đối tượng tu tập chính yếu 
của pháp tạng Tiểu thừa, còn những hành giả độn căn chỉ là 
đối tượng tu tập thứ yếu. 


Tuy có những hành giả Tiểu thừa cũng thông đạt pháp 
vô tự tánh, nhưng không phải là không có sự khác biệt giữa 
Tiểu thừa và Đại thừa. Bởi vì pháp Đại thừa, không những 
chỉ làm sáng tỏ pháp vô tự tánh, mà còn tuyên thuyết các 
địa, ba la mật đa, tâm nguyện, đại bi, hồi hướng, hai loại tư 


39 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


lương, Phật thân thanh tịnh bất khả tư nghì. Bảo Man Luận 
(Precious Garland, kệ 390, 393) của ngài Long Thọ nói: 


Trong pháp Thanh văn thừa, 
Chưa nói Bồ đề nguyện, 

Đại hạnh và hồi hướng, 

Làm sao thành Bồ tát? 

Kinh Tiểu thừa chưa nói, 

An trụ Bồ tát hạnh, 

Nhưng Đại thừa đã nói, 
Người trí nên thọ trì1. 


Không thể phân biệt Tiểu thừa và Đại thừa bằng cách dựa 
trên kiến giải về tánh không. Ngài Long Thọ và các hàng đệ 
tử đều cho rằng sự khác biệt giữa Tiểu thừa và Đại thừa là sự 
tu tập phương tiện thiện xảo. Ví dụ người mẹ là nhân chung, 
còn người cha là nhân riêng để biện biệt tộc tánh (hoặc Tây 
Tạng, hoặc Mông Cổ, hoặc Ấn Độ, v.v...) của những đứa con. 
Tương tự, bà mẹ Bát nhã là nhân chung cho bốn người con 
(Thanh văn, Độc giác, Bồ tát và Phật), còn những phương 
tiện, như phát tâm, chứng đắc Vô thượng bồ đề để lợi ích 
chúng sanh, là nhân riêng để phân định Đại thừa và Tiểu 
thừa. 


D2. Kiến lập Đại thừa. 


Vì muốn chứng đắc Vô thượng Bồ đề để lợi ích tất cả hữu 
tình cho nên tu tập Bồ tát hạnh - sáu Ba la mật đa, và đây là 
ý nghĩa tổng quát của Đại thừa. Các kinh điển Mật giáo 
(Tantras) cũng thường nói các hành giả Mật thừa cũng tu 
tập con đường này. Thế nhưng, trong đây cũng có nhiều yếu 
tố khác nhau cho những đạo lộ tu tập khác biệt. 





15 Thọ trì: nghĩa là nên chấp nhận Đại thừa là pháp của Phật nói. 


40 


Chương 2. Con đường đến Phật quả 


Mục tiêu của các hành giả Đại thừa là chứng đạt Nhất 
thiết chủng trí, và tổng thể của con đường Đại thừa là dành 
cho các hành giả tu tập Ba la mật đa. Tuy các hành giả Đại 
thừa, trên phương diện kiến giải khác biệt, có thể phân làm 
hai phái là Trung Quán và Duy Thức, nhưng chúng ta không 
thể nói chúng là hai thừa khác biệt, mà cả hai phái đều thuộc 
về một thừa. Ở đây, có sự khác biệt về trình độ thâm hiểu 
pháp tánh. Nếu căn cứ vào điểm này mà phán định, thì hành 
giả Trung Quán là hàng lợi căn, còn hành giả Duy Thức là 
hàng độn căn. Hơn nữa, hành giả Trung Quán là căn cơ chính 
cho sự tu tập Đại thừa, còn hành giả Duy Thức chỉ là căn cơ 
thứ yếu. 


Nhập Định Bất Định Ấn Kinh (Introduction to the Forms 
0ƒ Definite and Indefinite Progress Sutra, Skt: Niyataniyata- 
gatimudravatara) nói có năm loại hành giả Đại thừa, tùy 
theo sự tu tập tiến triển nhanh hay chậm: hai loại Bồ tát tiến 
triển giống như ngồi xe trâu và xe voi, một loại Bồ tát tiến 
triển nhanh giống như được vận chuyển bởi mặt trời mặt 
trăng, hai loại còn lại tiến triển nhanh chóng, giống như thần 
túc thông của Nhị thừa và thần túc thông của Phật1. Sự tu 


16 (1) Xe trâu: chỉ cho người muốn đi đến các cõi Phật trên một 
chiếc xe trâu, sau một thời gian dài, đi được một trăm do tuần, 
nhưng bị gió đẩy ngược lại. Đây là chỉ cho hàng Bồ tát ưa thích 
Tiểu thừa, hoặc chỉ dạy người khác ưa thích Tiểu thừa, cho nên trí 
tuệ trở nên ám độn. (2) Xe voi: chỉ cho người trong một trắm năm 
đi được hai ngàn do tuần, và cũng là người ưa thích Tiểu thừa. Hai 
hạng người (1 và 2) này khó chứng quả Phật, họ sẽ bị đẩy lùi trên 
con đường giải thoát vô thượng. (3) Mặt trời mặt trăng: chỉ cho 
người đi đến cõi Phật trong một thời gian lâu dài, giống như mặt 
trời mặt trăng. Hàng Bồ tát này hoàn toàn tu tập Đại thừa, không 
để trí tuệ của họ bị trì trệ bởi những hạnh nguyện hạn hẹp (của 
Tiểu thừa). (4) Thần túc thông của Nhị thừa: chỉ cho những người 
đi đến cõi Phật bằng thần túc thông của Nhị thừa, tức là những 
hành giả nhất tâm ngưỡng mộ “pháp môn Đại thừa, những người 


41 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


tập của những hành giả này tuy có sự nhanh chậm khác 
nhau lớn lao như vậy, nhưng họ vẫn không có các thừa riêng 
biệt. Cho nên, nếu chỉ căn cứ vào căn cơ lợi độn, hành trình 
lớn nhỏ, thì vẫn không thể phân định thành các thừa khác 
biệt. 


Các thừa được gọi là khác biệt nếu: (1) [quả thừa] có sự 
khác biệt lớn lao về thành quả của sự tu tập (chẳng hạn 
thành quả của Đại thừa là quả Phật, thành quả của Tiểu thừa 
là quả A la hán), (2) [nhân thừa] có sự khác biệt lớn lao về 
phương pháp tu tập (chẳng hạn Tiểu thừa không có sự phát 
nguyện thành Phật độ chúng sanh, Ba la mật đa thừa không 
có sự tu tập hai giai đoạn tự khởi và giai đoạn viên mãn của 
Mật thừa). Nếu như đạo thể của những sự tu tập (Anh: 
bodies of the path) không có sự khác biệt lớn lao, thì không 
thể phân chia sự khác biệt của các thừa bằng cách chỉ căn cứ 
vào sự tu tập nhanh chậm, hoặc cao thấp của các hành giả. 


C4. Tất cả các thừa đều là phương tiện thành Phật. 


Các hành giả Tiểu thừa, tuy đi con đường riêng, mục tiêu 
không phải là thành Phật, nhưng con đường tu tập của họ 
cũng là phương tiện dẫn đạo hành giả vào con đường Đại 
thừa, cho nên không thể nhất luật cho rằng Tiểu thừa là 
chướng ngại cho sự thành Phật. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh 
(The White Lotus 0oƑ the Excellence Doctrine, SRt: 
Saddharmapundarika) nói: 


tu học Đại thừa, cùng những sự tu tập Đại thừa.” (5) Thần thúc 
thông của Phật: chỉ cho những người đi đến cõi Phật bằng thần túc 
thông của Như Lai. Đây là những Bồ tát, trên con đường tu tập của 
chính mình, đặc biệt quan tâm cứu độ những hữu tình khác. Ba 
loại hành giả (3, 4 và 5) này sẽ nhất định chứng đắc quả Phật mà 
không bị đẩy lùi trên con đường tìm cầu giác ngộ tối thượng. 


42 


Chương 2. Con đường đến Phật quả 


Lại nói: 


Đức Phật xuất hiện thế gian là vì muốn hữu tình chứng đạt 
quả vị giống như chính mình. Đức Phật giảng nói các thừa 
khác biệt đều là phương tiện tu hành thành Phật, chứ ngài 
không dùng pháp Tiểu thừa - là pháp không có khả năng dẫn 
đạo thành Phật - để độ chúng sanh, bởi thế, ngài đã an lập 
hữu tình trên những quả vị thập lực, v.v... 


Nếu sau khi chứng đắc Bồ đề, Đức Phật vì độ một hữu 
tình mà dùng pháp Tiểu thừa, không thể đưa họ hướng về 
Phật quả, thì ngài có lỗi lớn là đã bỏn sẻn Phật pháp. Bởi vì 
Phật pháp chung quy chỉ có một thừa, những hành giả căn 


Muốn họ hiểu Phật trí, 
Nên Phật lập phương tiện, 
Không nói rằng Tiểu thừa, 
Có thể thành Phật đạo. 


Muốn họ hiểu Phật trí, 

Phật xuất hiện thế gian, 

Một thừa, không hai thừa, 
Phật không dùng Tiểu thừa, 
Để tự chứng quả Phật, 

Dùng phương tiện, thiền định, 
Giải thoát và tự tại, 

Để tiếp độ hữu tình, 

Chứng Bồ đề thanh tịnh. 

Nếu Phật dùng Tiểu thừa, 

An lập một chúng sanh, 

Tức là lười, bất thiện, 

Thật chỉ có một thừa, 

Không hai, cũng không ba, 
Trừ phi Phật trên đời, 
Phương tiện giảng nhiều thừa. 


43 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


tánh Tiểu thừa cũng có thể được dẫn nhập quả Phật. Đức 
Phật tuy biết có những phương tiện thành Phật này, nhưng 
đối với những hành giả căn cơ Tiểu thừa, ngài đã không nói 
đến phương pháp dẫn nhập Phật địa. 


Đế Giả Phẩm (Chapter oƒ the True One Sutra, Skt: 
Satyakaparivarta) cũng nói rõ: 


Này Mạn Thù Thất Lợi! Nếu Đức Như Lai vì một loại hữu 
tình nói pháp Đại thừa, vì một loại hữu tình nói pháp 
Độc giác thừa, lại vì một loại hữu tình nói pháp Thanh 
văn thừa, thì đây là Đức Như Lai không có tâm thanh 
tịnh, không có tâm bình đẳng, tham luyến vào pháp, tâm 
đại bi thiên lệch, điên đảo phân biệt, trở thành keo kiệt 
Phật pháp. 


Này Mạn Thù Thất Lợi! Đức Như Lai giảng nói 
những pháp đó đều là vì muốn cho chúng sanh chứng 
được Nhất thiết chủng trí, quy hướng Bồ đề, tiến nhập 
Đại thừa, thành tựu quả Phật, đến nơi rốt ráo, cho nên 
Đức Như Lai không an lập một thừa nào khác, ngoài 
Phật thừa. 


Hỏi: Nếu vậy, làm sao hội thông những điều mà Trang 
Nghiêm Đại thừa Kinh Luận (Ornament ƒor the Mahayana 
Sutras, Skt: Mahayanasutralamkara) đã nói: 


Người trí dù đọa vào địa ngục, 
Không bị chướng ngại Đại bồ đề, 
Còn những hành giả tu tự lợi, 

Tuy ở cảnh vui, cũng thành chướng. 


Tại sao nói rằng một người phát tâm Tiểu thừa và một tội 
nhân địa ngục, đối với sự chướng ngại thành Phật, thì người 


trước bị chướng, còn người sau không bị chướng? 


44 


Chương 2. Con đường đến Phật quả 


Đáp: Ở đây muốn nói, nếu một Bồ tát phát tâm Tiểu thừa, thì 
sự tu hành thành Phật sẽ bị trì trệ lâu dài, còn một Bồ tát bị 
đọa địa ngục thì không bị như vậy. Điều này cũng có nghĩa là 
đối với những người căn cơ Đại thừa thì pháp Tiểu thừa là 
một chướng ngại cho sự thành Phật, nhưng đối với những 
người căn cơ Tiểu thừa thì nó lại là một phương tiện để tu 
hành thành Phật. Và điều này hoàn toàn không có sự trái 
ngược. Lại nữa, phía trước của bài tụng vừa nêu trên cũng 
nói rõ rằng ý nghĩa này nói về Bồ tát, cho nên cũng không có 
điều gì đáng tranh luận. 


Nghiên Ma Kinh (Compendium oƒ All the Weaving Sutra, 
Skt: Sarvavaidalyasamgraha) nói: “Nếu đối với lời dạy của 
Phật mà phân biệt tốt xấu, sâu cạn, lời dạy này dành cho 
Thanh văn, lời dạy này dành cho Độc giác, lời dạy này dành 
cho Bồ tát, thì đây là một sự báng pháp.” Điều này cũng có 
nghĩa là một số người cho rằng lời dạy này của Phật là 
phương tiện thành Phật, lời dạy kia của Phật là chướng ngại 
thành Phật. 


Kinh trên lại nói: “Do ảnh hưởng của bạn ác, nghe theo 
lời họ, phạm tội báng pháp. Trong bảy năm sám hối mỗi 
ngày ba thời, tuy tội có thể thanh tịnh, thế nhưng, muốn tu 
tập đến nhẫn vị, phải trải qua mười đại kiếp.” Cho nên, 
những kẻ tà kiến, khi mạng chung sẽ phải nhận chịu những 
quả báo dữ nhất. Nếu có thể đạt được chánh giải, ắt sẽ không 
phạm vào những lỗi lầm như vậy. 


Nên biết rằng tất cả lời dạy của chư Phật đều là phương 
tiện đúng thời cơ dẫn dắt mọi người đến quả vị Phật. Đế Giả 
Phẩm (Chapter of the True One Sutra  Skt: Satyaka- 
parivarta) nói: “Ví như nước từ các dòng sông chảy vào biển 
lớn, tương tự, tất cả các dòng nước pháp của ba thừa đều 
chảy vào biển lớn của Đức Như Lai.” Thế nhưng, vì căn cơ 


45 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


hành giả có cao có thấp, cho nên phương tiện tiếp độ có viên 
mãn hay không viên mãn, con đường tu đạo có chậm có 
nhanh, v.v..., khác nhau. 


Nên biết, có sự khác biệt giữa (1) con đường chi nhánh 
dẫn đến quả vị Phật, và (2) con đường Đại thừa. Do thấy 
được ý nghĩa này, Chân Thật Danh Kinh (Expression oƒ the 
Ultimate Names oƒthe Wisdom-Being Manjusri, Skt: Mañjusri- 
jfanasattvasyaparamarthamasamgiti) nói: 


Ba thừa khởi xuất ly, 
An trụ quả Nhất thừa. 


46 


Chương 3. Kim cang thừa 


Chương 3. Kim cang thừa 


B2. Phân biệt Đại thừa. 
C1. Phân biệt tổng quát hai loại Đại thừa. 
D1. Phân biệt các loại giáo pháp. 


Nhập Vô Thượng Du Già Giáo Nghĩa (Introduction to the 
Meaning oƒ Highest Yoga Tantra, Skt: Yoganuttaratantra- 
rthäãvatära) của ngài Šraddhãkaravarma nói: “Bồ tát thừa có 
hai loại, một là Địa và Ba la mật thừa (nhân thừa), hai là Mật 
thừa (quả thừa). Mật [chú] thừa, Quả thừa, Kim cang thừa 
đều là tên gọi khác của Chú thừa (Mantra Vehicle), hoặc còn 
gọi là Phương tiện thừa. Nhân thừa và Quả thừa là hai tên 
gọi khác của Ba la mật đa thừa và Mật thừa. Trừ Nhị Biên 
Luận (Eradication oƒ the Two Extremes in the Vajra Vehicle, 
Skt: Vajrayanakotidvayapoha} của ngài Trí Cát Tường 
(Jñänaéri) trưng dẫn Thánh Mật Thọ Ký Kinh (Sutra 
Reveodling the Secret) nói: 


Khi bánh xe Nhân thừa1”, 
Tu nhân, đã được chuyển, 
Có Quả thừa!8, đường ngắn, ... 


Lại nữa, Kim cang thừa cũng còn được gọi là Trì minh tạng 
và Mật kinh bộ. 


D2. Giải thích danh nghĩa. 


Về ý nghĩa của 'Mật chú thừa”, mật là vì pháp tu được thành 
tựu ẩn mật, và không được truyền dạy cho người không 
đúng căn cơ. Chú, âm Phạn là mantra. Man có nghĩa là ý 
(Anh: mind); tra có nghĩa là hộ trì (Anh: protection). Tập 


17 Nhân thừa: tức là Ba la mật đa thừa. 
18 Quả thừa: tức là Kim cang thừa. 


47 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


Mật Hậu Kinh (Continuotion oƒ the Guhyasammuja Tuntra, 
Skt: Guhyasamđjatantra, phẩm XVIII) nói: 


Ý khởi lên là do, 

Duyên vào căn và cảnh, 
Đây được gọi là man, 
Tra, nghĩa là hộ trì. 

Hộ trì bởi kim cang,12 
Của tam muội da luật, 
Vượt thoát khỏi thế gian, 
Là thực hành mật chú. 


Còn một lối giải thích khác, man là liễu đạt thật tánh, còn tra 
là tâm đại bi hộ trì chúng sanh [trong sáu nẻo luân hồi]. 


Thừa, có nghĩa là vận tải. Vận tải đến quả vị thì gọi là 
quả thừa, làm phương tiện vận tải thì gọi là nhân thừa. Quả, 
nghĩa là bốn loại thanh tịnh, tức là xứ sở thanh tịnh, nội thân 
thanh tịnh, thọ dụng thanh tịnh, và sự nghiệp thanh tịnh, nói 
cách khác là Phật cung điện, Phật thân, Phật tài, và Phật sự 
đều trang nghiêm thanh tịnh. Bởi vì hành giả tùy thuận bốn 
quả tướng của Phật nói trên, hiện tiền tu tập những công 
hạnh: cung điện bất khả tư nghì, đàn tràng thánh tôn, cúng 
dường tư cụ, thanh tịnh thế gian và hữu tình, cho nên đây 
gọi là quả thừa. Nhập Vô Thượng Du Già Giáo Nghĩa 
(Introduction to the Meaning oƒ the Highest Yoga Tantra) của 
ngài Šraddhãkaravarma nói: “Gọi là quả bởi vì hành giả tu 
tập tùy thuận nội thân thanh tịnh, thọ dụng, xứ sở và sự 
nghiệp của một vị Phật.” 


Kim Cang Vô Cấu Quang Luận (Stainless Light, Skt: 
Vimalaprabha) - một chú giải của Kalachakra Tantra của 
ngài Rik-den-pad-ma-kar-po (một hóa thân của ngài Quán 





19 Ở đây, kim cang chỉ cho thân, khẩu và ý của hành giả. 


48 


Chương 3. Kim cang thừa 


Thế Âm), nói: “Kim cang có nghĩa là cực kỳ không thể phân 
chia, không thể phá hoại. Đây tức là Đại thừa mà gọi là Kim 
cang thừa. Chú (quả tánh) và Ba la mật đa (nhân tánh) dung 
hợp thành một.” Điều này có nghĩa là chú (quả) và Ba la mật 
đa (nhân) không thể phân ly, đó là ý nghĩa của Kim cang 
thừa. Nhân quả [của Kim cang thừa] bao hàm toàn thể tối 
thắng không tánh (Anh: supreme emptiness) và tối thắng lạc 
bất biến (Anh: supreme immutable bliss). Như Quán Đảnh 
Lược Tiêu (Brieƒ Explication oƒ Initiations, Skt: Sekkhodde§a) 
[bao hàm trong đàn tràng Kalachakra], nói: 


Không tánh sắc là nhân, 
Bi bất biến là quả, 
Không, bi vô phân biệt, 
Gọi là Bồ đề tâm. 


Không thể phân ly, nghĩa là nhân thừa là phương tiện cho 
hành giả thăng tiến, còn quả thừa là mục tiêu mà hành giả 
đang tiến đến. Thế nhưng, ý nghĩa Kim cang thừa này là của 
Vô thượng du già, còn trong các Mật bộ bậc thấp không có 
nghĩa này. Bởi vì lạc bất biến, cần phải đạt đến tam ma địa 
trong hệ thống Thời Luân (Kalachakra)20, và cần phải dùng 





20 Sáu chi trong hệ thống Thời Luân là (1) thu thúc các căn 
(withdrawal): rút tâm ra khỏi các trần cảnh bên ngoài để chuẩn bị 
cho pháp tu thứ (2); (2) tập trung (concentration): còn dịch là 
thiền định, tu tập tùy theo bộ pháp, hoặc quán thân bổn tôn, quán 
các vật hoặc chủng tử ánh sáng, thấy tất cả đều là hiển thị của 
Phật tánh trong thực tại tối hậu; (3) điều khí (vitality and 
exertion): kiểm soát sinh khí lực, với mục đích rút năm loại khí 
vào kinh mạch giữa, để tẩy tịnh các tâm thức ô nhiễm; (4) trụ 
(holding); (5) niệm (midfulness): còn dịch là chánh niệm, mục 
đích dùng sự thanh tịnh của thanh quang để biến huyễn thân bất 
tịnh ở giai đoạn (2) thành huyễn thân thanh tịnh của chư Phật; và 
(6) tam ma địa (meditative stabilisation): nhập tam muội, hợp 
nhất trí tuệ là pháp thân và hóa thân với ứng thân (đẳng trì cho 


49 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


M ( 


các chi từ “niệm” (Anh: mindfulness) trở xuống để tu tập 
thành tựu. Ba Mật bộ cấp thấp không có đủ các nhân này. 


Lời giải thích vừa nêu trên về Kim cang thừa ít liên can 
đến ý nghĩa tổng quát của nó, và có thể áp dụng chung cho ý 
nghĩa của nhân-quả thừa. Phải nên y theo ý nghĩa của 
Chưởng Hoa Luận (Handful oƒ Flowers - Explanations oƒ the 
Guhyasamaja  Tantra  Skt: Kusumafjaliguhyasamdjani 
bandha) của ngài Tịch Tĩnh (Ratnakara$anti) nói: “Kim cang 
thừa bao trùm tất cả Đại thừa, tức là sáu ba la mật đa. Sáu ba 
la mật đa là trí tuệ và phương tiện, lại nhiếp thành một vị là 
Bồ đề tâm. Đây là Kim cang tát đỏa tam ma địa; đây tức là 
một kim cang. Vì nó vừa là kim cang vừa là thừa, nên gọi là 
Kim cang thừa, hoặc Chú thừa.” Bởi thế, Kim cang tát đỏa du 
già hợp nhất trí tuệ và phương tiện, không thể phân ly, tức là 
Kim cang thừa. Nó hiện hữu trong tất cả mọi thời, tu đạo và 
chứng quả. 


Bởi vì phương tiện thiện xảo của Kim cang thừa vượt 
quá Ba la mật đa thừa, cho nên Kim cang thừa cũng được gọi 
là Phương tiện thừa. Trừ Nhị Biên Luận (Eradication oƒ the 
Two Extremes)} của ngài Trí Cát Tường (Jñãnaýri) cũng nói: 
“Bởi vì không thể phá hoại cho nên gọi là Kim cang thừa. Bởi 
vì chỉ dùng quả làm con đường tu tập cho nên gọi là Quả 
thừa. Bởi vì phương tiện cực kỳ thiện xảo cho nên gọi là 
Phương tiện thừa. Bởi vì tánh chất cực kỳ bí mật cho nên gọi 
là Mật thừa.” 


Diệu Tý Vấn Kinh Thích (Condensation oƒ the Questions 
oƒ£Ầ. Subahu  Tantra  SRt: Subahupariprcchanamatantra 
pindatha) của ngài Phật Mật (Buddhaguhya) giải thích về Trì 


phương tiện và trí tuệ), hợp nhất giữa tục đế và đệ nhất nghĩa đế, 
là giai đoạn cuối cùng và rốt ráo của Phật quả (sắc và không tự tại 
hợp nhất). 


50 


Chương 3. Kim cang thừa 


minh tạng (Scriptural division of the Knowledge Bearers) 
như sau: “Trì minh tạng là tất cả học xứ và giáo nghĩa được 
giảng dạy bởi những hành giả thọ trì minh chú.” Nhập Vô 
Thượng Du Già Giáo Nghĩa (Introduction to the Meaning oƒ 
the Highest Yoga Tantra) của ngài Šraddhäkaravarma giải 
thích hai cách, (1) Trì minh tạng là tạng thứ tư, không bao 
hàm trong Tam tạng, (2) Trì minh tạng được bao hàm trong 
Tam tạng. Thế nhưng, Diệu Tý Vấn Kinh (Questions of Subahu 
Tantra, Skt: Subähupariprccha) nói: “Lắng nghe, ta sẽ giải 
thích theo nghĩa của Mật kinh.” Hơn nữa, trong nhiều Mật bộ 
(tantras) cũng dùng chữ kinh (sutras) và kinh bộ (sets of 
discourses, Skt: sutranta) thay cho ý nghĩa của Mật kinh 
(tantra). Ngài Tịch Tĩnh (Ratnäkara§änti) rất hợp lý khi cho 
rằng Trì minh tạng tổng nhiếp ý nghĩa sâu xa nên gọi là kinh 
bộ. Hơn nữa, nếu căn cứ vào sự phân biệt nội dung, Trì minh 
tạng cũng nói về hai tạng luật và luận, cho nên ngài Vô Úy 
Luận Sư (Abhayäkara) cũng có lý khi cho rằng Trì minh tạng 
được nhiếp trong cả ba tạng. 


Trong Tập Mật Hậu Kinh (Continuation oƒ the Guhya- 
samdja Tantra), mật kinh (tantra), có nghĩa là tương tục 
(Anh: continuum), và được chia làm ba loại: (1) căn bổn mật 
kinh (Anh: base continuum), là nơi y chỉ của tác dụng của sự 
tu đạo; (2) đạo mật kinh (Anh: path continuum), có công 
năng thanh tịnh hóa sự tu đạo; và (3) quả mật kinh (Anh: 
fruit continuum), là quả vị thanh tịnh của sự tu đạo. Ba loại 
này đều được gọi là nghĩa của Mật kinh, còn những lời chỉ 
dạy của các bậc thánh thì được gọi là giáo của Mật kinh 
(Anh: book continuum)). 


Chữ “bộ” (Anh: set), trong Mật kinh bộ (set of tantras, 


Skt: tantranta), tức là tụ (tập hợp), hoặc chủng loại của các 
mật kinh. 


51 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


Ba la mật đa thừa dựa trên căn bản tu tập Bồ đề tâm, 
nghĩa là phát đại thệ nguyện thành Phật để lợi ích tất cả 
chúng sanh. Con đường tu tập chính là thực hành sáu Ba la 
mật đa, mà không thêm những phương tiện nào khác, chẳng 
hạn như hai giai đoạn tự khởi và viên mãn của Vô thượng du 
già. Nếu như sự tu tập của Kim cang thừa cũng chỉ dựa trên 
sự phát Bồ đề tâm và thực hành sáu Ba la mật đa, mà không 
có những phương tiện khác (chẳng hạn như hai giai đoạn 
của Vô thượng du già), thì Kim cang thừa cũng sẽ trở thành 
Ba la mật đa thừa. 


Ba la mật đa thừa được gọi là nhân thừa bởi vì nó không 
bao hàm sự tu tập tùy thuận bốn quả tướng [Phật cung điện, 
Phật thân, Phật tài, và Phật sự], mà chỉ y vào nhân của bốn 
quả tướng này để tu tập. 


D3.Tại sao phân làm hai thừa. 
E1. Nêu lên nghi vấn. 


Tại sao Đại thừa được phân làm hai thừa? Đây không phải là 
từ phương diện phát khởi tâm Vô thượng Bồ đề để làm lợi 
ích tất cả chúng sanh. Bởi vì Bồ tát tu tập Chú thừa (Mantra) 
và Ba la mật đa thừa đều muốn thành tựu Phật quả để lợi ích 
tất cả hữu tình, cho nên sở cầu Phật quả cũng không có sự 
hơn kém. Vì thế, từ phương diện tìm cầu quả vị, không thể 
phân Đại thừa thành hai thừa riêng biệt. 


Sự phân chia này cũng không phải do kiến giải chân 
chánh thông đạt thật tánh của các pháp (Anh: suchness of 
phenomena), bởi vì không có kiến giải nào vượt quá Trung 
Luận của ngài Long Thọ trong việc quyết trạch ý nghĩa của 
những kinh điển quyền uy Bát Nhã Ba La Mật Đa (Perƒfection 
oƒ Wisdom Sutras). Giả sử có đi chăng nữa, cũng không thể 
thiết lập sự hiện hữu của các thừa khác biệt. Chẳng hạn, Ba 


52 


Chương 3. Kim cang thừa 


la mật đa thừa tuy có hai tông Trung Quán và Duy Thức, 
nhưng đây không phải là hai thừa khác biệt. 


Lại nữa, Ba la mật đa thừa và Kim cang thừa đều tu tập 
sáu ba la mật đa, cho nên không có sự khác biệt trên phương 
diện Bát nhã và phương tiện trong việc tu tập thành tựu sắc 
thân Phật (báo thân Phật) và pháp thân Phật. Tuy Kim cang 
thừa có vài đặc tánh tu tập mà Ba la mật đa thừa không có, 
nhưng đây không phải là đặc điểm của con đường tu tập 
chính yếu, cho nên những sự kiện này cũng không thể thiết 
lập sự hiện hữu của các thừa khác biệt. 


Lại nữa, cũng không thể dùng những yếu tố như căn cơ 
lợi độn, hoặc sự tu tập nhanh chậm để phân thành các thừa 
khác biệt, chẳng hạn như Ba la mật đa thừa không thể phân 
thành các thừa khác biệt mặc dầu có những yếu tố đó. Nếu 
không, thì Mật thừa cũng sẽ bị phân thành nhiều thừa khác 
biệt. 


E2. Giải đáp nghi vấn. 
F1. Đả phá sự kế chấp. 


Có người cho rằng: “Chú thừa (Mantra) là để điều phục 
những hành giả đang còn tâm tham, còn Ba la mật đa thừa là 
để huấn luyện (Anh: training) những hành giả đã lìa tâm 
tham. Cho nên con đường tu tập không cần phải xả bỏ tâm 
tham, hoặc con đường tu tập cần phải xả bỏ tâm tham là lý 
do phân định Đại thừa thành hai thừa riêng biệt.” 


Ở đây sẽ giải thích như sau. [Thật là sai lầm khi cho 
rằng] Đại thừa được phân làm hai thừa khác biệt bởi vì có 
hai con đường tu tập khác biệt, một bên không xả bỏ tâm 
tham dục, và một bên xả bỏ tâm tham dục. Bởi vì, Mật thừa 
và Ba la mật đa thừa đều có cả hai con đường tu tập này, cho 
nên đoạn trừ, hoặc không đoạn trừ tâm tham dục, không 


53 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


phải là lý do để phân thành hai thừa. Trong Ba la mật đa 
thừa, có nhiều Bồ tát tại gia tu tập sáu pháp ba la mật nhưng 
chưa lìa bỏ những hành vi bất tịnh. Hơn nữa, có nhiều hành 
giả dùng phương tiện thiện xảo, vì lòng từ bi cứu vớt mà đã 
làm việc phi phạm hạnh, như trường hợp của bà la môn Tinh 
Tú (Kyiu-kar-ma). Lại nữa, trong Mật thừa cũng có nhiều 
hành giả đã đoạn tâm tham dục. Nếu không, trước khi chứng 
được quả Phật, vẫn chưa đoạn được tâm tham dục, hoặc giả, 
sau khi thành Phật rồi cũng vẫn không đoạn được tâm tham 
dục. 


Phản đối: Điều vừa nêu trên không phải áp dụng cho bất 
cứ ai, hoặc cho tất cả hành giả của Mật thừa và Ba la mật đa 
thừa, mà chỉ áp dụng cho những hành giả đặc biệt, hoặc 
những hành giả đương cơ, vừa bước vào đạo. Hơn nữa, 
không phải bất cứ người nào không có ý định xa lìa tâm 
tham dục đều có thể tu tập Mật thừa. Một hành giả có thích 
hợp cho sự tu tập Mật thừa hay không, được phân định bởi 
sự đã tích tập, hoặc chưa tích tập đầy đủ tư lương, khiến cho 
sự tham dục trở thành một công cụ trợ giúp cho việc tu tập 
đạt đến sự giải thoát. 


Trả lời: Như sẽ được giải thích phía dưới. Samputa 
Tantra (Skt: Samputatantra) nói: 


Bốn đặc tính: cười, nhìn, 
Nắm tay, và ôm nhau”!, 
Được nói trong bốn bộ, 
Như hành động côn trùng”?. 


Nên biết rằng hành giả của bốn Mật bộ, tùy vào mỗi bộ, dùng 


sự khoái lạc tương ưng với bốn sự ham muốn của cõi dục 


21 Ôm nhau (Anh: Two embracing). 
22 Như hành động côn trùng (Anh: In the manner ofinsects). 


54 


Chương 3. Kim cang thừa 


[nhìn, cười, nắm tay và hòa hợp?3. Sự có hoặc không có khả 
năng sử dụng sự khoái lạc trong việc tu đạo], tuy có thể phân 
định sự khác biệt giữa các hành giả mới vừa tiến nhập Mật 
thừa và Ba la mật đa thừa, nhưng cũng không thể dùng đây 
để phân định sự khác biệt giữa hai thừa. 


Tương tự, Đại thừa không thể phân thành Mật thừa và 
Ba la mật đa thừa bằng cách phân định rằng con đường tu 
đạo có sự trang nghiêm bằng sự hỷ lạc (Anh: adorned with 
bliss), hoặc có sự tập trung vào những điểm trọng yếu của 
thân và tâm (Anh: concentration on essential points in the 
body and mind). Trang nghiêm lạc, có thể có ý nghĩa là trong 
sự tu tập, dẫn đến sự phát khởi sự hỷ lạc đặc thù trong thân 
và tâm, khiến cho tâm phấn chấn tập trung vào đề mục. Thế 
nhưng, ngài Vô Trước (Asanga) trong Du Già Sư Địa Luận 
(Treatises oƒ the Levels) cho rằng những hành giả khi mới đạt 
được xa ma tha, trước tiên, làn gió trong thân trở nên nhu 
nhuyễn, kế đến, thân cảm thấy vô cùng hỷ lạc (Anh: great 
bliss), và tâm trở nên đặc biệt hân hoan (Anh: special joy). 
Tâm trở nên phấn chấn tập trung vào đề mục. Cho nên, bất 
luận hành giả Phật giáo hoặc ngoại đạo, khi tu tập thành tựu 
pháp xa ma tha, đều có sự đặc biệt hỷ lạc của thân và hân 
hoan của tâm. Như vậy, làm sao có thể dùng đây làm lý do để 
phân Đại thừa thành Mật thừa và Ba la mật đa thừa? Điều 
này đã được giải thích tỉ mỉ trong Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Đại 
Luận (Stages oƒ the Path Common to the Vehicles, TÌb: 
Lamrim Chenmo), cho nên ở đây sẽ không bàn luận chỉ tiết. 


Phản đối: Trang nghiêm bằng sự hỷ lạc, nghĩa là thông 
đạt ý nghĩa chân thật tùy thuộc vào sự hỷ lạc hòa tan (Anh: 
melting bliss, Hán: dung hoá lạc), sự kiện này lại tùy thuộc 
vào sự thu phóng (Anh: meeting and staying together) của 





23 Hòa hợp (Anh: Union). 


55 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


hai loại Bồ đề tâm trắng và đỏ (Anh: white and red minds of 
enlightenment)2+. 


Trả lời: Sự kiện vừa trình bày không đủ yếu tố để thiết 
lập sự khác biệt tổng quát giữa Mật thừa và Ba la mật đa 
thừa, bởi vì đó là pháp tu đặc thù của Vô thượng du già. 
Tương tự, nên biết rằng sự tập trung vào những điểm trọng 
yếu của thân và tâm cũng không phải là yếu tố để phân định 
sự khác biệt của Mật thừa và Ba la mật đa thừa. 


F2. Giải đáp chính xác. 
G1. Lý luận phân định hai loại Đại thừa. 
H1. Nêu rõ chánh nghĩa. 


Nếu chỉ căn cứ vào sự vận tải đến mục tiêu (quả), thì không 
thể phân định sự hơn kém giữa Mật thừa và Ba la mật đa 
thừa, vì mục tiêu của hai con đường tu tập này đều là đưa 
đến quả Phật, đoạn trừ tất cả phiền não, viên mãn tất cả 
công đức. 


Hơn nữa, nếu căn cứ trên sự vận tải khác biệt (nhân), thì 
trên phương diện kiến giải (thông đạt tánh không sâu xa), 
phát tâm (Vô thượng Bồ đề), tu tập lục độ vạn hạnh, cũng 
không có sự khác biệt. 


Hỏi: Nếu vậy, phải dùng sự kiện nào để phân định? 


Đáp: Yếu nghĩa mà hai loại Đại thừa tìm cầu là mong muốn 
lợi lạc chúng sanh, chứ không phải chỉ là thành tựu quả vị 
giải thoát cho chính mình. Vì thấy được quả Phật là phương 
tiện thù thắng nhất để lợi ích chúng sanh, cho nên mong cầu. 
Hiện Quán Trang Nghiêm Luận (Ornament ƒor the 


2Bồ đề tâm trắng và đỏ là tỉnh chất (Anh: vital essence) của 
người nam và người nữ. 


56 


Chương 3. Kim cang thừa 


Realisation, Skt: Abhisamayalamkara) của ngài Di Lặc 
(Maitreya) nói: 


Phát tâm vì mong cầu, 
Thành Phật độ hữu tình. 


Sự phát tâm Bồ đề của hai thừa giống nhau. 


Một vị Phật hiện thân để thành tựu cho một hành giả 
đều là sắc thân (báo thân hoặc hóa thân), chứ không phải 
pháp thân. Pháp thân được thành tựu do trí tuệ thông đạt 
tánh không, còn sắc thân được thành tựu do tu tập phương 
tiện rộng lớn. Hơn nữa, pháp thân và sắc thân không thể 
được thành tựu do sự tu tập trí tuệ mà không có phương 
tiện, hoặc do sự tu tập phương tiện mà không có trí tuệ. Cho 
nên hành giả cần phải hội đủ hai yếu tố không thể phân ly là 
trí tuệ và phương tiện, và đây là ý nghĩa chánh yếu (Anh: 
tenet) của Đại thừa. 


Nếu chưa thông đạt thật nghĩa (Anh: cognising the mode 
of subsistence of phenomena), ắt không thể đoạn trừ tất cả 
phiền não, vượt thoát biển khổ sanh tử, cho nên trí tuệ 
thông đạt tánh không sâu xa là pháp tu chung, luôn cho cả 
hai loại hành giả Tiểu thừa. 


Đặc điểm chính của những đạo lộ (Anh: paths) Đại thừa 
là tu tập phương tiện để trở thành kẻ bảo hộ và là nơi nương 
tựa của những hữu tình đang lưu lạc trong sanh tử bằng 
cách thị hiện sắc thân đối với những chúng sanh đã đầy đủ 
thiện căn. Các hành giả Ba la mật đa thừa tu tập những hành 
tướng tùy thuận pháp thân, bằng cách quán sát thật tánh của 
các pháp, xa lìa tất cả mọi hý luận, thế nhưng, họ lại không tu 
tập hành tướng tùy thuận sắc thân [trang nghiêm với ba 
mươi hai tướng và tám mươi hảo] mà các hành giả Mật thừa 
tu tập. Cho nên, từ phương diện tu tập phương tiện thành 


57 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


tựu sắc thân để lợi lạc hữu tình, đạo thể (Anh: corpus) của 
hai thừa có sự khác biệt lớn lao. Do sự kiện này mà Đại thừa 
được phân thành hai thừa. 


Nói tổng quát, không thể dùng không tuệ (Anh: wisdom 
of emptiness), mà phải dùng phương tiện để phân biệt Đại 
thừa, Tiểu thừa, và đặc biệt, trong sự phân chia Đại thừa 
thành hai, không thể dùng trí tuệ thông đạt tánh không để 
phân định, mà phải dùng phương tiện. Phương tiện chủ yếu 
ở đây là thành tựu sắc thân, tức là pháp tu Bổn tôn du già 
(Anh: deity yoga), quán tưởng thân mình có những đặc tánh 
tương tự với sắc thân của bổn tôn, và đây là một phương 
tiện của Mật thừa thù thắng hơn phương tiện của Ba la mật 
đa thừa. 


58 


Chương 4. Bổn tôn du già 


Chương 4. Bổn tôn du già 


H2. Dẫn lời kinh làm chứng cứ. 
I1. Lời dạy trong Vô thượng du già mật. 
J1. Lời dạy trong Mật bộ. 


Phẩm đầu trong Kim Cang Mạc Kinh (Vajrapanjara Tantra, 
Skt: Vajrapañjara) nói rõ về pháp tu. 


1) Nếu “không” là phương tiện, 
Át không thể thành Phật, 

Lìa nhân không thành quả, 
Phương tiện chẳng phải “không.” 
(2) Chúng sanh khởi điên đảo, 
Và truy cầu ngã kiến, 

Vì muốn phá ngã chấp, 

Nên Phật nói về “không.” 

(3) Quán vòng mạn đà la, 
Phương tiện sanh các lạc, 

Do tự hào là Phật, 

Thành Phật ắt không xa. 

(4) Phật đủ băm hai tướng, 
Tám mươi tùy hình hảo, 
Phương tiện để thành tựu: 

Tự khởi thành Phật thân. 


Bốn bài kệ trên: (1) đả phá quan niệm cho rằng quán không 
cũng là phương tiện, (2) nêu rõ mục đích của Phật giảng về 
“không”, (3) nói về những phương tiện bất cộng rộng lớn, và 
(4) nêu rõ lý do tại sao Phật quả được thành tựu qua 
phương tiện này. 


Ý nghĩa của bài kệ thứ nhất: Như trong Kim Cang Mạc 
Kinh (Vajrapanjara Tantra - Skt: Vajrapañjara) đã dạy rằng 


59 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


tâm của chúng ta bị những vọng tưởng tạp loạn làm cấu ô, 
cho nên chúng ta phải dùng mọi nỗ lực để tịnh hóa nội tâm. 


Có người cho rằng: “Muốn thanh tẩy cấu nhiễm, chỉ cần 
tu tập quán không, bởi vì trí tuệ thông đạt chân thật (tánh 
không) chính là sự đối nghịch với hành tướng của ngã chấp, 
trong khi những pháp tu khác thì không đối nghịch. Cho nên 
con đường thành Phật chỉ là sự tu tập tánh không, đâu cần 
những hý luận (phương tiện) nào khác?” 


Nếu chỉ tu tập không tánh thì dù có dụng công cách nào 
cũng không thể thành Phật. Bởi vì ngoài sự quán không, 
không còn phương tiện nào khác để chiêu cảm quả Phật, xa 
lìa phương tiện, không đủ nhân tố để thành Phật. Cho nên tu 
tập tánh không, không viên mãn tất cả phương tiện. Ngài 
Thiên Chúng Tuệ (Devakulamahamati) giải thích hợp lý khi 
cho rằng đường lối tu tập này (trí tuệ và phương tiện), 
không chỉ riêng cho Mật thừa, mà cũng là cho Ba la mật đa 
thừa. 


Hỏi: Nếu vậy, Đức Phật giảng tánh không để làm gì? 


Đáp: Có hai loại người: (1) không có chánh kiến về pháp vô 
ngã, và (2) truy cầu ngã kiến, chấp trước vào ngã. Vì muốn 
trừ khiển hai loại ngã chấp (nhân ngã chấp và pháp ngã 
chấp), cho nên Đức Phật giảng tánh không (hoặc giảng vô 
ngã). Điều này nói rõ rằng muốn tẩy trừ cấu ô phân biệt 
vọng chấp về hai ngã, nhất định phải tìm cầu tu tập chánh 
kiến về thật tánh - vô ngã. 


Tương tự, trong Ba la mật đa thừa cho rằng nếu chỉ tu 
tập quán không thì chưa đủ, và mục đích của pháp tu này chỉ 
là khiến cho tâm thanh tịnh. Điều này giải thích hai câu 
“Chúng sanh khởi điên đảo, và truy cầu ngã kiến”, tương ưng 
với lời giải thích của ngài Thiên Chủng Tuệ (Devakula- 


60 


Chương 4. Bổn tôn du già 


mahãmati) trong Kim Cang Mạc Kinh Thích (Commentary on 
the Vajrapanjara Tantra). 


Hỏi: Nếu chỉ tu tập không tánh, phương tiện không viên 
mãn, như vậy, thế nào là phương tiện thù thắng? 


Đáp: Chỉ tu tập không tánh không phải là một phương tiện 
thiết thực (Anh: feasible), mà phương tiện thù thắng chính là 
đạo tràng mạn đà la. 


Trong Kim Cang Mạc Kinh Thích (Commentary on the 
Vajrapanjara) của ngài Thiên Chủng Tuệ (Devakulamahä- 
mati), bài kệ được phiên dịch là “phương tiện chính là lạc.” 
Sự phiên dịch này chính xác hơn sự phiên dịch “phương tiện 
sanh các lạc” ở trên. Trong đây hiển thị một phương tiện thù 
thắng hơn Ba la mật đa thừa, và nêu rõ “sự tu tập không 
tánh không phải là một phương tiện viên mãn.” Bên cạnh sự 
tu tập quán không, phải tăng gia phương tiện, tức là pháp tu 
Bổn tôn du già (deity yoga). Cho nên biết rằng pháp tu quán 
tưởng mạn đà la (thân sắc và cung điện của chư thánh tôn) 
là phương tiện chủ yếu cho sự thành tựu sắc thân”š. 


Trong pháp phương tiện này có hai: một là lạc, hai là 
luật nghỉ. Lạc, nghĩa là không cần phải tu các khổ hạnh. Luật 
nghỉ, trong Hoan Hỷ Kim Cang Kinh (Hevajra Tantra) nói có 
nhiều loại, nhưng ở đây phải được hiểu là phương tiện hiện 
rõ hành tướng đàn tràng thánh tôn và trí tuệ thông đạt tánh 
không không thể tách rời nhau. 





25 Mạn đà la thân, tức là thân của chư thánh tôn, và mạn đà la cung 
điện, tức là cung điện của chư thánh tôn là hai yếu tố thành tựu sơ 
sắc thân, làm nền tảng căn bản cho các mạn đà la khác, như tam 
muội da, pháp, và sự nghiệp, để thành tựu viên mãn sắc thân lợi 
lạc chúng sanh. 


61 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


Trong pháp du già phương tiện và trí tuệ, hành giả tu 
tập sự “tự hào” tức thân là Phật, như Tỳ Lô Xá Na 
(Vairocana), v.v... cho nên có thể thành tựu Phật quả nhanh 
chóng, không cần phải trải qua số kiếp dài lâu như trong Ba 
la mật đa thừa. Điều này nêu rõ sự thù thắng của Mật thừa. 
Sự giải thích rằng pháp tu Bổn tôn du già (deity yoga) là con 
đường tu tập nhanh chóng phá trừ quan niệm sai lầm cho 
rằng pháp tu Bổn tôn du già hoàn toàn vô ích trong sự thành 
tựu Phật quả. 


Hỏi: Tại sao trong việc tu tập thành tựu sắc thân, hành giả 
cần phải tu pháp “tự hào là Phật” và “đàn tràng mạn đà la”? 


Đáp: Kim Cang Mạc Kinh (Vajrapanjara, St: Vajrapañjara) 
nói: 


Phật đủ băm hai tướng, 
Tám mươi tùy hình hảo, 
Phương tiện để thành tựu: 
Quán tự thân là Phật. 


Vì sắc thân - đối tượng của sự thành tựu - được trang 
nghiêm bởi ba mươi hai tướng và tám mươi hảo, cho nên 
mới nói rằng muốn được thành tựu, phải dùng hành tướng 
của quả Phật làm đối tượng để tu tập. 


Hai chú giải khác của Kim Cang Mạc Kinh (Vajrapanjara 
Tantra) [một do ngài Krsnapada và một do ngài Indrabodhi], 
chưa giải thích rõ ràng để đoạn trừ sự nghi hoặc, nhưng điều 
này đã được giải thích trong chú giải của ngài Thiên Chúng 
Tuệ [dù không hoàn toàn chính xác]. Trong chú giải này, khi 
giải thích bài kệ đầu (Nếu “không” là phương tiện, v.v...), lúc 
đả phá “chỉ dùng sự tu không tánh làm phương tiện”, ngài đã 
cho rằng nếu chỉ tu không, mà không tu phương tiện, hành 
giả sẽ thác sanh về các nạn xứ, như Không vô biên xứ, v.v... 


62 


Chương 4. Bổn tôn du già 


Điều này không đúng [bởi vì hành giả tu tập “không” sẽ 
chứng quả A la hán của Tiểu thừa]. 


Kế đến, để trả lời lập luận “lúc tu đạo, pháp tu không 
tánh là phương tiện, lúc chứng đạo, pháp tu không tánh là 
quả”, ngài Thiên Chủng Tuệ (Devakulamahamati) giải thích 
rằng lúc tu nhân và chứng quả, trong hai giai đoạn đó, “tánh 
không” không có sự khác biệt. Nếu cho rằng không tánh là 
nhân, ắt nó không thể đồng thời là phương tiện. Ngài nói 
thêm rằng nhân là hý luận duyên với sự chấp thật, còn quả 
thì ngược lại. Nhân và quả khác biệt, cho nên phương tiện 
không phải là tánh không. 


Sự giải thích của ngài về mục đích của Đức Phật giảng về 
tánh không cũng giống như vừa đề cập ở trên. Nghi vấn: 
“Nếu trong Ba la mật đa thừa dạy rằng sự giác ngộ được 
thành tựu sau ba a tăng kỳ kiếp tu tập bát nhã ba la mật và 
năm ba la mật khác, như vậy, những phương tiện như tu tập 
mạn đà la để làm gì?” Để giải trừ sự nghỉ ngờ này, ngài Thiên 
Chủng Tuệ (Devakulamahamati) giải thích chữ “lạc” trong 
bài kệ thứ ba, như vừa đề cập ở trên. Ngài nói rằng “phương 
tiện” tức là thể nghiệm sự khoái lạc của hai căn giao hợp - 
nhưng chỉ giới hạn trong pháp tu Vô thượng du già. “Tự hào 
là Phật”, được giải thích [đúng] là sự vượt thoát khỏi cái ngã 
phàm tục; còn “không xa”, được giải thích là thành Phật 
trong hiện đời - nhưng cũng chỉ giới hạn trong pháp tu Vô 
thượng du già. 


Có người nghĩ rằng Phật thân là do tu tập pháp thân (chỉ 
tu tập không tánh). Bài kệ thứ tư giải trừ sự nghi hoặc này. 
Ngài Thiên Chủng Tuệ giải thích rằng phương tiện là ba loại 
tam ma địa (Anh: meditative stabilisation) tùy thuận hành 
tướng của ba thân. 


63 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


Nhiều lạt ma Tây Tạng sai lầm khi chỉ áp dụng pháp tu 
Bổn tôn du già (deity yoga) - vòng mạn đà la (Anh: mandala 
circle) - vào giai đoạn thứ nhất của Vô thượng du già (giai 
đoạn tự khởi). Đây là lỗi không phân biệt được sự rộng hẹp 
của pháp Bổn tôn du già (tồn tại trong ba Mật bộ cấp thấp và 
trong cả hai giai đoạn của Vô thượng du già), và giai đoạn tự 
khởi (chỉ tồn tại trong giai đoạn đầu tiên của Vô thượng du 
già). Pháp tu Bổn tôn du già (deity yoga) cần phải được áp 
dụng chung cho cả hai giai đoạn (giai đoạn tự khởi và giai 
đoạn viên mãn). 


Quan niệm này [cho rằng pháp tu quán không là phương 
tiện duy nhất để thành tựu cả hai thân - pháp thân và sắc 
thân] là nguyên nhân chánh cho những quan niệm sai lầm 
bác bỏ pháp tu Bổn tôn du già (deity yoga), không cho đó là 
một phương tiện để thành tựu Phật quả vô thượng. Ở đây 
dẫn chứng Kim Cang Mạc Kinh (Vajrapanjara Tantra) để giải 
trừ nghi hoặc này, và đồng thời nêu rõ sự cần thiết tu tập 
pháp Bổn tôn du già như là một nhân tố cho sự thành tựu 
sắc thân. Các lời dạy trong những Mật bộ khác cũng phải 
được hiểu như vậy. Vì e phiền toái, cho nên không trích dẫn 
nhiều. 


J2. Lời dạy trong các chú giải. 
K1. Chú giải của ngài Trí Túc. 


Trong Tu Ngã Phương Tiện Luận (Engaging ¡in the Mean oƒ 
Self-Achievement, Skt: Ätmasadhanavatäara), ngài Trí Túc 
(Jñänapäda) đã giải thích rất rõ ràng những điều được dạy 
trong Mật bộ vừa nêu trên. Trước tiên, ngài nói về pháp tu 
của Ba la mật đa thừa: 


Nếu pháp tu quán vô ngã thiếu những tánh chất của 
phương tiện, nó không thể phát sanh nhất thiết chủng 


trí - xa lìa tất cả phiền não phân biệt, lợi lạc tất cả hữu 


64 


Chương 4. Bổn tôn du già 


tình. Cho nên, hành giả phải nỗ lực tu tập một phương 
tiện rõ ràng. Chỉ có nhất thiết chủng trí của Phật mới có 
thể lợi lạc tất cả chúng sanh, và sự lợi lạc này phát sanh 
từ sự rộng lớn rốt ráo (Anh: ultimate vastness). Nhân 
của sự lợi lạc này cũng chỉ là sự tu tập phương tiện, bởi 
vì sự tu tập vô ngã chỉ đoạn trừ phiền não phân biệt. 
Hơn nữa, Trang Nghiêm Đại thừa Kinh Luận (O0rnament 
ƒor the Mahayana Sutras) nói: 


Thâm sâu và rộng lớn,?6 
Là phương tiện vô thượng, 
Để dạy hai loại người: 

Vô phân biệt, thành thục. 


Nên biết những sự tu tập bố thí chân chánh (Hán: vô 
đảo), v.v... đều là phương tiện, vì khi đem những công 
đức này hồi hướng nhất thiết chủng trí, chúng sẽ thành 
nhân tố cho sự thành tựu Chánh đẳng Bồ đề. Bát Nhã 
Nhiếp Tụng (Condensed Perfection oƒ Wisdom Sutra) nói: 


Đem thí, giới, nhẫn và tinh tiến, 
Định, tuệ hồi hướng Đại bồ đề, 
Nay xin khuyến cáo hàng sơ học, 
Chớ chấp Bồ đề là thật có. 


Ở đây, điều ngài Trí Túc (Jñãnapäda) muốn nói là nếu xa lìa 
phương tiện rộng lớn, bất luận tu tập quán vô ngã thế nào 
chăng nữa, cũng không thể chứng đắc quả Phật, lợi ích tất cả 
chúng sanh, cho nên cần phải tu tập phương tiện. Chứng đắc 
quả Phật lợi lạc tất cả hữu tình là do tu tập phương tiện rộng 


26 Sâu là pháp quán không, đạt vô phân biệt tâm, chứng quả Pháp 
thân Phật. Rộng lớn là pháp phương tiện Bổn tôn du già, chứng 
quả Sắc thân Phật để thành thục và lợi lạc hữu tình. 


65 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


lớn, bởi vì nếu chỉ tu tập vô ngã, thì chỉ có thể chứng được 
đoạn đức - tận trừ tất cả phiền não. 


Điều này không có nghĩa là nếu xả ly phương tiện rộng 
lớn, chỉ tu tập không tánh, tuy có thể đoạn trừ tất cả phiền 
não, nhưng không thể lợi lạc tất cả hữu tình, mà cũng không 
có nghĩa là nếu xả ly tu tập tánh không, chỉ tu tập phương 
tiện rộng lớn, tuy có thể thành tựu sắc thân lợi lạc tất cả hữu 
tình, nhưng không thể chứng đắc pháp thân, đoạn trừ tất cả 
phiền não. Bởi vì, nếu thành tựu một thân thì cũng phải 
thành tựu thân kia. Pháp thân và sắc thân nương tựa cùng 
một nhân, quyết định có liên hệ, không thể tách rời nhau. 


Hơn nữa, trí tuệ thông đạt tánh không, do bồ đề tâm dẫn 
phát, có thể tịnh trừ tất cả phiền não ngã chấp. Trí tuệ này 
tuy là nhân riêng của một pháp thân đầy đủ hai sự thanh 
tịnh (bổn lai thanh tịnh và thanh tịnh do đoạn trừ phiền 
não), nhưng cũng là trợ duyên của sắc thân. 


Tương tự, phương tiện rộng lớn, tuy là nhân riêng của 
sắc thân, nhưng cũng là trợ duyên của pháp thân. Nếu như 
không nỗ lực tu tập phương tiện rộng lớn, thì dù tu tập tánh 
không cách nào chăng nữa, cũng chỉ có thể vượt thoát sanh 
tử, nhưng chung cuộc không thể chứng đắc pháp thân, đoạn 
trừ tất cả phiền não cấu nhiễm. Ngược lại, nếu không nỗ lực 
tu tập trí tuệ thông đạt tánh không, mà chỉ tu tập phương 
tiện rộng lớn, ắt cũng không thể thành tựu sắc thân. 


Nên biết, sự đoạn trừ tất cả cấu nhiễm để đạt đến quả vị 
Phật là do thành quả của sự tu tập tánh không, còn sự lợi ích 
tất cả chúng sanh là do thành quả của sự tu tập phương tiện 
rộng lớn. Chẳng hạn, vì cần phải có đủ ba duyên để phát 
sanh nhãn thức thấy được màu xanh, cho nên nhãn thức là 
thành quả của ba duyên. Thế nhưng, nếu chỉ duyên vào sắc 
mà không bị tiền cảnh lay chuyễn là do công năng của nhãn 


66 


Chương 4. Bổn tôn du già 


căn, phát sanh tánh lãnh nạp (Anh: experiental entity) là do 
công năng của đẳng vô gián duyên (Anh: immediately 
preceding condition), phát sanh hành tướng của màu xanh 
là do công năng của sở duyên duyên (Anh: the object). 


Trang Nghiêm Đại thừa Kinh Luận nói: “Thâm sâu và 
rộng lớn, v.v...” (trang 65), là muốn nói rõ rằng cần phải có 
đủ hai phần trí tuệ và phương tiện mới là phương tiện thù 
thắng để chứng đắc quả Phật. Bát Nhã Nhiếp Tụng nói: “ÐĐem 
thí, giới, nhẫn và tinh tiến, v.v...” (trang 65), là muốn dạy 
rằng các hạnh bố thí, v.v..., cần phải hồi hướng Vô thượng Bồ 
đề, và phải được trí tuệ thông đạt tánh không nhiếp trì thì 
mới có thể trở thành phương tiện thành Phật. 


Ngài Trí Túc (Jñanapaäda) nói về phương tiện đặc thù 
của Mật thừa: “Đây không phải là như vậy, trong thực tế bởi 
vì ngoài việc tu tập các nhân không tương ưng (tức là năm 
ba la mật đầu, v.v...), không tu tập thiền quán tùy thuận hiện 
chứng Đại bồ đề.” Điều này muốn nói là trong Ba la mật đa 
thừa, các pháp bố thí, v.v... tuy được xem là phương tiện, 
nhưng không phải là những phương tiện vô thượng, bởi vì 
chúng thiếu các thiền quán tùy thuận hiện chứng Sắc thân 
Phật (tức là pháp tu Bổn tôn du già). Đây là vì các hành giả 
Ba la mật đa thừa chỉ tu tập những đạo lộ hoàn toàn khác 
biệt với sự thành tựu sắc thân. 


Kế đến, ngài Trí Túc (Jñãänapäda) xác định rằng nếu một 
hệ thống không tu tập con đường tùy thuận hành tướng sắc 
thân (Bổn tôn du già), thì nó không phải là phương tiện vô 
thượng để thành tựu Phật quả. Ngài nói: “Thành quả, mà tự 
thân của nó có thể tánh sâu xa và thể tánh rộng lớn, được 
thành tựu từ hai thể tánh đó (thể tánh sâu xa thành tựu 


67 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


pháp thân Phật, và thể tánh rộng lớn thành tựu sắc thân 
Phật). "77 


Một cách tổng quát, thành quả đạt được là một pháp 
thân với thể tánh thậm thâm (sâu xa) và một sắc thân tướng 
hảo trang nghiêm với thể tánh rộng lớn. Hơn nữa, bát nhã trí 
an trụ nhất vị với pháp tánh chân thật bất động; đồng thời, 
sắc thân trang nghiêm tướng hảo an trụ bất biến. Hai thân 
này thể tánh không khác biệt, và đây là ý nghĩa của “tự tánh 
thân.” Cho nên phương tiện và trí tuệ thành tựu quả báo 
Phật cũng phải tùy thuận với chúng. Chẳng hạn, trong lúc tu 
tập thành tựu Phật tâm (pháp thân), hành giả cần phải an 
trụ tâm trong pháp giới chân như, và đồng thời tu tập hành 
tướng tùy thuận Phật tâm. Tương tự, khi tu tập thành tựu 
sắc thân, hành giả cần phải tu tập hành tướng tùy thuận sắc 
thân bằng cách tự thân cũng phải hiện rõ sắc thân tướng hảo 
(ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp). Bởi vì hai thân 
này, tu tập một thân thì cũng phải tu tập thân kia, còn nếu 
không tu tập một thân, thì cũng phải không tu tập thân kia. 


Dựa vào ý nghĩa này, ngài Trí Túc (Jñanapäda) trong Tu 
Ngã Luận (Selƒ-Achievement) nói: “Cho nên, giống như tu tập 
vô ngã, hành giả cũng phải tu tập tự tánh rộng lớn, không có 
sự khác biệt.” Ở đây, rộng lớn, tức là pháp Bổn tôn du già 
(deity yoga). Ý nghĩa của sự rộng lớn này sẽ được giải thích 
bên dưới (trong phần Vô thượng du già). Y vào phương tiện 
này mà tu thì được gọi là thành tựu từ hai thể tánh. 


Lúc đạt đến quả vị (Hán: chứng đạo vị), thể tánh của sắc 
thân trang nghiêm tướng hảo và tâm vô sở đắc (thông đạt vô 
tự tánh) không có sự khác biệt và đồng thời an trụ. Tương 


?7 Nói cách khác, một pháp môn tu tập muốn đạt đến thành quả 
sâu xa và rộng lớn thì bản thân của pháp môn đó phải có đủ hai 
tính chất sâu xa và rộng lớn. 


68 


Chương 4. Bổn tôn du già 


tự, trong lúc tu đạo (Hán: tu đạo vị), hành giả cần có phương 
tiện hiện rõ tự thân là Như lai thân. Lúc ấy, trí tuệ thông đạt 
vô tự tánh duyên với pháp giới chân như, cả hai (trí tuệ và 
phương tiện) cùng một thức thể, đồng thời hòa hợp, không 
thể phân ly. Do sự tu tập pháp du già, trí tuệ phương tiện 
đồng thời hòa hợp, hành giả sẽ rốt ráo thành tựu Phật quả, 
do trí tuệ bất nhị (Anh: non-dualist wisdom) hiện khởi sắc 
thân [trước những chúng sanh đang được hóa đội]. 


Nếu “phương tiện thù thắng hiện rõ thân của bổn tôn” 
tách lìa “trí tuệ thông đạt bổn tánh của tự tâm (tánh không)”, 
thì không thể thành thành tựu Phật quả, bởi vì khiếm khuyết 
một nhân. Cho nên, cần phải hai nhân hòa hợp. Tu Ngã Luận 
(Selƒ-Achievement) của ngài Trí Túc (Jñanapada) nói: “Đức 
Năng Nhân (Phật) đầy đủ vô lượng quang minh là nơi nương 
tựa cho sự viên mãn của chính mình và tất cả chúng sanh, 
dùng phương tiện tối thắng này làm tướng. Nhưng nếu xa lìa 
trí tuệ, thì nó sẽ không còn là phương tiện để thành tựu mọi 
sự viên mãn, cho nên đối với tự tánh của bổn tôn (Anh: 
deity), hành giả cần phải hiểu rõ chính xác.” 


Trí tuệ thông đạt “sự vô tự tánh của sự hiện hữu và hiện 
tướng của bổn tôn du già” có cùng một thể tánh với tâm 
rộng lớn của bổn tôn. Thế nhưng, trí tuệ và phương tiện có 
thể an lập khác nhau. Do vì đối tượng trừ khiển của chúng 
khác nhau, cho nên chúng được an lập bởi danh ngôn tăng 
thượng khác biệt. Trí tuệ được thiết lập từ quan điểm cho 
rằng nó là sự trái ngược của một cái tâm nhận thức lệch lạc 
về thực tánh. Bỏi vì trí tuệ thông đạt tánh không là trí tuệ tối 
thắng. Phương tiện được thiết lập từ quan niệm cho rằng nó 
là sự trái ngược của một sự không thể có công năng thành 
tựu Phật quả. Bởi vì phương tiện của Phật (Anh: methods of 
Buddahood) thì có công năng thành tựu quả vị đó. Như Tu 
Ngã Luận của ngài Trí Túc (Jñanapada) nói: “Phương tiện và 
trí tuệ tuy cùng một thể với tâm rộng lớn không điên đảo 


69 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


(Anh: unmistaken vast mind), nhưng do vì tên gọi khác nhau 
nên được công nhận là khác biệt. Điều này có nghĩa là trí tuệ 
thì tương phản với cái tâm nhận thức lệch lạc về thực tánh, 
còn phương tiện là cái tương phản của sự không có công 
năng thành tựu tự quả. Ở đây, tuy ngài Trí Túc (Jñãnapäda) 
giải thích cách thành lập trí tuệ và phương tiện theo quan 
niệm thông thường, thế nhưng, nền tảng mà ngài thiết lập là 
phương tiện và trí tuệ thù thắng của Mật tông. 


Như vậy, sắc thân được thành tựu qua sự hiện rõ của trí 
tuệ thông đạt tánh không như một đàn tràng thánh tôn, và 
pháp thân được thành tựu qua sự thông đạt không tánh. Nên 
biết, phương tiện trí tuệ hòa hợp không hai, tức là ý nghĩa 
chủ yếu của Mật tông nói về phương tiện, trí tuệ và các pháp 
du già. 


70 


Chương 5. Phương pháp trong bốn Mật bộ 


Chương 5. Phương pháp trong bốn Mật bộ 
K2. Lời dạy của các luận sư khác. 


Ngài Tịch Tĩnh (RatnakaraSanti) trong Tứ Bách Ngũ Thập 
Luận Thích (Commentary on Four Hundred and Fifty, Skt: 
Guhyasamajamandalavidhitika) nói: “Nếu chỉ tu tập về bổn 
tánh của bổn tôn (Anh: nature of a deity), hành giả không 
thể thành Phật, vì sự tu tập phương tiện không viên mãn. 
Nếu chỉ tu tập về pháp tánh của bổn tôn (Anh: suchness of a 
deity), mà không tu tập pháp Bổn tôn du già, hành giả cần 
phải trải qua nhiều a tăng kỳ kiếp mới có thể thành Phật. 
Nếu tu tập cả hai thì hành giả sẽ mau thành tựu Vô thượng 
Chánh đẳng Bồ đề, bởi vì đây là sự tu tập rất thỏa đáng và 
nhận được những sự gia trì thù thắng.” 


Ngài Tịch Tĩnh (Ratnäkaraáänti) cho rằng nếu hành giả 
chỉ tu tập pháp Bổn tôn du già, ắt cũng không thể thành 
Phật. Hơn nữa, dù không tu tập pháp Bổn tôn du già, nhưng 
tu tập không tánh và các phương tiện khác, hành giả sẽ 
thành tựu Phật quả sau khi trải qua nhiều a tăng kỳ kiếp. 
Nếu như tu tập cả hai, Bổn tôn du già và không tánh, thì đây 
là con đường thành Phật nhanh chóng. 


Ngài Tịch Tĩnh (Ratnäkaraáänti) cũng cho rằng chánh 
kiến về tánh không là pháp tu chung cho hai loại Đại thừa. 
Nếu không tu tập pháp Bổn tôn du già (deity yoga) thì con 
đường thành Phật sẽ chậm chạp như Ba la mật đa thừa, 
nhưng nếu phối hợp pháp Bổn tôn du già và kiến giải về 
không tánh thì con đường thành Phật sẽ trở nên nhanh 
chóng. Điều này cũng giống như sự giải thích trong Kim Cang 
Mạc Kinh (Vajrapanjara) và Tu Ngã Luận (Selƒ-Achievement) 
ở trên. 


71 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


Ngài Vô Úy (Abhayäkara), trong Phần mười tám của 
Giáo Thọ Huệ Luận (Clusters oƒ Quinessential Instructions, 
Ämnäyamafjari), cũng giảng tương tự như ngài Tịch Tĩnh 
(Ratnäkaraéänti), và đồng thời dẫn chứng Phẩm mười bốn 
của Kim Cang Mạc Kinh (Vajrapanjara) nói: 


Vì phá mạn thế gian, 
Giảng pháp tu chân chánh. 


Lại nói: 


Vì muốn tịnh trị thân bất tịnh, 
Cho nên phải tu tập Phật thân. 


Ngài Vô Thắng Nguyệt (Durjayacandra) chú thích Phẩm 
một trong Hevajra Tantra đã trích dẫn Phẩm một và Phẩm 
mười bốn của Kim Cang Mạc Kinh (Vajrapanjara) để chứng 
minh rằng “nhân không thể thành tựu quả không tương ưng 
với nó (nhân).” Ngài Trì Tường (ốridhara) trong Trát Nỗ 
Thích Câu Sanh Quang Minh Luận (Innate lllumination: 
Commentary on the Difficult Points oƒthe Yamani Tantra, SRt: 
Yamaritantrapafjikasahajaloka) nói: 


Không nên cho rằng sắc thân sẽ sanh khởi từ những 
phương tiện như bố thí, v.v... và nguyện lực. Nếu như 
đối với thọ dụng thân (báo thân) và biến hóa thân chưa 
thể tu tập, tâm còn do dự, thì làm sao có thể phát sanh 
định giải (Anh: firm in mind)? 


Có người cho rằng hai thân này (thọ dụng và biến hóa) 
[thành tựu là| do nguyện lực (Anh: power of prayer- 
petitions), nếu vậy, thì không cần tu pháp vô ngã cũng 
vẫn có thể hiện chứng pháp thân, và như vậy, cần gì phải 
tu tập lao nhọc? 


72 


Chương 5. Phương pháp trong bốn Mật bộ 


Còn nếu cho rằng pháp thân là do sự tu tập phát sanh, 
thì nhân của sắc thân (thọ dụng thân và biến hóa thân) 
là pháp tu Bổn tôn du già có lỗi lầm gì mà không chịu tu 
tập? Ngay cả những hành giả Ba la mật đa thừa cũng đều 
công nhận rằng Phật thân (đầy đủ pháp thân, báo thân 
và hóa thân) cần phải tu tập mới được hiển hiện. 


Nếu hành giả cần phải tu tập vô ngã là hành tướng của pháp 
thân, thì hành giả cũng cần phải tu tập pháp Bổn tôn du già 
là hành tướng của sắc thân. Nếu như cho rằng không cần tu 
pháp Bổn tôn du già mà vẫn có thể chứng sắc thân thì cũng 
phải công nhận rằng, như trên đã đề cập, không cần tu vô 
ngã cũng vẫn có thể chứng pháp thân. 


Ngài Trì Tường (Šrïdhara) dẫn kinh văn làm chứng cứ: 


Tu tập nhân thành Phật, 
Là tu Phật du già”8, 

Sao không quán sát: quả, 
Từ nhân tương tự sanh. 


Ngài cũng dẫn Nhất Thiết Bí Mật Kinh (All Secret Tantra, Skt: 
Sarvarahasyd) - thuộc Du già mật, nói: 


Nói tóm, quả vị Phật, 

Từ định tuệ xuất sanh, 
Ngoài pháp Phật du già, 
Hành giả không thành Phật. 


Ngài Tam Muội Da Kim Cang (Samajavajra) trong Trác Nỗ 
Thích (Commentary on the Krsnayamari Toanra, St: 
Krsnayamaritantrajatika) và ngài Thắng Thọ (Jinadatta) 
trong Tập Mật Thích (Commentary on the Difficult Points oƒ 





28 Phật du già: Bổn tôn du già. 


73 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


the Guhyasamaja Tantra, SRt: Guhyasamdjatantrapafijika) 
cũng giải thích tương tự. 


Ngài Điều Phục Thọ (Vinayadatta) giải thích chi tiết 
trong Đại Huyễn Mạn Đà La Nghi Quỹ (Rite oƒ the Great 
]Husion Mandala, SRt: Mahaämayamandalopgdjika): “Nghĩa này 
do chính thầy tuyên thuyết: 


Song tu sắc thân và pháp thân, 

Lành thay, nhất định chứng Bồ đề, 
Chứng pháp thân do tu quán Phật, 
Tại sao không tu tập sắc thân? 

Tuy tích tập phước được sắc thân, 
Nhưng phải tu lâu, nên hạ liệt, 

Từ nhân khác sanh ra quả khác, 
Nhưng ba thân hiện khởi đồng thời.” 


Tuy vẫn còn nhiều kinh văn khác để dẫn chứng, nhưng chỉ 
trưng dẫn những đoạn văn vừa nêu trên vì chúng rất rõ 
ràng. 


12. Lời dạy trong ba Mật bộ cấp thấp. 


Ngài Trí Túc (Jñanapada), trong Tu Ngã Phương Tiện Luận 
(Self-Achievement) - thuộc Vô thượng du già mật, cho rằng 
pháp tu phương tiện Bổn tôn du già nêu rõ sự khác biệt giữa 
Ba la mật đa thừa và Mật chú thừa. Ngài chứng minh điều 
này bằng cách trích dẫn một đoạn văn liên quan đến pháp tu 
sanh khởi thánh tôn trong Nhiếp Chân Thật Kinh 
(Compendium oƒ Principles, Skt: Tattvasamghraha) - thuộc 
Du già mật. Ngài cũng giải thích rõ ràng phương cách quán 
chư thánh tôn trong Kim cang giới (một đề mục đặc biệt của 
Du già mật) liên hệ đến pháp du già này. Do đây, ngài xác 
định rằng pháp tu Bổn tôn du già là một đặc trưng, không 


74 


Chương 5. Phương pháp trong bốn Mật bộ 


phải chỉ dành riêng cho Vô thượng du già mật, mà cho cả Du 
già mật. 


Mặc dù các lạt ma khác, khi giảng giải Vô thượng du già 
mật, thường đề cập đến pháp tu Bổn tôn du già, nhưng trên 
thực tế, các Mật bộ khác cũng có pháp tu này, bởi vì lý do tu 
tập đều giống nhau. 


Hơn nữa, pháp tu Bổn tôn du già thường được đề cập 
trong Du già mật, như Sơ phẩm của Nhiếp Chân Thật Kinh 
(Compendium oƒ Principles)} nói: 


Nếu hành giả quán chiếu thân Phật, 
Với các vi trần trong tự thân, 

Của thân, ngữ, ý như kim cang, 
Hành giả ắt sẽ thành Chánh giác. 


Đối với điều này, ngài Thích Ca Hữu (Šãkyamitra) trong Kiều 
Tát La Trang Nghiêm (Ornament oƒ Kosala, Skt: Kosala- 
lamkaratattvasamghratika) giải thích: “Các hành giả điều 
phục tác ý, tu tập pháp quán các vi trần trong thân là các 
thân Kim cang, v.v.., cần phải mỗi ngày bốn lần tu pháp 
quán tưởng thân mình là thân Phật. Do pháp tu này đạt được 
những thành tựu nào? Trong kinh nói “sẽ thành Chánh giác, 
có nghĩa là hành giả sẽ thành tựu Phật thân tướng hảo trang 
nghiêm.” 


Lại nữa, ngài Anandagarbha, trong Quang Minh Thích 
(Ilumination oƒ Principles, Skt: Tattvaloka), một chú giải 
phần đầu của Nhiếp Chân Thật Kinh (Compendium oƒ 
Principles), nói: “Các hành giả tu tập mật chú cần phải quán 
tưởng một vị Phật, cần phải tùy thuận niệm tưởng sắc thân 
và pháp tánh của Như lai.” Lại nói: “Hành giả cần phải an trụ 
trong phương vị trung ương (chính giữa) của tất cả Như lai, 
quán tưởng chính mình không khác biệt với pháp thân và 


75 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


sắc thân của một vị Phật. Tu tập cho đến khi hành giả tự thấy 
mình là một vị Phật.” 


Một điều rõ ràng mà ai cũng biết là pháp thân Phật là do 
tu tâp trí tuệ thông đạt không tánh mà thành tựu, cho nên ở 
đây không phiền trích lục. 


Giáo nghĩa của Sự mật và Hành mật nói về pháp Bổn tôn 
du già như sau. Ngài Phật Mật (Buddhaghyuva) trong Đại 
Nhật Kinh Sớ (Condensation oƒ the Vairocanabhisambodhi, 
Skt: Vairocanabhisambodhitantrapindartha) nói: “Trong đây, 
hai giai đoạn hữu tướng và vô tướng, thành hai loại thân, 
thanh tịnh hoặc không thanh tịnh, hiển thị hai loại tự tánh 
của thân thánh tôn. Phần thanh tịnh, tức là tam ma địa tự 
tánh của pháp thân vô tướng; phần không thanh tịnh, tức là 
tự tánh của biến kế sắc thân, có thể tánh của báo thân và hóa 
thân của chư Phật Chánh Đẳng Giác, hiện rõ hình tướng sắc 
thân hóa độ chúng sanh.” Điều này nêu rõ việc tùy thuận 
hành tướng của hai thân nên tu tập hai loại du già (hữu 
tướng và vô tướng). Sự tu tập này tương đồng cho cả hai bộ, 
Sự mật và Hành mật. 


Trên phương diện kiến giải, hai loại Đại thừa không có 
sự hơn kém, mà sự hơn kém là do pháp tu Bổn tôn du già 
phân định. Tam Thừa Kiến Lập (Presentation oƒ the Three 
Vehicles, Skt: Trịyanavyavasthang) của ngài Tịch Tĩnh 
(RatnakaraSanti) nói: 


Không có thắng nghĩa đế (Anh: ultimate truth) thứ hai 
nào cao hơn thắng nghĩa đế đã được thiết lập bởi Đức 
Thế Tôn, và ngài Long Thọ, v.v... 

Hỏi: Nếu chỉ được thiết lập bởi những quy ước thế gian 


thì làm sao trở nên rộng lớn? 


76 


Chương 5. Phương pháp trong bốn Mật bộ 


Đáp: 
Do sở duyên thanh tịnh, 
Trợ bạn, và công hạnh, 
Nên thừa của bậc trí, 
Gọi là tối thượng thừa. 


Ở đây muốn nói hành giả nhận rõ tự mình có bổn tánh thanh 
tịnh của bổn tôn, thọ trì tam muội da, và được chư Phật gia 
trì (Anh: empowerment). Hơn nữa, hành giả tu tập công 
hạnh của chư Phật Bồ tát, làm lợi ích hữu tình, làm thanh 
tinh cõi Phật. Ngài Tịch Tĩnh (Ratnakaraáänti) giải thích 
rằng do ba đặc tánh là sở duyên, trợ bạn (Anh: aids), và công 
hạnh (Anh: deeds), cho nên Mật thừa thù thắng hơn Trung 
Quán của Đại thừa (Anh: Madhyamika of the Perfection 
Vehicle). Có người cho rằng vì Mật thừa có ba đặc tánh vừa 
nêu trên cho nên được phân làm các Mật bộ là Sự mật, Hành 
mật, Du già mật và Vô thượng du già mật, và ba đặc tánh này 
được công nhận là điều kiện tổng quát của Mật thừa. 


Nói tóm, do thông đạt các pháp vô tự tánh và thông đạt 
pháp Bổn tôn du già sanh khởi tự thân thành bổn tôn, nên 
đồng thời thành tựu hai thân, pháp thân và sắc thân. Đây là 
phương tiện cho những hành giả đương cơ của Kim cang 
thừa. Trong các Mật bộ, ngoài sự thông đạt tánh không và 
pháp tu tự khởi thành thân thánh tôn, các đạo lộ khác được 
đề cập đến trong các Mật bộ đều chỉ là phương pháp giúp 
thăng tiến trong sự thông đạt tánh không, hoặc là giải thích 
các chỉ phần của pháp tu Bổn tôn du già. Đây là hai đặc điểm 
mà hành giả phải nên đặc biệt chú ý. 

H3. Đoạn trừ tranh luận. 
Phản đối: Thật phi lý nếu cho rằng trong Ba la mật đa thừa 
không có pháp tu nhân tương tự với sắc thân, trong khi Mật 


thừa có pháp tu này, rồi phán định sự cao thấp giữa hai 


77 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


thừa. Bởi vì không nhất định là nhân tương tự sẽ đưa đến 
quả [tương tự]. Nếu muốn thành tựu thân tướng hảo trang 
nghiêm, cần phải tu tập hành tướng của tướng hảo; giả như 
muốn thành tựu thân tướng hảo của chuyển luân vương, cần 
phải tu tập hành tướng của tướng hảo [của chuyển luân 
vương]. Như vậy, đối với tất cả các thân ở cõi thiện cõi ác, 
khi gây tạo nhân, thì cũng cần phải tu tập hành tướng của 
các nẻo thiện ác đó, và đây là điều cực kỳ phi lý! Nếu như 
cho rằng nhân của những quả báo đó không cần phải tùy 
thuận với hành tướng của quả báo của chúng, thì phải tìm 
một lý do để giải thích tại sao sự tu tập quả Phật lại có sự 
tương phản (nghĩa là tại sao lại phải tu tập hành tướng sắc 
thân Phật). Nhưng điều này (lý do để giải thích sự kiện vừa 
nêu trên) không thể có. Cho nên nói “tu tập hành tướng để 
thành tựu sắc thân” cũng chỉ là một sự tín ngưỡng mà thôi. 


Trả lời: Hiện nay sẽ giải thích. Các hành giả Ba la mật đa 
thừa cho rằng nhân của thể tánh của sắc thân là những tư 
lương phước đức thù thắng. Nhân riêng của tướng hảo là 
những công hạnh như nghỉinh đón, tiển đưa đạo sư, v.v... Do 
phước lực tu tập trong vô lượng đời, đến lúc đăng địa, đạt 
được sắc thân tướng hảo trang nghiêm, càng lúc càng trở 
nên thù thắng vi diệu, đến thân sau cùng, chứng được tướng 
hảo rốt ráo của bậc hữu học, rồi từ thân tướng hảo này 
chứng đắc pháp thân, và do tác dụng của đẳng lưu quả, 
thành thọ dụng thân (báo thân). Ngay trong Ba la mật đa 
thừa cũng không chấp nhận rằng một hành giả hoàn toàn 
chưa có tướng hảo trang nghiêm, đến lúc chứng quả, tất cả 
tướng hảo đột nhiên nhất thời hiện rõ. 


Tương tự, Mật thừa cũng không cho rằng khi quả Phật 
được thành tự trong một đời, Phật thân tướng hảo trang 
nghiêm thình lình hiển hiện, mà không đòi hỏi hành giả hữu 
học, trên con đường tu tập, cần phải có tướng hảo trang 
nghiêm. Như vậy, cả hai thừa đều công nhận rằng nếu thân 


78 


Chương 5. Phương pháp trong bốn Mật bộ 


hữu học không có tướng hảo trang nghiêm, thì nhất định 
không thể thành tựu sắc thân. 


Trong Mật thừa cũng không nói rằng những hành giả sơ 
cơ tu pháp một đời thành Phật, cần phải được sanh ra với 
một thân tướng hảo trang nghiêm, mà thật sự hành giả đó 
cũng không có điều kiện này. Bởi vì thân tướng hảo [hiện 
đời] của phàm phu không thể làm nhân cho tướng hảo của 
sắc thân. Xuyên qua sự tu tập, hành giả cần phải thành tựu, 
trong hiện đời, một nhân tùy thuận với những tướng hảo đó, 
và điều này chỉ có thể thành tựu bởi pháp tu Bổn tôn du già. 


Đối với sự chiêu cảm phát sanh thân của cõi thiện cõi ác, 
lúc ở nhân vị, không cần phải tu tập nhân của hành tướng 
của thân đó, thế nhưng, trước khi thành tựu sắc thân Phật, ắt 
cần phải tu tập nhân tùy thuận hành tướng của Phật thân. 
Hai điều này làm sao có thể giống nhau được? Chúng ta 
không công nhận sự cần thiết phải tu tập hành tướng tùy 
thuận dị thục nhân để thọ sanh vào thân tướng phàm phu, 
nhưng chúng ta phải công nhận rằng trước khi thành Phật 
thân tướng hảo thì cần phải tu tập nhân tùy thuận đẳng lưu 
(sắc thân Phật). Cho nên đây không phải là chỗ để tranh 
luận. 


Hỏi: “Nếu vậy, hành giả của ba Mật bộ cấp thấp, tu tập pháp 
Bổn tôn du già, và ngay cả hành giả của Vô thượng du già 
mật, nếu trong hiện đời chưa thể thành Phật, mà phải trải 
qua nhiều đời, thì làm sao tu nhân đẳng lưu của sắc thân?” 


Đáp: “Sự tu tập Bổn tôn du già trong hiện đời sẽ trở thành 
nhân đẳng lưu khi hành giả thành tựu sắc thân đời vị lai, chứ 


không phải là nhân dị thục cho sự thọ sanh của sắc thân.” 


Sau khi đã đoạn trừ sự nghi ngờ, hành giả sẽ hiểu rõ 
rằng pháp Bổn tôn du già là một phương tiện không thể 


79 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


thiếu [trong sự tu tập]. Như Phẩm thứ nhất của Kim Cang 
Không Hành (Vajradaka Tuantra, Skt: Vajradaka) - thuộc Vô 
thượng du già mật, nói: 


Ta là tất cả Phật, 

Và tất cả Bồ tát29, 

Hòa hợp với Bổn tôn, 

Khéo tu thành tự ngã?1. 

Do đây trong hiện đời, 

Sẽ thành tất cả Phật, 

Và tất cả Bồ tát, 

Tất cả Kim cang trì. 

Kim cang không hành và tát đỏa, 
Chư Như lai, Thiện thệ cát tường, 
Trong sự hòa hợp tối thắng lạc, 
Với các Không hành, đã tuyên thuyết. 


Lại nói: 


Do ấn này hòa hợp. 

Sẽ ăn hết ba địa, 

Công hạnh khác không đủ, 
Như ngọn đèn tắt ngúm. 


Thích Luận (Commentary on the Vajradaka Skt: 
Vajradakavivrti) của ngài Bhavabhadra nói: 


Nói “do ấn này”, có nghĩa là phần trên nói về ấn không 
tánh (thân bổn tôn khế hợp không tánh). Thuật ngữ này 
chỉ cho bất kỳ hành giả nào có thể áp dụng một cách 
bình đẳng [trí tuệ thông đạt không tánh và phương tiện 


29 Bồ tát: (Hán: dũng thức, Anh: Heroes) là bậc phát đại dũng tâm, 
có đại oai đức lợi lạc hữu tình. 
30 Tự ngã là bổn tôn. 


80 


Chương 5. Phương pháp trong bốn Mật bộ 


Bổn tôn du già] bằng một ấn thế tục, dùng tay (thủ ấn), 
mặt (thân ấn), v.v... Hành giả du già đó làm gì? Vị ấy 'ăn 
hết ba địa, nghĩa là vị ấy đã siêu vượt hình sắc tầm 
thường của thân, v.v... Kế đến, nêu rõ nếu chỉ tu tập tánh 
không, chung cuộc không thể chứng đắc Đại bồ đề. 
'Khác, là chỉ cho sự chuyên tu tập không tánh. Công 
hạnh khác, nghĩa là không hiện rõ (hoặc là không, hoặc 
là vô tướng). Tắt ngúm, nghĩa là chỉ vì tự lợi nên nhập 
Niết bàn. Tắt ngúm như thế nào? Giống như đèn tắt. 
Như đèn nhờ có dầu nên có thể chiếu sáng, nếu như dầu 
hết, thì đèn cũng sẽ tắt. Tự mình còn không sáng, làm 
sao có thể soi sáng người khác! Phải nên quán sát pháp 
tu xa ma tha về không tánh cũng giống như vậy. 


Điều này muốn nói, trong Mật thừa, nếu không tu pháp Bổn 
tôn du già, thì bất luận tu tập không tánh thế nào chăng nữa, 
rốt cuộc cũng chỉ rơi vào Niết bàn tịch diệt. Đây là ý thú tối 
thù thắng của các Mật bộ. Nếu như chưa có lòng tin vững 
chãi đối với vấn đề này, xem thường pháp tu Bổn tôn du già, 
mà chỉ tu mật chú là một phần nhỏ của Mật tông, thì nhất 
định sẽ không đạt được đạo thể. 


81 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


Chương 6. Một mục tiêu là Phật quả 


G2. Đạo tuy khác biệt, quả không khác biệt. 
H1. Giải thích chánh nghĩa. 


Phản đối: Nếu có sự hơn kém giữa hai loại Đại thừa, thì quả 
vị chứng đắc cũng có sự khác biệt, bởi vì nếu nhân khác biệt 
mà quả không khác biệt sẽ là một sự mâu thuẫn. Còn nếu 
quả không khác biệt, mà nói nhân khác biệt thì đây là một sự 
phi lý. Nên biết, địa thứ mười một, Phổ quang minh địa, kém 
hơn quả vị Kim cang trì. Phẩm thứ tư trong Phần một của 
Kết Hợp Kinh (Samputa Tantra) nói: 


Nói tóm, phải trải qua, 
Vô số câu chỉ kiếp, 

Mới đạt được quả Phật, 
Do tu lạc tối thắng 31, 
Hiện đời chứng quả Phật, 
Hoặc chứng Kim cang trì. 


Ở đây muốn nói quả vị Phật, phải trải qua vô số kiếp mới 
được thành tựu, khác với quả vị Kim cang trì. Lại cũng nói 
rằng: “Trong hiện đời, hoặc chứng quả Phật, hoặc chứng Kim 
cang trì: Nếu chưa chứng đắc bất tư nghị xứ (Anh: 
inconceivable state), thì được gọi là Phật. Còn nếu chứng 
được bất tư nghị xứ, thì được gọi là Kim cang tát đỏa.” 


Trả lời: Sự giải thích trên không đúng. Đoạn văn vừa nêu 
trên không nói rằng do pháp tu Vô thượng du già mật, hành 
giả trong một đời sẽ chứng đắc Phổ quang minh địa (trong 
Ba la mật đa thừa), hoặc chứng đắc Kim cang trì (trong Mật 
thừa). Lại nữa, ngay trong Ba la mật đa thừa cũng không 
thừa nhận rằng không có sự khác biệt giữa quả vị Phật (Bồ 





3! Lối tu bốn lạc của Vô thượng du già mật. 


82 


Chương 6. Một mục tiêu là Phật quả 


tát thập địa) - phải tu tập trải qua vô lượng kiếp - và quả vị 
Kim cang trì của Mật thừa. Quả vị chứng đắc do sự tu tập trải 
qua vô lượng kiếp được phân thành hai loại: Một gọi là 
“Phật, là một vị Bồ tát ở địa thứ mười được gọi là Phật 
[trong khi Bồ tát địa thứ mười một mới thật sự là Phật], như 
Hiện Quán Trang Nghiêm Luận (Ornament ƒor the 
Realisations) nói: 


Siêu vượt địa thứ chín, 
Gọi là trụ quả Phật, 
Nên biết đây tức là, 

Bồ tát địa thứ mười32. 


Hai là Kim cang trì (thật sự là quả Phật) là địa thứ mười một. 
Trong Mật chú cũng đề cập đến địa thứ mười hai, mười ba, 
mười bốn, v.v..., nhưng theo sự giải thích của các luận sư Ấn 
độ, đó chỉ là sự khai hợp không đồng so với Ba la mật đa 
thừa. Điều này sẽ được giải thích bên dưới (trong phần cuối 
của Vô thượng du già mật). 


Nên biết, địa thứ mười một, Phổ quang minh địa, tương 
đồng với quả vị Kim cang trì, mà trong kinh điển Ba la mật 
đa thừa cho rằng cần phải tu tập trải qua ba vô số kiếp, và 
trong Mật thừa cho rằng chỉ cần tu tập trong một đời. Nhưng 
chúng ta cũng không thể cho rằng Kim cang trì không phải là 
một quả vị của Ba la mật đa thừa. Ngài Tịch Khải 
(Šãntiraksita) trong Thành Tựu Chân Thật Luận (Text on the 
Establishment oƒ the Principles, Skt: Tattvasiddhinama- 
prakarana) nói: “Quả vị Kim cang trì, nếu tu tập bằng những 
phương tiện khác (không phải Mật thừa), cần phải trải qua 
vô số kiếp mới thành tựu, nhưng nếu đầy đủ phương tiện 
của Kim cang thừa, thì có thể thành tựu dễ dàng ngay trong 
một đời.” Điều này có nghĩa là ngài Tịch Khải (Šãntiraksita) 





32 Ở đây, Bồ tát địa thứ mười là Phật. 


835 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


cho rằng Kim cang trì là mục tiêu chứng đắc chung của cả 
hai thừa. 


Lại nữa, ngài Vô Úy (Abhayäkara) trong Giáo Thọ Huệ 
Luận (Clusters oƒ Quintessential Instruction}) chú thích bài kệ 
trong Kết Hợp Kinh (Samputa Tantra) (trang 82) như sau: 
“Phật quả, tức là địa thứ mười. Chủng tướng giác giả (Anh: 
High Buddha) là sự thành tựu của con đường tu tập đặc thù. 
Kim cang trì, tức là địa thứ mười một.” Tam Lý Cự Luận 
(Lamp ƒor the Three Modes) của ngài Tripitakamala nói: 


Tuy quả vị hai thừa tương đồng, 

Mật thừa thù thắng, bởi không ngu33, 
Phương tiện thiện xảo, tu dễ dàng, 
Đặc biệt dành cho hạng lợi căn. 


Như vậy, ngài Tripitakamaäla cũng đã xác nhận rằng mục tiêu 
chứng đắc của Ba la mật đa thừa và Mật thừa giống nhau. 


Hơn nữa, Ba la mật đa thừa cho rằng hành giả chứng đắc 
Phổ quang minh địa, đoạn tận hai chướng (phiền não và sở 
trï) và tất cả tập khí, chứng đắc tất cả công đức của Phật, như 
mười lực, bốn vô sở úy, v.v... Nếu như còn có một quả vị nào 
cao hơn quả vị Phật (như đã được mô tả trong Ba la mật đa 
thừa), thì chúng ta phải công nhận rằng vị Phật của Ba la mật 
đa thừa, tuy đã đoạn tận tập khí của phiền não và sở tri, 
nhưng vẫn còn lỗi lầm [cần phải diệt trừ], tuy đã có đầy đủ 
mười lực, bốn vô sở úy, v.v... một trăm bốn mươi bốn loại 
công đức, nhưng công đức vẫn chưa viên mãn. Chúng ta cần 
phải quán sát, như nhiều vị luận sư Ấn độ đã làm, nếu như 
chỉ tu tập Ba la mật đa thừa, có đạt được quả vị Phật hay 
không? Nhưng nếu cho rằng các hành giả tu tập Ba la mật đa 





33 Không ngu (Anh: non-obcured). 
84 


Chương 6. Một mục tiêu là Phật quả 


thừa, tuy có thể chứng đắc Phổ quang minh địa, nhưng vẫn 
còn quả vị cao hơn, thì đây là một lập luận vô cùng phi lý. 


Sư hơn kém giữa hai thừa được phân định ở chỗ Ba la 
mật đa thừa không thể, nhưng Mật thừa có thể chứng đắc 
quả vị Phật mà không cần trải qua vô số đại kiếp. Nhưng 
điều này không có nghĩa là quả vị chứng đắc của hai thừa có 
sự khác biệt. Hơn nữa, cũng không thể cho rằng không có sự 
khác biệt giữa nhân vị tu tập của hai thừa. Tuy rằng quả vị 
[của hai thừa] không có sự hơn kém, nhưng vì sự thành tựu 
quả vị [của hai thừa] có sự nhanh chậm khác biệt lớn lao, 
cho nên nhân vị [tu hành của hai thừa] cũng có sự khác biệt 
rất lớn. 


H2. Giải thích sự khác biệt giữa hai thừa. 
I1. Sự giải thích của tự tông. 


Sự nhanh chậm khác nhau giữa ba Mật bộ cấp dưới so với Ba 
la mật đa thừa là [trên đạo lộ tu tập của ba Mật bộ cấp dưới] 
sự tu tập giác ngộ (Anh: practices of enlightenment) được 
viên mãn bằng nhiều sự thành tựu thông thường (Anh: 
common achievement), tùy thuộc vào năng lực của Bổn tôn 
du già và sự trì tụng, và bằng những phương tiện thiện xảo, 
như được sự trực tiếp gia trì của chư Phật và Đại bồ tát. Sự 
nhanh chậm khác biệt của Vô thượng du già, ngay trong giai 
đoạn tự khởi cũng đã có nhiều yếu quyết thâm sâu mà ba 
Mật bộ cấp dưới không có, và hơn nữa, trong giai đoạn viên 
mãn lại càng có nhiều chỗ thâm sâu tối thắng. Phần sau sẽ đề 
cập đến. 


Không cần phải trải qua vô số đại kiếp, mau chóng thành 
Phật, đây là pháp môn đặc thù của Vô thượng du già mật. 
Các hành giả của ba Mật bộ cấp thấp, nếu muốn chứng đắc 
[quả vị nhanh chóng], cũng cần phải tu tập hai giai đoạn của 
Vô thượng du già mật, chứ không thể chỉ thỏa mãn với pháp 


85 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


môn tu tập của mình. Bởi vậy, không thể cho rằng sự khác 
biệt về tu hành nhanh chậm của mật chú chỉ là: (1) sự thành 
tựu quả vị toàn giác trong một đời trong thời đại đấu tranh 
này, hoặc (2) có thể thành tựu quả vị toàn giác mà không cần 
phải tu tập trải qua vô số đại kiếp. 


I2. Sự giải thích [sai lầm] của các lạt ma khác. 
J1. Sự giải thích của Luật Sanh Thích. 


Ngài Bảo Khải (Ratnaraksita), trong Luật Sanh Thích 
(Commentary on the Difficult Points oƒ the Samvarodaya 
Tantra, Skt: Samvarodayapañjikä), cho rằng trong giai đoạn 
viên mãn, tu tập xa lìa hý luận [như tự tánh kiến, nhị nguyên, 
v.v...], hai thừa đều giống nhau. Ngài cũng chỉ rõ trong Phụ 
Tử Tương Kiến Hội Kinh (Meeting oƒ Father and Son Sutrq, 
Skt: Pitäputrasamägama) nói rằng một vị Bồ tát chứng được 
Nhất thiết biến lạc tam ma địa (Anh: meditative stablisation 
of bliss pervading all phenomena), đối với tất cả cảnh sở 
duyên, chỉ phát sanh lạc thọ, mà không phát sanh khổ thọ, 
nhẫn đến thân thể bị cắt xẻo thành từng mảnh vụn (Anh: 
size ofa small coin, Skt: karsapana), hoặc ngay cả khi bị voi 
dầy xéo, các ngài cũng chỉ duy trì tâm lạc. Ngài cũng cho rằng 
sự lạc này (một đặc tánh của Ba la mật đa thừa) không mâu 
thuẫn với Mật thừa, [nhưng ngài lại giả định một cách sai 
lầm rằng sự lạc này đồng với sự lạc của Mật thừa,] và cho 
rằng trong kinh này cũng chỉ dẫn cách tu tập phát sanh sự 
lạc vừa nêu trên. Ngài nói [đúng] rằng nhân tố chánh cho tất 
cả sự thành tựu thế gian và xuất thế gian của Ba la mật đa 
thừa là Bồ đề tâm, và điều này cũng được giảng dạy trong 
Mật thừa. Ngài cũng trích dẫn Hiện Cảnh Thành Kim Cang 
(Appearances Shining as Vajra), v.v.., để chứng minh rằng 
ngay cả đại lạc (Anh: great bliss) cũng là pháp chung của hai 
thừa. 


86 


Chương 6. Một mục tiêu là Phật quả 


Ngài Bảo Khải (Ratnarakéita) cũng nêu lên [chánh xác] 
rằng Hiện Quán Trang Nghiêm Luận của ngài Di Lặc nói rằng 
“Bồ tát trong Ba la mật đa thừa cũng thiện xảo trong việc sử 
dụng dục lạc [làm pháp tu]”, và Œa Diếp Phẩm (Kasyapa 
Chapter Sutra, SRt: Ka‹yapaporivarta} dùng thí dụ “nông 
phu”, nói rằng phẩn uế phiền não (Anh: manure of 
afflictions) là vật liệu cần thiết cho sự sanh trưởng Phật 
pháp. Cho nên ngài nhận xét đúng rằng sự thọ dụng dục trần 
(Anh: engaging in objects of desire realm) là phương tiện tu 
tập chung cho cả hai thừa. Mặc dù ngài giải thích [đúng] rằng 
quả địa (Anh: ground of the fruit), v.v... giống nhau cho cả 
hai thừa, nhưng ngài [lại sai lầm khi] cho rằng giai đoạn tự 
khởi là một đặc tánh riêng biệt của Mật thừa. 


Ngài Bảo Khải (Ratnarakéita), trong khi chú thích phẩm 
thứ mười ba của Luật Sanh (Samvarodaya Tantra), nói: “Nếu 
hành giả không tu tập giai đoạn tự khởi, thì sự tu tập đó 
không có đặc tánh của Mật thừa.” Ngài nói như thế là đã 
nhận thức [sai lầm] rằng: (1) tất cả sự tu tập Bổn tôn du già 
đầu được bao hàm trong giai đoạn tự khởi (trong khi pháp 
Bổn tôn du già không chỉ hiện hữu trong hai giai đoạn [sanh 
khởi và viên mãn] của Vô thượng du già mật, mà cũng hiện 
hữu trong ba Mật bộ cấp thấp), (2) các pháp du già về mạch 
(Anh: channel), khí (Anh: wind), hạt (Bồ đề tâm, Anh: drop) 
là để phát sanh hỷ lạc (trong khi những phương tiện này là 
để phát sanh lạc liễu ngộ tánh không), và (3) lạc này giống 
nhau giữa hai thừa (trong khi “lạc” của hai thừa có sự sai 
khác rất lớn). 


J2. Sự giải thích của Tam Lý Cự Luận. 


Tam Lý Cự Luận (Lamp ƒor the Three Modes) của ngài 
Tripitakamaäla nói: 


Nghĩa đồng, nhưng không ngu, 


87 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


Nhiều phương tiện, không khó, 
Y lợi căn tăng thượng, 
Giảng chú luận siêu thắng. 


Ngài cho rằng không có sự khác biệt giữa quả vị [Phật] của 
hai thừa, nhưng bốn Mật bộ (tantra) của Mật thừa siêu vượt 
Ba la mật đa thừa, do bốn đặc tánh: 


Sự giải thích [sai lạc] của ngài Tripitakamala. 


(1) Mật thừa là dành cho những hành giả không ngu 
(Anh: non-obscured): Khi các hành giả Ba la mật đa thừa 
tu tập bố thí, v.v..., tam luân không tịch3!, tuy không phải 
là hạng ngu độn, nhưng sự tu tập ngoại thí, như xả bỏ 
đầu, mắt, v.v... [không thể nhất thời thỏa mãn nguyện 
cầu của tất cả hữu tình], cho nên những hành giả đó 
không thuộc vào hạng lợi căn, bởi thế họ phải tu tập trải 
qua một thời gian lâu xa mới thành tựu quả Phật. 


Những hành giả Mật chú ắt không thuộc về hạng độn 
căn này. Bởi vì một pháp ba la mật đa phải có năng lực 
tức thời có thể thỏa mãn nguyện cầu của tất cả chúng 
sanh, mà sự thí xả đầu, mắt, v.v... không thể nhất thời 
lợi ích vô lượng hữu tình. Còn các hành giả Mật thừa thì 
xem mỗi pháp ba la mật đa là một thành quả của pháp 
tu thiền định. Nhìn thấy những sự [bố thí, v.v..., là] tâm 
thường, nên họ tìm cầu một phương tiện tối thắng. Do 
sự tu tập miên mật không gián đoạn hai loại diệu tam 
ma địa về trí tuệ và phương tiện một cách phổ quát 
không thiên lệch, những hành giả đó có thể thỏa mãn sự 
mong cầu của vô lượng hữu tình. Do đây, họ có thể viên 
mãn bố thí ba la mật cùng lúc với sự viên mãn của 


34 Tam luân không tịch: không chấp có người bố thí, vật bố thí và 
sự bố thí. 


88 


Chương 6. Một mục tiêu là Phật quả 


những ba la mật khác. Còn sự bố thí thân thể (đầu, mắt, 
v.v...) không có ý nghĩa này, cho nên chúng không thể 
được gọi là ba la mật đa. 


(2) Mật thừa có nhiều phương tiện: Sự khổ hạnh, giới, 
luật, v.v... được thiết lập trong Ba la mật đa thừa là 
phương tiện để thác sanh về cõi trời và đạt được sự giải 
thoát, vì y cứ vào các công hạnh tịch tĩnh (Anh: very 
peaceful activities) cho nên không thể nhiếp thọ tất cả 
hữu tình. Còn Mật thừa, vì muốn lợi ích tất cả hữu tình, 
cho nên thiết lập bốn Mật bộ. Trước tiên, hành giả phải 
nên biết rõ phiền não nào mạnh nhất, chẳng hạn như 
phiền não tham; kế đến, tu tập pháp tự khởi thành bổn 
tôn A Di Đà để tiến nhập một tâm mạn đà la trì tụng chú 
trong tâm, một ngữ mạn đà la sanh khởi mẫu tự và âm 
thanh thành bổn tôn, và một thân mạn đà la quán tưởng 
một cung điện bao la. Cho nên, ba phương tiện (tâm, 
ngữ và thân mạn đà la) được thiết lập để đối trị một 
phiền não (ở đây là tâm tham). 


(3) Mật thừa tu tập không khó: Khó hay không khó đầu 
tùy thuộc vào tâm, chứ không nhất định thuộc về hoàn 
cảnh bên ngoài, bởi vì một sự việc, đối với người này thì 
khó, nhưng đối với người khác thì dễ. Vì để dẫn dắt 
hành giả tùy theo sự mong muốn của họ, từ sự an lạc 
chứng đắc sự an lạc, cho nên trong Mật chú không nói 
đến pháp môn khó tu tập. 


Trong Mật thừa, sự tu tập tùy thuận căn cơ của 
hành giả như sau: Đối với hàng thượng thượng căn là 
những hành giả không còn tâm tham, v.v... Ít có tâm 
phân biệt, đầy đủ tâm đại bi, siêng năng tu tập pháp 
chân như bất nhị, thì được giảng dạy pháp “vô ngã trí và 
tâm đại bi cùng một vị”, còn gọi là pháp môn Đại ấn 
(Anh: Great Seal). 


89 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


Đối với hàng thượng trung căn, tuy không còn dính 
mắc cảnh giới tầm thường, nhưng vẫn chưa đoạn trừ 
được tâm tham, v.v... chưa thể tiến nhập biển lớn thắng 
nghĩa, cho nên giảng dạy pháp môn Trí ấn (Anh: 
Wisdom Seal, Minh phi do sự quán tưởng). Ngài Trí 
Xứng (Jñanakirti) trong Lược Thích Nhất Thiết Kinh 
Phẩm (Abridged Explanation oƒ All the Word) giải thích 
rằng các hành giả đó tu tập Ngũ Bộ Như Lai và các minh 
phi, chẳng hạn như Phật Nhãn (Lochana), v.v... Do tu tập 
pháp trên mà được thể nhập chân như, nghĩa là tâm 
kiên trụ vào thân bổn tôn, hiện rõ thành thân bổn tôn, 
mà không có ngoại cảnh nào khác. Hành giả nhận thức 
rằng pháp tu không dính mắc vào tam luân (người tu, 
pháp tu và đối tượng tu tập). Do đây, hành giả an trụ 
trong một thân, không chấp trước vào ngoại cảnh và 
mọi sự thủ xả phân biệt. Hơn nữa, y vào lời dạy của đạo 
sư, và do quán sát thân xa lìa sự đồng nhất và khác biệt, 
hành giả thông đạt thân tâm và ngoại cảnh đều không có 
tự tánh. Đức Phật hiểu rõ điều này nên đã giảng thuyết 
vô lượng pháp tu Bổn tôn du già. 


Đối với hàng thượng hạ căn, tuy cũng ưa thích diệu 
trí bất nhị (Anh: non-dual wisdom), nhưng vẫn chưa 
đoạn trừ tâm tham. Nếu gần cảnh tham, tâm ắt tán loạn, 
không thể nhập định. Những hành giả đó được cho phép 
tu tập Tam muội da ấn (minh phi thật sự, Anh: Pledge 
Seal - actual consort), có đầy đủ đức tướng của một vị 
minh phi (Anh: Knowledge Women), đã được giải thích 
trong các Mật bộ (chẳng hạn như hình dáng, sắc đẹp, 
tuổi tác, dòng họ, sự tu tập thù thắng về mật chú và các 
Mật bộ, và thọ trì tam muội da giới). 


Đối với hạng hành giả tâm tham nghiêm trọng, 
nhưng lại không có trí tuệ hiểu biết sâu xa về thật tánh, 


90 


Chương 6. Một mục tiêu là Phật quả 


tâm trí không thể an định bởi các phương pháp tu tập 
khác, phải được giảng dạy pháp Nghiệp ấn (Anh: Action 
Seal). Các hành giả này cũng tu tập tùy thuận [bằng các 
quán tưởng một vị minh phi có một chú thân (Anh: 
mantra body) của một thánh tôn, và một bản chất của trí 
tuệ (Anh: nature of wisdom), đồng thời quán tưởng tự 
thân trong hình tướng của một vị Phật chánh đẳng giác, 
phát khởi từ tâm đại bi]. 


Đối với loại hành giả sau cùng này, ngài 
Tripitakamala trong Tam Lý Cự Luận (Lamp ƒor the 
Three Modes) không giải thích rõ thuộc loại căn cơ nào, 
hoặc dùng loại Nghiệp ấn nào, nhưng ngài Trí Xứng 
(Jñanakrrti) giải thích rằng những hành giả thuộc 
thượng hạ căn tu tập, hoặc Tam muội da ấn, hoặc 
Nghiệp ấn. [Đối với sự khác biệt giữa hai loại ấn này] 
ngài Trí Xứng (Jñänakirti) có lẽ muốn đề cập đến việc 
hành giả có thật sự tu tập hay không, và vị minh phi có 
đầy đủ, hoặc không đầy đủ đức tướng. 


Trong những hành giả Mật thừa, hàng thượng 
thượng căn là những người không có tâm tham luyến 
dục lạc liên quan đến vị minh phi (hoặc quán tưởng, 
hoặc thật sự), thì dạy cho họ tu tập Đại ấn [phương tiện 
trí tuệ bất khả phân ly, mà không liên quan đến vị minh 
phi bất cứ loại nào]. Những hành giả còn tâm tham dục 
liên quan đến vị minh phi, nhưng không tham muốn một 
vị minh phi thật sự, thì dạy cho họ pháp tu Trí ấn [minh 
phi do quán tưởng]. Còn những hành giả tham muốn 
một vị minh phi thật sự (Anh: actual consort), thì dạy 
cho họ pháp Tam muội da ấn và Nghiệp ấn [minh phi 
đầy đủ, hoặc không đầy đủ đức tướng]. Cho nên sẽ có 
một sự mâu thuẫn nếu chấp nhận hệ thống của ngài 
Tripitakamäla [là của mình], và cho rằng [tưởng như 
đúng] các hành giả của Vô thượng du già mật cần phải 


91 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


có tâm tham luyến mạnh mẽ đối với sự dục lạc liên quan 
với một vị minh phi thật sự. 


(4) Mật thừa dành cho hàng lợi căn: Ngài Tripitakamaäla 
cho rằng những hành giả tu tập tứ đế không biết chân 
như, cho nên thuộc vào hạng hạ căn; những hành giả Ba 
la mật đa thừa không biết rõ phương tiện tu tập, cho 
nên thuộc vào hạng trung căn; còn những hành giả Mật 
thừa, phương pháp tu tập rõ ràng, cho nên thuộc vào 
hạng thượng căn, bởi vì những phương tiện tu tập thiện 
xảo của họ tuy có thể khiến những hành giả căn cơ thấp 
đọa vào ác đạo, nhưng những hành giả thượng căn lại 
nhờ những phương tiện thiện xảo đó mà chứng đắc 
thanh tịnh. 


Ngài Trí Xứng (Jñãnakrrti) trong Lược Thích Nhất 
Thiết Kinh Phẩm (Abridged Explanation oƒ All the Word) 
nói: 


Nếu đối với Trí ấn, 
Không ưa thích tu tập, 
Vì tuệ lực yếu ớt, 
Không thể tu Đại ấn, 
Phật vì muốn lợi ích, 
Giả lập mọi sắc tướng, 
Của Kim cang tát đỏa, 
Gọi tên là Đại ấn. 


Ngài giải thích rằng các hành giả do vì tuệ lực yếu ớt 
không thể tu tập Đại ấn, và những hành giả không ưa 
thích tu tập các ấn khác (như Trí ấn, Tam muội da ấn, và 
Nghiệp ấn), bèn dùng thân của một thánh tôn đặt tên 
Đại ấn. Đây là pháp thiền quán của Du già mật. Từ 
những dữ kiện này, [ngài nói] chúng ta có thể hiểu rõ 
[pháp thiền quán của] Hành mật và Sự mật. 


92 


Chương 6. Một mục tiêu là Phật quả 


I3. Đả phá những lập luận sai lầm vừa nêu trên. 


Ba la mật đa thừa cho rằng phương tiện đại bi và trí tuệ chân 
thật thông đạt pháp vô ngã là mạng căn của đạo (sự tu tập 
Đại thừa). Lại nữa, Ba la mật đa thừa cho rằng “nếu sự bố thí 
thân thể, như đầu, mắt, v.v... phải thỏa mãn nguyện cầu của 
tất cả hữu tình mới được gọi là ba la mật đa (viên mãn), thì 
pháp tu bố thí ba la mật đa đó sẽ không bao giờ được viên 
mãn.” Thế nhưng, quan điểm này [bố thí ba la mật là thỏa 
mãn tất cả nguyện cầu của chúng sanh] bị các hành giả Ba la 
mật đa thừa đả kích, cho rằng bố thí ba la mật đa là sự tẩy 
trừ tâm san tham, đồng thời diệt trừ tất cả cấu uế của tâm tự 
lợi (chỉ biết nghĩ đến mình), tăng trưởng tâm thí xả đến mức 
rốt ráo. Ngài Tịch Thiên (Šantideva) trong Nhập Bồ Tát Hành 
Luận (Engaging in the Bodhisattva Deeds, Phẩm 5, kệ 9-10) 
nói: 


Nếu diệt hết bần cùng, 
Mới thành bố thí độ, 

Nay vẫn còn kẻ nghèo, 
Phật làm sao thành đạo? 
Nếu tâm ưa bố thí, 

Thân, tài sản, phước đức, 
Do đây tròn thí độ, 

Bố thí chỉ do tâm. 


Như vậy, sự giải thích của ngài Tripitakamala về sự “không 
ngu”, có vẻ không ổn. Sự giải thích về “lợi căn”, cũng không 
được thỏa đáng, bởi vì nếu sự lý luận dựa trên [hành giả 
không] ngu muội đối với pháp môn, thì đây là sự trùng lập 
với đặc tánh “không ngu” nêu trên. Nếu cho rằng hành giả 
[phải] dùng “tham dục” để tu hành, thì do vì hàng thượng 
căn không có sự tham dục [theo sự giải thích sai lạc này], đặc 


95 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


điểm [tham dục] sẽ không hiện hữu trong những hành giả 
đương cơ của Mật thừa. 


Hơn nữa, phần trên giải thích [đúng] là trong nhiều 
trường hợp, hành giả thượng căn trong Mật thừa được dẫn 
đạo qua giai đọan giai đoạn tự khởi, kế đến được dẫn đạo 
qua giai đoạn viên mãn, và khi sự tu tập giai đoạn viên mãn 
được vững chắc, hành giả tiến nhập sự liên hệ với một minh 
phi, và do đây, trong một đời có thể thành tựu quả Phật. Như 
vậy, cho rằng đối với hành giả trung căn giảng dạy Trí ấn, đối 
với hành giả hạ căn giảng dạy Tam muội da ấn, v.v... những 
lập luận như vậy, hình như không thỏa. Bởi vậy, các bậc trí 
giả phải nên cẩn thận quán xét những lập luận vừa nêu trên 
[của hai ngài Trí Xứng và Tripitakamala]. 


^ ” 


Nhiều lạt ma Tây tạng giải thích “nhiều phương tiện” có 
nghĩa là nhiều pháp môn tức tai, v.v... còn “không khó” có 
nghĩa là dùng những sự dục lạc để tu đạo. Thế nhưng, những 
lập luận này không được đề cập đến trong chú giải của hai 
ngài Trí Xứng và Tripitakamäla. 


94 


Chương 7. Nhận định về bốn Mật bộ 


Chương 7. Nhận định về bốn Mật bộ 


C2. Giải thích chỉ tiết về sự tiến nhập Mật thừa. 
D1. Các pháp môn khác biệt tiến nhập Mật thừa. 


Phẩm Mười ba của Kim Cang Mạc Kinh (Vajrapanjara) nói: 


Sự mật cho hạ căn, 

Hành mật cho trung căn, 

Du già cho thượng căn, 

Vô thượng cho thượng thượng. 


Đối với các hành giả Mật thừa, bốn Mật bộ được giảng dạy 
cho bậc hạ căn, trên nữa là bậc trung căn, trên nữa là bậc 
thượng căn, và trên hết là bậc thượng thượng căn. 


Ngài Šaddhakaravarma trong Nhập Vô Thượng Nghĩa 
Kinh (Introduction to the Meaning oƒ the Highest Yoga 
Tantra) nói: “Có bốn môn để tiến nhập Mật chú thừa, Quả 
thừa, Kim cang thừa, đó là Sự mật, Hành mật, Du già mật và 
Vô thượng du già mật.” 


D2. An lập sự khác biệt giữa các pháp môn. 
E1. Hỏi. 


Nếu dùng căn cơ cao thấp để phân chia thứ đệ của các Mật 
bộ (pháp môn) khác nhau, thì những pháp môn này không 
thể gọi là phân chia theo sự cao thấp, bởi vì những hành giả 
tiến nhập Kim cang thừa đều là vì muốn lợi ích tất cả hữu 
tình nên cầu chứng đắc Vô thượng bồ đề, phát tâm Đại thừa, 
hoàn toàn không có sự khác biệt. Hơn nữa, sự khác biệt giữa 
các pháp môn của Mật thừa cũng không thể thiết lập dựa 
trên những đạo lộ tu tập chánh nhân (Anh: general paths 
that serve as the main cause) cho sự chứng đắc hai thân, bởi 
vì trí tuệ thông đạt vô tự tánh dẫn phát pháp thân giống 


95 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


nhau, tu tập pháp Bổn tôn du già dẫn phát sắc thân, đại khái 
cũng tương đồng. Cho nên tất cả đều là một thừa, gọi là Kim 
cang thừa. 


Nếu như dùng sự khác biệt trong các pháp Bổn tôn du 
già để thiết lập các thừa khác biệt, hoặc thiết lập thứ đệ của 
các Mật bộ không đồng, thì mỗi Mật kinh trong Vô thượng 
du già cũng phải được thiết lập nhiều thừa khác biệt. Chẳng 
hạn như Tập Kinh (Guhyasamđaja) cũng phải được phân chia 
thành nhiều pháp môn để tiến nhập, bởi vì Tập Trí Kim Cang 
Kinh (Compendium oƒ Wisdom Vajra) - một chú giải của Tập 
Kinh (Guhyasamaja) - nói có năm loại bổ đặc già la căn cơ 
cao thấp, như liên hoa, chiên đàn, bạch liên hoa, ưu bát la, và 
trân bảo. 


Như vậy, cần phải giải thích rõ ràng tại sao bốn môn tiến 
nhập Mật chú được thiết lập thành bốn Mật bộ khác nhau, 
dựa trên căn cơ cao thấp của các hành giả? 


E2. Đáp. 
F1. Những sự giải thích sai lầm. 


Có vài lạt ma Tây tạng cho rằng bốn Mật bộ là để nhiếp phục 
bốn loại ngoại đạo (Anh: Forders, Skt: Tirthik3): (1) những 
người có tâm tham tu tập theo pháp Tự tại thiên (Iávara), 
(2) những người có tâm sân tu tập theo pháp Biến nhập 
thiên (Visnu), (3) những người có tâm sỉ tu tập theo pháp 
Phạm thiên (Bhram3), (4) còn những người bất định, tùy 
gặp pháp nào sẽ tu tập pháp đó. Vì có bốn loại người như 
vậy, tùy theo thứ tự mà nói pháp Vô thượng du già mật, 
Hành mật, Sự mật và Du già mật. Nhiều lạt ma Tây tạng còn 
cho rằng các ngài Khánh Hỷ Tạng (Änandagarbha), Thiện 
Hiện Hộ (Subhutipatlita [?]), v.v... cũng tùy thuận Nhiếp 
Chân Thật Luận (Compendium oƒ Principles) mà nói như vậy. 


96 


Chương 7. Nhận định về bốn Mật bộ 


Hiện nay xin hỏi, nếu cho rằng những bổ đặc già la nói 
trên là do bốn Mật bộ nhiếp phục thì không thể căn cứ vào 
những bổ đặc già la đó mà xác nhận sự khác biệt giữa bốn 
Mật bộ, bởi vì mỗi Mật bộ đều có thể điều phục vài bổ đặc 
già la trong bốn loại vừa nêu trên. 


Nếu như cho rằng bốn loại bổ đặc già la nêu trên là 
đương cơ (Anh: chief trainees) của bốn Mật bộ thì đây là 
điều cực kỳ phi lý, bởi vì đương cơ của Mật thừa chính là 
những hành giả đã tiến nhập Phật giáo, và những hành giả 
này, trước khi học Phật, không cần thiết phải là những ngoại 
đạo tà kiến. Hơn nữa, lập luận nêu trên sẽ phạm lỗi lầm 
nghiêm trọng, bởi vì theo lập luận đó, những người chánh 
kiến, trực tiếp đi vào Phật giáo, và trước đó không bị tà kiến 
ô nhiễm, ắt không phải là đương cơ của bốn Mật bộ. 


Hơn nữa, lập luận nêu trên cũng không phải của ngài 
Khánh Hỷ Tạng (Anandagarbha). Phẩm thứ nhất trong Tập 
Mật Thích (Guhyasamuja Tantra, Skt: GuhyasamadjatiRa} - 
một chú giải của ngài Khánh Hỷ Tạng, nói: 


Bởi vì đức Bạc già phạm (Thế tôn) an trụ nơi đó, nên gọi 
là bạc già (Anh: vagina), là chỉ nơi chốn. Bốn minh phi 
của ngài là Phật Nhãn (Lochana), Ma Ma Cách (Mamaki), 
Bạch Y (Pandaravasini) và Độ Mẫu (Tara). Điều này 
được nêu lên ở Phẩm thứ bảy của kinh này. Tại sao ngài 
lại an trụ trong chỗ bí mật đó? Đây là vì muốn cho 
những người tu tập pháp Biến nhập (Visnu), ưa thích 
pháp dùng tham xả bỏ tham, và những người chưa hoàn 
toàn xả bỏ được tâm tham. Sự kiện như thế này: Những 
người đó muốn thành tựu pháp Biến nhập (Visnu), v.v..., 
bằng cách sử dụng phụ nữ, phân, nước tiểu, v.v... Những 
người tìm cầu sự thành tựu được giảng dạy bởi Biến 
nhập (Visnu) sẽ tiến nhập chỗ kín của minh phi (Anh: 
ConSOFtS secret). 


97 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


Bạc già (vagina) là Biến nhập (Visnu), 
Trụ chỗ kín minh phi, 

Khiến đàn ông thọ lạc35, 

Gọi là Na la diên. 


Ngài Khánh Hỷ Tạng (Änandagarbha) xác nhận rõ ràng là 
những người ưa thích Biến Nhập Kinh (Visnu Tantra) được 
dạy những đoạn văn như vậy về hạnh tham dục (Anh: deeds 
of desire) của Vô thượng du già mật, [và như thế, lập luận 
trong câu hỏi nêu trên chắc không phải là của ngài]. 


Không thể cho rằng Vô thượng du già mật được giảng 
dạy cho những người tu tập pháp Tự tại thiên (Iévara) là 
xuất phát từ Nhiếp Chân Thật Luận (Compendium oƒ 
Principles). Hình như các vị lạt ma đó chỉ sưu tập những tư 
liệu vừa nêu trên, rồi kết luận [một cách võ đoán] rằng bốn 
phần của Nhiếp Chân Thật Luận (Compendium oƒ Principles) 
được giảng dạy cho những người còn phiền não tham, sân, 
sỉ, v.v... Thảo nào chúng ta không thể tìm ra một chứng cứ 
xác đáng về việc bốn Mật bộ là để giảng dạy cho bốn loại 
ngoại đạo. 


Nhiều vị lạt ma Tây tạng lại cho rằng vì muốn tùy thuận 
bốn tông của Phật giáo, do bốn pháp tự khởi thành thánh 
tôn khác biệt mà thành lập bốn Mật bộ. Họ giải thích rằng 
các ngài Long Thọ, Trí Túc (Jñãnapaäda) và các đệ tử, y vào 
Tập Trí Kim Cang (Compendium oƒ Wisdom Vajras), cũng 
phát biểu tương tự. Lý do là vì các vị tông sư này là môn đồ 
của Tập Mật Hậu Kinh (Guhyasamđdja Tantra), cho nên các vị 
lạt ma bèn đưa ra giả định sai lầm từ những lời dạy của Tập 
Trí Kim Cang - một bộ chú giải của Tập Mật Hậu Kinh, cho 
rằng trong Sự mật không có tự khởi thành thánh tôn. Thế 





35 Khiến đàn ông thọ lạc (Anh: Because it gives men pleasure). 


98 


Chương 7. Nhận định về bốn Mật bộ 


nhưng, họ lại không có chứng cứ nào về sự tùy thuận của 
bốn tông. Mà dù chúng ta có suy tưởng (một cách sai lầm) về 
một mối quan hệ giữa các bậc Độc giác và pháp tự khởi 
thành thánh tôn trong Du già mật, thì Độc giác thừa cũng 
không phải là một phần của bốn tông (tức là Tỳ bà sa, Kinh 
bộ, Duy thức và Trung quán). Lại nữa, như sẽ được giải thích 
ở phần dưới (trong phần Sự mật) là đoạn văn trong Tập Trí 
Kim Cang không có nghĩa là không có pháp tự khởi thành 
thánh tôn trong Sự mật [nhưng có một vài loại hành giả 
trong Sự mật sợ hãi pháp tu chuyên tâm quán tưởng Bổn tôn 
du già]. Cho nên sự trình bày vừa nêu trên là sai lạc. 


Kế đến, ngài Alamkakala§a, trong Commentary on the 
Vajra Garland Tantra (Skt: Vajramalatikä), nói rằng những 
người thuộc giai cấp Bà la môn (Anh: Brahmins) được dạy 
Sự mật; những người thuộc giai cấp Sát đế lợi (Skt: Ksatriya) 
được dạy Du già mật; trong giai cấp Phệ xá (Anh: merchant 
caste, Skt: Vaiéya), những người tâm tham sân tương đối 
nhẹ, nhưng tâm si mạnh mẽ, tin tưởng Biến nhập thiên 
(Visnu), thì được dạy Hành mật, còn những người tâm tham 
và sân mạnh mẽ, nhưng tâm sỉ tương đối nhẹ, thì được dạy 
Du già mật, chẳng hạn như Guhyasamđja (thật sự là một bộ 
trong Vô thượng du già mật); những người thuộc giai cấp 
thủ đà la (Anh: servant caste, Skt: Šũñdra), tâm tham và sân 
cực kỳ mạnh mẽ, nhưng tâm sĩ lại rất nhẹ, thì được dạy Mật 
kinh mẹ3 (Mother tantra), chẳng hạn như Thắng Lạc Lược 
Kinh (Little Samvara Tantra, Skt: Laghusamvara). 


36 Vô thượng du già mật được chia làm ba: (1) mật kinh mẹ, chủ 
sanh là lạc, chú trọng tu trí tuệ hơn là phương tiện thiện xảo, ví dụ 
Cakrasamvara; (2) mật kinh cha, chủ sanh là sắc thân, chú trọng 
tu phương tiện hơn trí tuệ, ví dụ @uhyasamdja; (3) mật kinh bất 
nhị, chủ sanh cả hai, nghĩa là quân bình sự tu tập phương tiện và 
trí tuệ, ví dụ như Kalacakra. 


99 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


Nếu ngài Alamkakalaéa cho rằng có sự tương tự giữa các 
hành giả của bốn Mật bộ và bốn giai cấp, thì điều này cũng 
không biện biệt được sự sai khác giữa các hành giả tiến nhập 
bốn Mật bộ. Nếu như cho rằng bốn giai cấp là cần thiết cho 
những hành giả tu tập bốn Mật bộ, thì điều này cũng không 
đúng, bởi vì những sự kiện vừa nêu trên không bao giờ được 
xác định, và hơn nữa, cũng không phải là những sự kiện chủ 
yếu. Tuy chư thánh tôn trong Kim cang giới [trong Tập Chân 
Thật (Compendium oƒ Principles}], được giải thích có những 
đặc điểm giống như các vị vua và các tùy tùng, nhưng điều 
này không chứng minh được các hành giả [của Du già mật] 
phải thuộc về giai cấp sát đế lợi. 


Một cách tổng quát, các hành giả đương cơ của Đại thừa 
phải có lòng từ bi mạnh mẽ. Đặc biệt, các hành giả của Vô 
thượng du già mật, do tâm đại bi thôi thúc mãnh liệt, nguyện 
cầu cấp tốc chứng đắc quả Phật để thành tựu nghĩa lợi cho 
tất cả chúng sanh. Cho nên, nếu cho rằng những hành giả 
này cần phải có tâm sân mãnh liệt, thì đây là một điều hoàn 
toàn vô ý nghĩa. 


F2. Giải đáp của tự tông. 


Mật kinh bộ (Anh: Tantra sets) an lập bốn pháp môn tu tập 
khác nhau, không phải là sự khác biệt giữa các thừa, cũng 
không phải là do các pháp tu khác biệt của Bổn tôn du già, 
mà vì các hành giả đương cơ của Mật thừa có bốn loại căn cơ 
bất đồng, cho nên an lập bốn pháp môn. 


Căn cơ khác biệt giữa các hành giả tu tập có hai môn: 
một là có bốn loại dùng lý do tham dục để tu đạo, hai là có 
bốn loại cấp bậc cao thấp không đồng trong việc tu tập 
không tánh và pháp Bổn tôn du già. Đối với môn thứ nhất, 
chương thứ ba trong phần thứ sáu của Kết Hợp Kinh 
(Samputa Tantra) nói: 


100 


Chương 7. Nhận định về bốn Mật bộ 


Bốn đặc tánh khác nhau, 
Cười, nhìn và nắm tay, 
Và ôm nhau hòa hợp, 
Như trùng trong bốn bộ. 


Hevajra Tantra cũng nói tương tự. Ngài Vô Úy (Abhayäkara), 
trong Giáo Thọ Huệ Luận (Clusters of Quintessential 
Instructions), giải thích bài kệ vừa nêu trên, nói đây là đạo lộ 
của Mật kinh (Anh: path tantras), chứ chưa nói đây là giáo 
của Mật kinh (Anh: tantra texts). Thế nhưng, trong chương 
thứ nhất của phần thứ bảy của quyển luận trên, ngài cũng 
giải thích đây là giáo của Mật kinh. Ngài Dũng Kim Cang 
(Viryavajra), trong Kết Hợp Thích (Commentary on the 
Samputa Tantra, Skt: Samputatika) cũng giải thích bài kệ 
trên theo ý nghĩa của bốn Mật bộ. Phẩm mười một của Kim 
Cang Trang Nghiêm Kinh (Ornament oƒ the Vajra Essence 
Tantra, Skt:Vajrahrdayalamkara), sau khi nói về nhiều loại 
Mật kinh lấy tham dục làm đạo lộ (Anh: desire tantra) khác 
nhau trong phương tiện mật (Anh: method tantra), nói: 


Nên biết sự khác biệt, 
Giữa các Mật bộ là, 
Nhìn, cười, và nắm tay, 
Và hai thân hòa hợp. 


Ở đây nói đến sự sai biệt giữa bốn Mật bộ trên phương diện 
giáo của Mật kinh (Anh: text). Cho nên các Mật bộ cũng được 
gọi là Mật bộ nhìn (Sự mật), Mật bộ cười (Hành mật), Mật bộ 
nắm tay hoặc Mật bộ ôm nhau (Du già mật), và Mật bộ hòa 
hợp (Vô thượng du già mật). 


Như phần trên đã nói, pháp Bổn tôn du già là nhân bất 
cộng (nhân riêng) để thành tựu sắc thân, và cũng là phương 


tiện chủ yếu. Những phương tiện như vậy để tăng tiến trí tuệ 


101 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


thông đạt tánh không là pháp tu chung cho hai thừa (Ba la 
mật đa thừa và Mật thừa). Điều này, như Nhập Bồ Tát Hành 
Luận (Phẩm 9, kệ 1) nói: 


Phật vì trí tuệ nên, 
Nói những phần ở trên. 


Pháp tu Bổn tôn du già tăng tiến con đường trí tuệ như sau: 
phương tiện bất cộng và trí tuệ là một Bổn tôn du già, nghĩa 
là vị bổn tôn (được lựa chọn) hiện rõ trong hành tướng hòa 
hợp giữa cha và mẹ. Tuy Vô thượng du già mật có nhiều đặc 
điểm khác biệt, nhưng [từ đặc điểm hòa hợp nên] được gọi 
là mật kinh hòa hợp, và trong những Mật bộ này, đa phần 
nói về các thánh tôn hiện tướng hòa hợp. Từ khía cạnh này, 
dùng sự tham dục tu đạo để phát huy sự giao hội (Anh: 
meeting and staying together) của hai tâm giác ngộ3”, và 
dùng đây để tăng tiến trí tuệ thông đạt tánh không (Anh: 
cognition of emptiness). 


Vì ba Mật bộ cấp thấp không có phương tiện thù thắng 
là dùng tham dục hành đạo, cho nên trong bảy chỉ, chỉ 
“tham dục hành đạo” không được dạy trong ba Mật bộ này. 
Tuy nhiên, các Mật bộ cấp thấp cũng có những đặc tánh như 
cười, nhìn, nắm tay hoặc ôm nhau, cho nên, một cách tổng 
quát, ba Mật bộ này cũng vẫn có ý nghĩa dùng tham dục 
hành đạo. Phần hai mươi lăm của Giáo Thọ Huệ Luận 
(Clusters oƒ Quinessential Instructions) của ngài Vô Úy 





37 Hai loại tâm bồ đề trắng và đỏ là tỉnh chất của người nam và 
người nữ. 

38 Bảy chỉ: (1) complete enjoyment (hoan hỷ báo thân), (2) union 
(theo Đại thừa hiển giáo là bi, trí hợp nhất; theo Mật giáo là lạc, 
không hợp nhất), (3) great bliss (thường lạc), (4) non-inherent 
existence (vô sanh), (5) compassion (đại bỉ), (6) uninterupted 
continuity (độ sanh vô tận), và (7) non-cessation (thường trụ bất 
diệt). 


102 


Chương 7. Nhận định về bốn Mật bộ 


(Abhayakara) nói: “Bốn Mật bộ: Sự mật, Hành mật, Du già 
mật, và Vô thượng du già mật được hiển thị bằng cười, nhìn, 
nắm tay hoặc ôm nhau, và hòa hợp. Như vậy, trong Sự mật, 
v.v.., cũng nêu rõ các thánh tôn nam nữ, biểu hiện của 
phương tiện và trí tuệ, tùy thuận tâm tham hiện tướng cười, 
hoặc nhìn, hoặc nắm tay, hoặc hòa hợp.” Phẩm ba của Hậu 
Phân Biệt (một chú giải của Hevajra Tantra) nói: 


Do sự cười và nhìn, 
Öm nhau và hòa hợp, 
Mật kinh chia bốn bộ. 


Ngài Tịch Tĩnh (Ratnakaraáanti), trong Hỷ Kim Cang Kinh 
Thích (Commentary on the Difficult Points oƒ the Hevajra 
Tantra, Skt: Havajrapafjika), giải thích: “Bốn, nghĩa là Sự 
mật, Hành mật, Du già mật, và Vô thượng du già mật biểu thị 
cười, nhìn, ôm nhau, hòa hợp. Như vậy, trong Sự mật, v.v..., 
có nói về các thánh tôn nam nữ, biểu hiện phương tiện và trí 
tuệ, tùy thuận tâm tham hiện tướng cười, hiện tướng nhìn, 
hiện tướng ôm nhau, và hiện tướng hòa hợp.” 

Khi ngài nói “các thánh tôn nhìn”, có nghĩa là người nhìn 
là các thánh tôn. Tương tự cho các trường hợp cười, v.v... 
Các thánh tôn cười, nhìn, v.v..., để làm gì? Đây có nghĩa là từ 
phương tiện và trí tuệ, tùy thuận tâm tham, hiện rõ các vị 
thánh tôn nam nữ luyến ái với nhau bằng những cách đó. 
Hơn nữa, các thánh tôn như Tỳ Lô Giá Na (Vairocana), Phật 
Mẫu (Locana), v.v... thật sự đã hoàn toàn không còn tâm 
luyến ái, cho nên những điều này chỉ áp dụng cho các hành 
giả tu tập tự khởi thành những thánh tôn này. Ý nghĩa hiện 
nay là hành giả của các Mật bộ phải dùng tâm tham, chẳng 
hạn như cười, nhìn, v.v..., trong việc tu tập. Vả lại, nếu những 
lời dạy trong Sự mật, Hành mật, Du già mật, và Vô thượng du 
già mật về các thánh tôn nam nữ nhìn nhau, v.v... không áp 


103 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


dụng cho các hành giả đang tu tập, thì từ quan điểm này, 
chúng ta không thể nhận thức được sự khác biệt của họ. 


Hơn nữa, không chỉ riêng Vô thượng du già nói về cười, 
nhìn, v.v.., [như một phương cách để xác định bốn Mật bộ,] 
mà các Mật bộ cấp thấp, trong nhiều trường hợp, cũng nói về 
những đề mục này. Bất Không Quyến Sách Nghỉ Quỹ 
(Detadled Rite  oƒ Amoghapoýo Skt: Amoghapasúếa- 
kalparäaja) - thuộc Hành bộ, nói: “Đức Bạc già phạm đối mặt 
với Tỳ Câu Chi Phẫn Nộ Mẫu (Bhrkuti).” Lại nói: “Đức Phật 
quay về bên mặt nhìn Độ Mẫu (Tara) đang uốn người hàm 
tiếu, trình hiện ấn vô uý thí. Bên trái là Diệu Nữ (Sundari), 
thuộc Liên hoa bộ, đang uốn người tùy thuận lý thú của Mật 
chú, đồng thời, đưa mắt nhìn ngài Bất Không Quyến Sách 
(Amoghapa$a)." Đại Nhật Kinh (Vairocanabhisambodhi)} - 
thuộc Hành mật - nói: 


Bên phải có thánh mẫu, 
Tên là Đại Phật Nhãn, 

Mặt cười tươi như hoa, 
Viên quang chiếu một tầm, 
Thân thanh tịnh vô tỉ, 
Minh phi của Thích Ca. 


Lại nói: 


Vẽ ngài Quán Tự Tại, 
Như loa, câu đà, nguyệt, 
Ngồi trên bạch liên hoa, 
Đầu đội A Di Đà, 

Dung nhan ngài hàm tiếu, 
Bên phải là Tara, 

Độ Mẫu ban an vui, 

Vị diệu, trừ sợ hãi. 


104 


Chương 7. Nhận định về bốn Mật bộ 


Kim Cang Đảnh Kinh (Vajrašekhara Tantra) - thuộc Du già 
mật, nói: 


Kim cang nữ uốn mình, 
Phát ra những âm thanh, 
Thánh mẫu cạnh Thế tôn, 
Mĩm cười, nhìn chăm chú, 
Và nắm chặt tay ngài. 


Thắng Cát Tường Kinh (Paramadya Tantrg) - thuộc Du già 
mật, nói: 


Một tay Đại Kim Cang, 
Cầm mủi tên giơ thẳng, 
Còn tay kia cong lại, 
Cầm lọng cá Ma kiệt. 


Đây chỉ là những sự mô tả [về nhìn, cầm tay, v.v...]|. Hành giả 
tự khởi thành một thánh tôn thích ứng và dùng sự hỷ lạc 
phát sanh bởi sự nhìn [giữa hành giả và vị thánh tôn], v.v..., 
để tu đạo. 


Các Mật bộ bậc thấp không có những pháp tu tập nêu 
trên [như cười, nhìn, v.v... | với minh phi thật sự (Anh: actual 
consort), mà ngay cả Vô thượng du già mật cũng chưa nói về 
các pháp tu tập như vậy [cho các Mật bộ cấp thấp], cho nên 
hành giả nên hiểu rằng các vị minh phi, như Phật Nhãn 
(Lochana), v.v.., đều là sự quán tưởng. 


Dựa trên quan điểm cho rằng các hành giả căn cơ thấp 
chưa có đủ trình độ dùng sự tham dục lớn (Anh: great 
desire) để tu đạo, cho nên những hành giả sơ cơ được dạy 
pháp tu tập này, bắt đầu bằng những sự tham nhỏ. Như sẽ 
được giải thích rõ là các hành giả tu tập khi đến trình độ 
pháp Bổn tôn du già đã vững chắc, đã đạt được không tánh 


105 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


diệu tam ma địa (Anh: meditatve stabilisaton on 
emptiness), thì lúc đó hành giả có thể duyên với thánh mẫu 
[của bộ pháp mình đang tu], như Phật Nhãn (Lochana), v.v..., 
để tu tập [các pháp như nhìn, cười, v.v...]. 


Kết Hợp Thích (Commentary on the Samputa Tantra) của 
ngài Dũng Kim Cang (Viryavajra) nói: 


Trong kinh nói “nhìn, cười, nắm tay, V.V..., có nghĩa là 
do [sự nghe] tiếng cười, hoặc do [sự nhìn] màu sắc, hoặc 
do cảm xúc của sự nắm tay và ôm nhau, hoặc cảm xúc 
của sự hòa hợp dẫn sanh sự “diệu lạc không có tâm 
phân biệt (Anh: non-conceptual bliss).” Nói “như trùng 
trong bốn bộ”, có nghĩa là sự diệu lạc không ô nhiễm và 
tánh không, cũng như loài trùng được sản sanh từ gỗ, 
rồi quay lại ăn gỗ. Tương tự, dùng tam ma địa được phát 
sanh từ sự diệu lạc [dựa trên sự tham dục] tu tập không 
tánh [để phá trừ sự tham dục]. 


Phẩm hai mươi ba trong Giáo Thọ Huệ Luận (Clusters oƒ 
Quinessential Instructions) của ngài Vô Úy (Abhyakara) nói: 
“Mật bộ cười (Anh: Tantra of laughing) giống như thọ lạc 
của trời Hóa Lạc.” Điều này chỉ là dùng các vị trời làm ví dụ, 
chứ không có nghĩa là các vị trời đó là đương cơ của các Mật 
bộ. 


Những hành giả tin hiểu Kim cang thừa, hoặc tu tập một 
phần của Mật thừa, tuy không nhất định [phải mang thân cõi 
Dục], nhưng những hành giả đương cơ của Kim cang thừa 
phải là thân của cõi Dục, và một cách tổng quát, những hành 
giả đó cần phải tin hiểu phương tiện dùng tâm tham [đối với 
một minh phi] để tu tập, tìm cầu sự chứng ngộ Bồ đề. Vô 
thượng du già mật duyên với cả hai loại minh phi thật sự và 
minh phi do sự quán tưởng để tu đạo, thế nhưng, trong ba 
Mật bộ cấp thấp chỉ duyên với vị minh phi do sự quán tưởng 


106 


Chương 7. Nhận định về bốn Mật bộ 


để tu đạo. Trong Du già mật, ngay cả pháp tu quán tưởng hai 
căn hòa hợp cũng bị cấm đoán, cho nên ngoài việc [hòa hợp] 
đó ra, dùng các sự tham nhỏ, như cười, cầm tay, v.v..., để tu 
chánh đạo. Sự hỷ lạc phát sanh do các phương tiện nhìn, 
cười (nhưng không xúc chạm thân thể) được dùng trong Sự 
mật và Hành mật. Danh nghĩa của bốn Mật bộ được giải 
thích trong Vô thượng du già mật [như Mật bộ nhìn, Mật bộ 
cười, Mật bộ nắm tay hoặc ôm nhau, và Mật bộ hòa hợp] về 
những đặc điểm khác biệt này, và nhân đây nêu rõ sự khác 
biệt của những hành giả đương cơ và những đạo lộ tu tập. 


Kế đến, chúng ta sẽ giải thích thêm về tên gọi của bốn 
Mật bộ, và y vào tên gọi đã được công nhận để nêu rõ căn cơ 
của hành giả mỗi bộ. Phương tiện để sử dụng dục trần trong 
việc tu đạo chính là kiến giải tánh không và Bổn tôn du già. 
Hành giả muốn thành tựu hai loại tam ma địa (tánh không 
và Bổn tôn du già), nếu dựa vào nhiều ngoại hạnh3, thì đây 
là hành giả của Sự mật. Nếu như quân bình ngoại hạnh và 
việc tu định, không cần phải bận rộn nhiều sự việc, thì đây là 
hành giả của Hành mật. Những hành giả để phần lớn thời 
gian vào việc thiền quán, và ít liên can đến ngoại hạnh, thì 
đây là hành giả của Du già mật. Còn những hành giả không 
cần tùy thuộc vào ngoại hạnh, mà có thể sanh khởi những 
pháp thiền quán không ai sánh bằng, thì đây là hành giả của 
Vô thượng du già mật. 


Y vào lối giải thích này, hành giả bận rộn với các ngoại 
hạnh thì gọi là Sự mật; quân bình việc tu tập thiền quán và 
ngoại hạnh thì gọi là Hành mật; nhấn mạnh đến pháp tu 
thiền quán gọi là Du già mật; tu tập thiền quán không ai sánh 
bằng thì gọi là Vô thượng du già mật. 


39 Ngoại hạnh: hạnh nghiệp bên ngoài, nhấn mạnh đến pháp tu 
quán hành tướng bổn tôn hiển hiện trước mặt, rồi tác các hạnh 
nghiệp đến ngài, như cúng dường, lễ bái, sám hối, hộ ma, v.v... 


107 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


Tên gọi của bốn Mật bộ được giải thích dựa trên những 
hành giả đương cơ vừa nhập đạo, nhưng những điều này 
không chắc chắn là mọi hành giả đều theo đúng sự ước định 
trên. Ngài Khánh Hỷ Tạng (Änandagarbha) trong Chân Thật 
Quang Minh Luận (lllumination oƒ the Compendium oƒ 
Principles) cho rằng hành môn của Nhiếp Chân Thật Kinh là 
dành cho các hành giả sợ hãi pháp tu Bổn tôn du già. Lại 
nữa, một cách tổng quát, các hành giả, hoặc nhiều hoặc ít, 
đều ưa thích các ngoại hạnh và sự tu tập thiền quán, và cũng 
có trường hợp hành giả ưa thích một pháp môn không thích 
hợp với căn cơ của họ, cho nên, không thể căn cứ trên sự ưa 
thích [tu tập] mà có thể nhận định được những hành giả 
đương cơ của bốn Mật bộ. Bởi thế, sự giải thích các hành giả 
đương cơ bằng cách dựa trên sự tham gia những ngoại hạnh 
cũng là một điều hợp lý. 


Ngài Tripitakamala trong Tam Lý Cự Luận (Lamp ƒor the 
Three Modes) nói: 


Đối với những hành giả do tập khí tu tập đời trước, nếu 
để họ ở trong núi rừng hoang vắng, hoặc không có 
những hoạt động như tắm rửa, vẽ mạn đà la, cúng 
dường, hộ ma, niệm tụng, v.v..., thì tâm họ không thể đắc 
định (Anh: attain mental equipoise), cho nên phải giảng 
nói Sự mật [cho họ]. Nếu hành giả có tâm ưa thích pháp 
chân như, lại do tín lực, suy ngẫm và thực hành những 
lời dạy [của Phật] mà được diệu trí, thì phải giảng nói 
cho họ Mật bộ căn bổn (Fundamental tantras), không có 
quá nhiều những ngoại hạnh. 


Ở đây, Mật bộ căn bổn, tức là Hành mật. 


Mật bộ được gọi là Sự mật, nếu phần lớn dạy về các 
ngoại hạnh, mặc dù trong các hạnh đó hàm chứa pháp tu 


108 


Chương 7. Nhận định về bốn Mật bộ 


định. Ngài Phật Mật (Buddhaguhya) trong Đại Nhật Kinh Sớ 
(Word Commentary on the Vairocanabhisambodhi Skt: 
Vairocanabhisambodhitantrabhasya) nói: “Sự mật tuy chú 
trọng đến ngoại hạnh, nhưng cũng không phải không tu tập 
nội định.” Lại nữa, ngài Kim Cang Tạng (Vajragarbha) trong 
Hoan Hỷ Kim Cang Lược Nghĩa Sớ (Commentary on the 
Condensation oƒ the Hevujra Tantra, Skt: Hevajrapindar- 
thatIkã) giải thích rằng: “Nếu hành giả yếu kém năng lực 
thiền định về pháp chân như (Anh: meditation on Suchness), 
nhưng lại ưa thích ngoại hạnh, thì giảng dạy Sự mật cho họ.” 


Mật bộ được gọi là Hành mật nếu giảng dạy đồng đều cả 
hai phần, ngoại hạnh và tu tập nội định. Ngài Phật Mật 
(Buddhaguhya) trong Đại Nhật Kinh Sớ (Word Commentary 
on the Vairocanabhisambodhi, Skt: Vairocanabhisambodhi- 
tantrabhasya) nói: “Tuy mật bộ này là Hành mật, chú trọng 
chủ yếu là phương tiện và trí tuệ, nhưng cũng dạy về những 
ngoại hạnh, cho nên được gọi là Sự mật, hoặc Nhị câu mật 
(Hành mật, Anh: Both tantra, Performance tantra)." Kim 
Cang Trang Nghiêm Kinh (Ornament oƒ the Vajra Fssence 
Tantra) cũng đề cập đến Mật bộ cả hai, như nói: “Sự mật, Nhị 
câu mật, và Du già mật.” 


Ngài Tripitakamala trong Tam Lý Cự Luận (Lamp ƒor the 
Three Modes) nói: “Có nhiều hành giả chuyên tâm tu tập 
quán chân như bất nhị, và cho rằng các ngoại hạnh khiến 
tâm tán loạn, vì muốn lợi ích những hành giả này nên giảng 
Hành mật. Lấy sự tu thiền định làm chính, và chỉ nói một ít 
về các ngoại hạnh.” Ở đây, Hành mật có nghĩa là Du già mật. 


109 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


Chương 8. Tiến nhập Mật thừa 


D3. Nêu rõ các đạo lộ khác biệt. 
E1. Thứ đệ tu tập chung của hai loại Đại thừa. 


Kim Cang Thủ Quán Đảnh Kinh (Vajrapani Initiation Tantra, 
Skt: Vajrapanyabhiseka) nói: 


“Đà là ni chú đại mạn đà la của chư Đại bồ tát này, vô 
cùng quảng đại, cực kỳ thù thắng thâm sâu, rất khó thâm 
nhập, là pháp bí mật nhất trong các pháp bí mật, không 
được phép hiển bày cho các hữu tình ác, và rất ít khi 
được ngài đề cập đến. Kim Cang Thủ! Làm sao giải thích 
cho các hữu tình chưa từng được nghe qua pháp này?” 


Ngài Kim Cang Thủ nói: “Văn Thù Sư Lợi! Các vị Bồ 
tát đã tu tập Bồ tát hạnh bằng phương tiện Mật chú, đã 
thành tựu tâm Đại bồ đề, mới có thể tiến nhập Đà la ni 
chú đại mạn đà la để tiếp thọ quán đảnh đại trí tuệ. 
Những hành giả chưa thành tựu tâm Đại bồ đề không 
được phép vào, không cho họ được nhìn thấy mạn đà la, 
mà cũng không chỉ dạy cho họ thủ ấn và mật chú.” 


Điều này nói rằng trước khi thọ quán đảnh, phải tu tập 
thành tựu tâm Đại bồ đề, cho nên hành giả trước tiên phải tu 
tập Bồ đệ tâm nguyện và Bồ đề tâm hạnh, rồi sau đó mới 
được phép tiến nhập mạn đà la. 


Thứ đệ để tu tập hai tâm bồ đề nguyện và tâm bồ đề 
hạnh như sau: Trước tiên, dùng thân tâm nhu thuận đến y 
chỉ một vị tri thức Đại thừa đầy đủ đức tướng. Ngài sẽ chỉ 
dạy về ý nghĩa thân người khó được, xuyên qua sự tu tập 
quán sát, hành giả sẽ phát khởi ý nguyện kiên cố tha thiết 
cầu đạo, và phương tiện thù thắng nhất để thực hiện ý 
nguyện này là tiến nhập Đại thừa. Ngưỡng cửa để tiến nhập 


110 


Chương 8. Tiến nhập Mật thừa 


Đại thừa chính là sự phát Bồ đề tâm. Nếu tự thân [tâm] thật 
sự có tâm Bồ đề, thì sẽ trở thành một hành giả Đại thừa chân 
chánh. Còn nếu phát tâm giả dối, thì chỉ là môt hành giả Đai 
thừa giả danh. Bởi vậy, những người đầy đủ trí tuệ phải nên 
dần dần diệt trừ những chướng ngại của sự phát tâm Bồ đề, 
để có thể phát sanh tâm Bồ đề đầy đủ đức tướng. 


Kế đến, nếu trước tiên không trừ khiển tâm tham luyến 
hiện đời, thì đó sẽ là một chướng ngại cho sự tu tập Đại thừa, 
hoặc Tiểu thừa, cho nên phải quán niệm về sự chết. Phải nên 
quán sát rằng đời này không thể sống lâu, và sau khi chết có 
thể sẽ bị luân hồi trong những nẻo ác. Nên khéo suy ngẫm 
tất cả họa hoạn của sanh tử, ngăn chận tâm mong cầu quả 
báo thế gian tốt đẹp hơn trong đời sau, khiến cho tâm ý 
hướng về sự tầm cầu giải thoát. 


Kế đến, vì muốn trừ khiển tâm tìm cầu sự giải thoát Niết 
bàn cho chính mình, phải nên lâu dài tu tập tâm từ bi và tâm 
Bồ đề [lấy từ bi làm căn bổn], dẫn phát tâm Bồ đề chân thật. 
Kế đến, nên hiểu rõ về công hạnh Bồ tát, và phát tâm cầu 
học. Nếu như có thể đảm đang những công hạnh Bồ tát thì 
phải lãnh thọ Bồ tát luật nghi, học tập Bồ tát học xứ. Nếu lại 
có thể gánh vác tam muội da luật nghi của Kim cang thừa, thì 
phải nên học tập Tôn Trưởng Ngũ Thập Luận (Fifty Stanzas 
oƒ the Guru, Skt: Gurupañcaýika) của ngài Mã Minh 
(A§avaghoéa), tu tập thanh tịnh pháp y chỉ đạo sư để tiến 
nhập Mật chú. 


Tôn Trưởng Ngũ Thập Luận (Fifty Stanzas oƒ the Guru, 
Skt: GurupañcašiRa) nói: 


Đệ tử ý thanh tịnh, 

Nên quy y Tam bảo, 
Pháp tùy thuận đạo sư, 
Truyền thọ để tụng tập, 


111 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


Kế đến, truyền mật chú, 
Để thành chánh pháp khí. 


Ý thanh tịnh, nghĩa là đối với những hành giả đã phát Bồ đề 
tâm và đã thọ bất cộng quy y, thì mới giảng giải Tôn Trưởng 
Ngũ Thập Luận cho họ. Sau khi được truyền thọ luận này, 
hành giả đó, xuyên qua sự quán đảnh, sẽ trở thành chánh 
pháp khí (căn khí để tu tập Mật thừa). 


Minh Hiển Song Vận Luận (Clarification oƒ Union, Skt: 
Yuganadahaprakaéa) của ngài Rahula§rimitra nói: 


Thứ đệ tu tập là, 

Chọn ngày lành tháng tốt, 

Đệ tử kính chắp tay, 

Sám hối tất cả tội, 

Thọ trì Tam quy y, 

Khéo phát tâm Bồ đề, 

Lại thọ giới cận sự, 

Và Bồ tát luật nghị, 

Lại thọ thêm tịnh trưởng”?, 

Đúng theo pháp gần gũi, 

Kim cang a xà lê, 

Sau khi đã hoàn tất, 

Thỉnh thầy truyền quán đảnh, 

Vì giáo nghĩa rườm rà, 

Nên không trích lục nhiều. 
Đây có nghĩa là trước khi thọ quán đảnh, phải nên thọ giới 
biệt giải thoát, phát Bồ đề tâm và thọ Bồ tát luật nghỉ giới, 
sau đó mới thỉnh cầu vị thầy y chỉ truyền thọ pháp quán 


+0 Tịnh là sám hối những lỗi lầm đã tạo, trưởng là khôi phục sự 
thanh tịnh của những điều giới đã phạm (Anh: purification and 
renewal). 


112 


Chương 8. Tiến nhập Mật thừa 


đảnh. Ở đây nói đến cận sự (ngũ giới) và tịnh trưởng là căn 
cứ vào hành giả tại gia mà nói, còn những hành giả xuất gia 
tiến nhập Mật chú, phải nên thọ giới sa di thanh tịnh, v.v... 


Phẩm thứ nhất trong Nhiếp Hành Luận (Compendium oƒ 
Practice) của ngài Thánh Thiên (Aryadeva), sau khi chứng 
minh rằng hành giả phải nên tu học theo thứ đệ, chứ không 
thể tu học tất cả cùng một lúc, nói: “Thứ đệ tu học như sau, 
trước tiên học tập chí nguyện Đại thừa; sau khi thuần thục 
chí nguyện Đại thừa, thì mới học tập Nhất niệm diệu tam ma 
địa (Anh: meditative stabilisation of single mindfulness) của 
Tân thừa.” Nghĩa là trước tiên học Đại thừa (tâm Bồ đề 
nguyện và tâm Bồ đề hạnh), kế đến học Tân thừa, tức là Mật 
chú thừa. 


Cho nên, sự cần thiết phát khởi tâm Bồ đề nguyện và 
tâm Bồ đề hạnh, cùng sự tu tập công hạnh sáu ba la mật đa, 
không phải chỉ là do hành giả đem từ Ba la mật đa thừa qua 
Mật thừa, mà ngay trong kinh điển Mật thừa cũng đã nhiều 
lần căn dặn hành giả phải được tu luyện trong sáu pháp ba la 
mật đa. Con đường tu tập chung của hai thừa xuất hiện rất 
nhiều trong kinh điển Mật thừa. Những pháp tu chung này 
đã được giải thích rất tỉ mỉ trong Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Đại Luận 
(Lamrim Chenmo), cho nên ở đây không phiền trích lục. 


Nếu chưa thể dùng lý vô cấu, 

Biện biệt các giáo lý thiện ác, 

Lại không khéo phân biệt Đại, Tiểu, 
Sự khác biệt giữa Hiển và Mật, 

Dù giảng nói giáo lý của Phật, 

Cũng chỉ toàn là do lòng tin. 

Đại thừa, và Mật thừa là cửa, 

Tối thắng của người đủ thiện căn, 
Cho nên người trí tuệ, khát ngưỡng, 
Phải dùng tịnh lý luyện tuệ nhãn, 


113 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


Tâm nguyện khao khát cầu thắng giải, 
Không để cho tà kiến lay động. 


114 


Chương 9. Bổn tôn du già trong Sự mật và Hành mật 


Chương 9. Sự tranh luận về Bổn tôn du già trong 
Sự mật và Hành mật 


E2. Thứ đệ tu tập đặc thù của Kim cang thừa. 

F1. Thứ đệ tu tập của Sự mật và Hành mật. 

G1. Quán sát hai bộ có hay không có pháp tự khởi và 
nhập trí tôn. 

H1. Lập luận của các luận sư khác. 


Phần lớn các lạt ma Tây Tạng trước kia [đều sai lạc khi] cho 
rằng Sự mật (Action tantra) tuy tu pháp quán tưởng bổn tôn 
(Anh: deity) hiện tiền, nhưng không tu pháp tự khởi (quán 
tưởng tự mình là bổn tôn). Họ lại [lầm lẫn khi] cho rằng 
Hành mật (Perfomance tantra), ngoại trừ pháp quán tưởng 
tự mình là một tam muội da tôn“! và quán tưởng một trí 
tôn22 hiện tiền, không có pháp nhập trí tôn. Những lập luận 
của họ y cứ vào lời dạy trong Tập Trí Kim Cang Kinh 
(Wisdom Vajra Compendium) - thuộc Vô thượng du già, nói: 


Những hành giả e sợ pháp tu Bổn tôn du già, bảo trì sự 
thanh khiết, thiếu sự diệu lạc của một trí [tuệ] tôn, 
không có sự hãnh diện tự mình là môt thánh tôn (Anh: 
deity), không phải là căn cơ để tu tập phương tiện thù 
thắng [dùng sự tham dục trong pháp tu], và những hành 
giả tu tập với tâm lo sợ về sự khổ [sanh, lão, bệnh, tử, 





Tam muội da tôn (Anh: pledge-being - symbolic of actual 
deity): là bổn tôn do thệ nguyện (tam muội da); hành giả phải 
quán tưởng tự thân thành thánh tôn lúc thọ quán đẳnh nên gọi là 
tam muội da tôn. 

4z Trí tôn (trí tuệ tôn, Anh: wisdom-being - the actual deity): 
thánh tôn thật sự, thường trụ ở trời Sắc cứu cánh. 

43 Nhập trí tôn: là một phương cách thể nhập Trí tôn, đã được 
triệu thỉnh trước mặt, vào Tam muội da tôn (nghĩa là Trí tôn thể 
nhập vào thân của hành giả). 


115 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


v.v...], thì đây là những hành giả thích hợp với Sự mật 
(Action tantra). 


[Nhiều lạt ma Tây Tạng giải thích sai lạc] đoạn văn này cho 
rằng Sự mật không can hệ đến pháp tu tự khởi và thể nhập 
với trí tôn [trong khi sự thật là vài bộ Sự mật không đề cập 
đến những pháp tu này là vì muốn dung nạp những hành giả 
không thể tu tập các pháp đó]. Hơn nữa, họ còn cho rằng Đại 
Nhật Kinh (Vairocanabhisambodhi Tantra) và Kim Cang Thủ 
Quán Đảnh Kinh (Vajrapani Initiation Tantra), tuy dạy pháp 
tự khởi, nhưng không dạy pháp nhập trí tôn. 


Ngài Šridhara, trong Câu Sinh Quang Minh Luận (Innate 
lHumination - Commentary on the Difficult Points oƒ the 
Yamari Tantra, Skt: YamaritantrapañjiRasahajaloka} (Một 
bộ chú giải của Trát Nỗ Kinh (Yamani Tantra) - thuộc Vô 
thượng du già mật, có cùng quan điểm sai lạc vừa nêu trên), 
nói: 


Trong Sự mật và Hành mật, hành giả không thể tu tập 
tùy thuận thành quả và phương tiện trong một thời gian 
lâu dài. Nhưng, những sự kiện này được sanh khởi từ sự 
quán tưởng, bởi vì hành giả được thành tựu bởi năng 
lực (gia trì) của bổn tôn trong những hình tượng [nghĩa 
là, hành giả quán tưởng một bổn tôn trước mặt, và nhận 
được sự gia trì của ngài]. Trong Du già mật (Yoga 
tantra) có đặc tánh sau: Trong sự tu tập Bổn tôn du già 
(tự khởi), hành giả quán sát bổn tôn trong hình tượng, 
v.v... và nhận được sự gia trì. 


Ngài Thắng Thọ (Jinadatta) trong Tập Mật Thích 
(Commentary on the Difficult Points oƒ Guhyasamaja Tantra, 
Skt: GuhyasamajatantrapafñjiRa) - thuộc Vô thượng du già 
mật, trình bày tương tự [một cách sai lạc] về Sự mật và Hành 
mật. Lại nữa, Thắng Lạc Thích (Explanations oƒ the Conden- 


116 


Chương 9. Bổn tôn du già trong Sự mật và Hành mật 


sation oƒ the Samvara Tantra, Skt: Cakrasamvoaratantru- 
räja$ambarasamucchayanamavrtti) - thuộc Vô thượng du 
già mật, tương truyền do ngài Indrabhuti tạo, cũng giải thích 
[sai lầm] rằng: 


Từ sự tu tập của Sự mật và Hành mật trong Bí mật Kim 
cang thừa, hành giả chỉ dựa vào nghi quỹ được hứa khả 
để tu tập minh chú, đạt đến sự thành tựu qua pháp quán 
hữu tướng - quán tưởng tự thân và bổn tôn khác biệt. 


Những nhà chú giải trên đã nhận xét sai lầm rằng Sự mật và 
Hành mật đều không có pháp tu tự khởi. 


[Lập luận đối nghịch:] 


Hậu Tĩnh Lự Kinh (Concentration Continuation) - một trong 
bốn bộ trong Sự mật - nói: 


Pháp thiền định mật chú, 
Truyền thừa rất bí mật. 


Chú giải của ngài Phật Mật (Buddhaguhya) nói: 


Bí mật, nghĩa là chưa tiết lộ. Điều này có nghĩa là pháp tu 
thiền định mật chú (chẳng hạn như Bổn tôn du già), tuy 
là cốt tủy của tất cả các chi thành tựu mật chú, nhưng lại 
không được giải thích rõ ràng trong các Mật bộ khác. 
Đây là vì muốn [tùy thuận] những hành giả không thể tu 
tập siêng năng các chi thiền định, như thâu nhiếp tâm 
khí, trụ tâm khí, hòa tan tâm khí [vào một vật, một chỗ, 
hay vào mạch giữa]**, v.v... Phần lớn các Sự mật khác 
cũng không nói rõ. Điều này được giải thích ở phần sau. 


4 Tâm khí: theo Tây Tạng, tâm cõi trên con ngựa khí (dòng khí 
lực). 


117 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


Ở đây, ý của ngài Phật Mật (Buddhaguhya) muốn nói là 
những pháp tu thiền định mật chú, chẳng hạn như Bổn tôn 
du già [mà ngài chưa giải thích rõ] là cốt tủy của các chỉ tu 
tập thành tựu, nhưng không được giảng giải rõ ràng trong 
các Sự mật, là vì muốn tùy thuận những hành giả đang tu tập 
Sự mật, nhưng chưa đủ trình độ chuyên tâm tu tập pháp Bổn 
tôn du già bằng những phương tiện chẳng hạn như kiểm 
soát luồng khí trong thân [mà ngài chưa giải thích rõ]. Ngài 
cũng nói thêm rằng những pháp thiền định này đã được đề 
cập [một cách không rõ ràng] trong các Mật bộ khác. 


Trong chú giải của Hậu Tĩnh Lự Kinh (Concentration 
Continuation), ngài Phật Mật (Buddhaguhya) nói: 


Những sự tu tập thiền định tụng niệm mật chú được 
giảng rõ trong các bộ nghi quỹ tổng quát của Sự mật, 
như Tô Tất Địa Kinh (Susiddhi Tantra), Diệu Tý Vấn Kinh 
(Quesions of Subahu) Nhiếp Quán Sát Kinh 
(Compendium oƒ Imagination), v.v... Những sự tu tập này 
cũng được trình bày trong các Mật bộ khác, chẳng hạn 
như Đại Nhật Kinh ? (Vairocanabhisambodhi: The 
Empowerment oƒEmanations), Kim Cang Thủ Quán Đảnh 
Kinh (Vajrapani Initiaton Tantra) Trì Minh Tạng 
(Scriptural Divisions oƒ the Knowledge Beoarers, Skt: 
Vidyadharapitaka [?]), v.v... Có vài bộ không giảng rõ, 
nhưng có vài bộ giải thích rất rõ ràng. Chẳng hạn, Tô Tất 
Địa Kinh (Susiddhi Tantra) nói: 


45 Tô Tất Địa Kinh (Susiddhi Tantra), Diệu Tý Vấn Kinh (Tô Bà Ha 
Đồng Tử Thỉnh Vấn Kinh) là những kinh căn bản của sự mật; Tỳ Lô 
Giá Na Hiện Chứng Bồ Đề Kinh (Vairocanabhisambodlhi), có luận sư 
xếp vào Sự mật, có vị xếp vào Hành mật. Các kinh này đã được 
Huyền Thanh dịch, ấn bản tại Việt Nam, và được phổ biến rộng rải 
trên nhiều website Phật giáo. 


118 


Chương 9. Bổn tôn du già trong Sự mật và Hành mật 


Khi trì tụng mật chú, 

Ngoài chú và bổn tôn, 

Không khởi tưởng niệm khác, 
Thiền định sẽ vượt bực. 


Lại nữa, ngài Phật Mật (Buddhaguhya) nói: 


Đại Nhật Kinh (Vairocana- bhisambodhi) - thuộc Hành 
mật, giải thích rõ ràng khi tu niệm tụng, sự tu tập mật 
chú được thành tựu do bốn chi niệm tụng (liên hệ đến 
pháp tu tự khởi như một chi của nó). Kim Cang Thủ 
Quán Đảnh Kinh (Vajrapani Initiation Tantra) - thuộc 
Hành mật, nói: “Mạn Thù Sư Lợi! Khi một hành giả mật 
chú thành tựu lòng tự hào của thánh tôn (Anh: the pride 
of a deity), lúc đó hành giả sẽ an trụ trong hầu hết các 
thành tựu mật chú.” 


Trì Minh Tạng (Scriptural Divisions oƒ the Knowledge 
Bearers) nói: “Hành giả cần phải chuyên tâm quán 
tưởng thánh tôn trong ảnh tượng: 


Quán vòng tai thánh tôn, 

Và chuột báu di động, 

Khi niệm tụng như vậy, 
Quán dáng điệu bước chân. 





46 Chuột báu (Anh: ichneumon): là một con vật hình giống con sóc, 
được gọi là chuột báu bởi vì nó phun ra (Anh: spit) trân bảo. Nó 
được cầm trong tay của vị thánh tôn như là một biểu tượng (Anh: 
hand symbol). 
+7 Bài kệ tiếng Anh như sau: 

Contemplate [the deity] with swaying ear-rings 

And the movement of the small [jewel-] bag ichneumon. 

When striving at repetition in this way 

Imagine in stages the feet and so forth. 


119 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


Nhiếp Quán Sát Kinh (Compendium of Inmagination) 
cũng có nhiều đoạn giảng dạy về pháp vô ngã và Bổn tôn 
du già, cho nên ở đây không trình bày chỉ tiết. Trong 
những Mật bộ đó mô tả sự tu tập sắc thân chư thánh tôn 
và tụng niệm trước khi tu tập thiền quán âm thanh mật 
chú (nghĩa là trước khi thiền quán về sự an trụ trong lửa 
và âm thanh). 


Ngài Phật Mật (Buddhaguhya) cho rằng các pháp tu thiền 
quán sắc thân thánh tôn, duyên vào chú để tu quán, cùng 
quán tự tánh, v.v... được giải thích rõ ràng, hoặc không rõ 
ràng trong các Sự mật. Ngài lại cho rằng bốn chi niệm tụng 
được chỉ dẫn rất rõ ràng trong Hậu Tĩnh Lự Kinh 
(Concentration Continuoation} - thuộc Sự mật, và trong Đại 
Nhật Kinh (Vairocanabhisambodhi) - được công nhận thuộc 
Hành mật. 


Ngài lại cho rằng pháp tu Bổn tôn du già của bốn chỉ 
niệm tụng, v.v.., đều tương tự trong Sự mật và Hành mật. 
Chẳng hạn, Đại Nhật Kinh có thể thuộc Sự mật (tùy vào mỗi 
hành giả). Cho nên, ngài phân biệt Sự mật và Hành mật từ sự 
khác biệt căn cơ của mỗi hành giả, chứ không phải từ kiến 
giải khác biệt của hai bộ. 


Tô Tất Địa Hiện Quán (Clear Realization oƒ Susiddhi, Skt: 
Susiddhiabhisamaya) của ngài Thắng Bồ Đề (Varabodhi) nói: 


Đừng nên cho rằng trong Sự mật không dạy giai đoạn tự 
khởi bổn tôn. Tuy Đức Bạc Già Phạm phần lớn chưa 
tuyên thuyết, nhưng trong Kim Cang Thủ Quán Đảnh 


48 Ý kiến riêng của ngài Tsong Khapa, được trình bày ở các trang 
121-122, cho rằng Đại Nhật Kinh (Vairochanabhisambodhi) rõ 
ràng thuộc về Hành mật. 


120 


Chương 9. Bổn tôn du già trong Sự mật và Hành mật 


Kinh (Vajrapani Initiation) và Thập Chủng Chân Thật 
(Ten Directions, Skt: Daéatattva [?j), v.v.., đều có giảng 
dạy rõ ràng. Nói tóm, mọi sự thành tựu đều nương tựa 
vào mật chú thánh tôn và tu chân như quán. Nếu khiếm 
khuyết hai yếu tố này, những tác pháp như tức tai, v.v..., 
đều không được thành tựu. Những điều này đã được 
nêu rõ qua sự giảng dạy của các đạo sư và do sự phân 
tích nghĩa lý của kinh điển. 


Ở đây, ngài Vajrabodhi trưng dẫn Kim Cang Thủ Quán Đảnh 
(Vajrapani Initiation) - thuộc Hành mật, như một chứng cứ 
cho sự hiện hữu của pháp tu Bổn tôn du già trong Sự mật. 
Điều này nêu rõ sự giải thích của ngài cũng tương tự như 
ngài Phật Mật (Buddhaguhya) ở trên, nghĩa là pháp tu Bổn 
tôn du già của Sự mật và Hành mật đều giống nhau. Dùng lý 
luận xác đáng, ngài xác nhận rằng sự thành tựu của các pháp 
tu tức tai, v.v.., tùy thuộc vào pháp tu Bổn tôn du già và 
không tánh du già, cho nên ngay cả Sự mật cũng phải tu tập 
pháp Bổn tôn du già. 


H2. Giải thích tông chỉ đúng lý. 


Hỏi: Trong những hệ thống tu tập khác biệt, nên giữ lại hệ 
thống nào? 


Đáp: Sự đoán định rằng Hành mật (Performance tantra) 
không có pháp tu tự khởi thành thánh tôn là sai lầm. Nếu 
không công nhận Đại Nhật Kinh và Kim Cang Thủ Quán Đảnh 
thuộc về Hành mật thì sẽ không có Hành mật, còn nếu như 
công nhận chúng thuộc về Hành mật, mà trong đó đã xác 
nhận pháp tu tự khởi, thì sự đoán định rằng Hành mật 
không có pháp tu tự khởi là một điều sai lầm. Lại nữa, phẩm 
thứ ba của Nhiếp Hành Luận (Lamp Compendium oƒ Practice, 
Charyamelakapradipa) của ngài Thánh Thiên (Aryadeva) 
nói: “Đại Nhật Kinh (Vairocanabhisambodhï) thuộc về Hành 


121 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


mật, v.v...”, có nghĩa là ngài cho rằng bộ kinh này thuộc về 
Hành mật. 


Hơn nữa, nếu Kết Hợp Kinh (Samputa) và Hỷ Kim Cang 
Kinh (Hevajra) - cả hai thuộc về Vô thượng du già mật, có ý 
cho rằng Sự mật có sự tu tập nam nữ thánh tôn ngắm nhìn 
nhau (trang 100-104), thì cũng phải công nhận rằng Sự mật 
có pháp tu tự khởi thành thánh tôn. 


Hỏi: Pháp tu tập tự khởi thành thánh tôn này là Sự mật sẵẳn 
có, hay là từ các Mật bộ khác [chẳng hạn như Sưmputa hoặc 
Hevdjra] truyền nhập? 


Đáp: Đối với sự kiện này, nhiều học giả gần đây [chẳng hạn 
như Bu-ston] phát biểu sai lầm rằng: 


Có người cho rằng Sự mật không có pháp tu tự khởi và 
nhập trí tôn, nhưng ngài Phật Mật (Buddhaguhya) và 
Varabodhi lại cho rằng Sự mật có pháp tu tự khởi, 
nhưng không đề cập đến pháp tu nhập trí tôn. 


[Những giả thiết cho sự xác định này là:] 


(1) Ngài Long Thọ (Nagarjuna) trong Thiên Thủ Thiên 
Nhãn Đà La Ni Nghỉ Quỹ (Means oƒ Achievement oƒ the 
Retention oƒ the Thousand-armed and Thousand-eyed 
Avalokitešvara, Skt: SahasrabhujavaloRitešvarasadhana) 
- thuộc Sự mật, nói có pháp tu tự khởi, nhập trí tôn, v.v... 
Hơn nữa, các pháp tu tự khởi, nhập trí tôn, v.v..., được 
giải thích trong các nghi quỹ y vào Sự mật, chẳng hạn 
như Đại Bí Nghi Quỹ (Means of. Achievement oƒ 
Mahakarunika} của ngài Liên Hoa Sanh (Padma- 
sambhava), Thập Nhất Diện Quán Âm Nghi Quỹ (Means 
0ƒ Achievement oƒ the Eleven-ƒaced Avalokite- §vara, Skt: 
Bhattarakaryaikada$amukhavalokite$varasadhang} của 


122 


Chương 9. Bổn tôn du già trong Sự mật và Hành mật 


ngài Laksmi, Đại Bạch Tản Cái Nghĩ Quỹ (Means oƒ 
Achievement oƒ. Sitatapatrapardjita Skt: Sitätapatra- 
parajitaäsadhang) - tương truyền do ngài Candragomin 
tạo, Ngũ Phần Nghi Quỹ (Means oƒ Achievement oƒ the 
Five Guards, Skt: Pañcaraksaviddhi) của hai ngài Tịch 
Tĩnh (Ratnakaraáanti) và Thắng Oán (Jetari) (hai bản 
khác biệt nhưng cùng tựa đề), Vô Cấu Phật Đảnh Nghỉ 
Quỹ (Means oƒ Achievement oƒ. Vimalosnisa  SRt: 
Vimalosnisadhana) của ngài Ati$a, cùng các bộ như Nghỉ 
Quỹ Hải (Ocean oƒ Means oƑ Achievement, Skt: 
Sadhanasagara), Bách Ngũ Thập Nghĩ Quỹ (One Hundred 
and Fify Means of Achievement) Bách Nghi Quỹ 
(Hundred Means oƒ Achievement), v.v... [Cho nên cần 
phải phân tích xem có phải hai ngài Phật Mật 
(Buddhaguhya) và Vajrabodhi đã lầm lẫn khi đem 
những Nghi Quỹ Tu Tập (Anh: Means oƒ Achievement), 
căn cứ trên Sự mật, để làm đại biểu cho Sự mật]. 


(2) Ngài Phật Mật (Buddhaguhya), v.v... cho rằng Đại 
Nhật Kinh Sớ, v.v... thuộc về Sự mật, cho nên chúng ta 
cần phải phân tích xem có phải là lập trường của các 
ngài dựa trên sự pha trộn (Anh: mixing) của Sự mật và 
Hành mật. 


(3) Hoặc giả, lập trường của các ngài dựa trên sự giải 
thích của những lạt ma khác cho rằng có thể áp dụng 
phương thức của Du già mật vào Sự mật và Hành mật, 
như đã được giảng dạy trong Nhiếp Chân Thật Luận 
(Compendium oƒ Principles, SRt: Tattvasamgrahg) - thuộc 
Du già mật: 


Tâm, ấn, chú, và minh, 
Được nói trong bốn phần, 
Dù tu nghi quỹ nào, 

Tùy ý, đều thành tựu. 


123 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


(4) Hoặc, các bổn tôn [tương tự với Vô thượng du già 
mật], như Đại Tùy Cầu (Pratisara), Quang Minh Thiên 
Nữ (Marichi), Sơn Lâm Diệp Y (Parnaš§abari), cùng các 
bộ chú của họ, hiện diện trong Sự mật, Sambhuta 
[thường được xem thuộc Sự mật], v.v..., và cũng hiện 
diện trong các bộ Vô thượng du già mật. Cho nên cần 
phải phân tích xem có phải là tư tưởng của Vô thượng 
du già mật được truyền nhập vào Sự mật, hay là Sự mật 
tự thân có pháp tu tự khởi. 


[Đả phá giả thiết (2):] 


Không phải là ngài Phật Mật (Buddhaguhya) không tìm được 
một giải thích rõ ràng về pháp tu tự khởi trong Sự mật, và 
phải tìm chứng cứ trong Đại Nhật Kinh và Kim Cang Thủ 
Quán Đảnh [thuộc Hành mật], v.v... Bởi vì ngài đã khẳng định 
rằng bốn chi niệm tụng được dạy rõ trong Kim Cang Kế Kinh 
(Vajrosnisa Tantra) là một bộ trong Sự mật. 


Hậu Tĩnh Lự Kinh (Concentration Conituation} - là một 
bộ nối tiếp hoặc một bộ phụ thuộc của Kim Cang Kế Kinh 
(Vajrosnisa Tantra), nói: “An trụ trong âm thanh, tâm và sự”, 
và ngài Phật Mật (Buddhaguhya) chú giải: 


Điều này có nghĩa là các chỉ niệm tụng, v.v... như sự, 
tâm, âm thanh, v.v... không được giải thích ở đây là bởi 
vì chúng đã được giải thích trong phần đầu của bộ Kim 
Cang Kế Kinh (Vajrosnisa Tantra) này. Những đặc tánh 
được giải thích ở đây là: âm thanh, tức là hình tướng của 
tự mẫu của chú; tâm, tức là hiện rõ của vầng trăng 
(nguyệt luân - nơi nương tựa của chú); sự thứ nhất, tức 
là tự tánh thân của Như Lai (tánh không); sự thứ nhì là 
tự mình hiện rõ thành sắc thân của bổn tôn. Hơn nữa, 
nên biết hành tướng của sinh mạng khí, trụ khí, thâu 


124 


Chương 9. Bổn tôn du già trong Sự mật và Hành mật 


nhiếp khí đã được giải thích ở phần trên của Kim Cang 
Kế Kinh (Vajrosnisa Tantra), cho nên chúng không được 
trình bày trong Hậu Tĩnh Lự Kinh (Concentration 
Continuation). 


Điều này muốn nói rằng pháp tu tự khởi thành sắc thân 
thánh tôn, v.v... đã được giải thích trong phần đầu của Kim 
Cang Kế Kinh (Vajrosnisa), cho nên chúng không được giải 
thích lại trong Hậu Tĩnh Lự. Hơn nữa, không ai không công 
nhận rằng Kim Cang Kế Kinh (Vajrosnisa Tantra) thuộc về Sự 
mật. 


Ngài Phật Mật (Buddhaguhya) cho rằng bốn chi niệm 
tụng được mô tả ở đây cũng giống như trong Đại Nhật Kinh. 
Chú giải Hậu Tĩnh Lự của ngài nói: 


Chẳng hạn, Đại Nhật Kinh nói: 


Chữ”? là bồ đề tâm, 

Thứ hai gọi là thanh”, 

Sự là trụ tự tánh°1, 

Do tự thân tạo tácĐ2, 

Gọi là sự thứ hai, 

Đức Phật Lưỡng Túc Tôn, 
Nói mạng tức là khí53, 
Nhiếp khí là ức niệm. 


Ở đây, thể tướng của sự, v.v.., như đã giải thích ở phần 
trên [trong Kim Cang Kế Kinh (Vajrosnisa Tantra)]. 





9 Tự mẫu của chú. 

50 Âm thanh của chú. 

51 Tự thành tự tánh thân của bổn tôn. 
52 Tự thành sắc thân của bổn tôn. 

53 Sinh mạng khí. 


125 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


lý 


Cho nên, nếu cho rằng chữ “sự” trong câu “trụ thanh, tâm, và 
sự” [một đoạn văn của Hậu Tĩnh Lự|, không phải chỉ cho 
pháp tự khởi thành thánh tôn, thì hai câu của Đại Nhật Kinh: 
“sự là trụ tự tánh, do tự thân tạo tác”, cũng không phải chỉ 
cho pháp tự khởi thành thánh tôn, bởi vì không có sự khác 
biệt giữa hai chữ “sự” này. 


[Đả phá giả thiết (4):] 


Quang Minh Thiên Nữ Biểu Tu Pháp (Imagination oƒ Marichi) 
nói rất rõ về pháp tự khởi, và đã sử dụng những thuật ngữ 
như “giai đoạn tự khởi” và “giai đoạn viên mãn” [là những 
thuật ngữ chỉ được dùng trong Vô thượng du già mật]. Nếu 
cho rằng những pháp tu này thuộc về Sự mật, thì đây là điều 
sai lầm. Nhưng nếu cho rằng chúng chỉ thuộc về Vô thượng 
du già mật, thì không thể dùng chúng như chứng cứ cho sự 
hiện hữu của pháp tự khởi trong Sự mật. 


Hậu Tĩnh Lự Kinh (Concentration Continuation), cũng 
như chú giải của ngài Phật Mật (Buddhaguhya), đều công 
nhận rằng bổn thân Sự mật có pháp tu tự khởi. Điều này 
cũng có thể được nêu rõ trong Tồi Hoại Thích (Commentary 
on the Vajravidarana Tantra, SRt: Vajravidarananamafika) 
qua sự trưng dẫn Tồi Hoại Quảng Kinh (Extensive Tantra oƒ 
Vajravidarana) nói về pháp tu Sáu bổn tôn (trang 176-177). 


[Đả phá giả thiết (3):] 
Nhiếp Chân Thật Kinh Thượng Thích (lllumination oƒ the 
Compendium oƒ Principles, Skt: Tattvalokavi) của ngài Khánh 


Hỷ Tạng (Anadagarbha) giải thích phần đầu của Nhiếp Chân 
Thật Kinh nói: 


126 


Chương 9. Bổn tôn du già trong Sự mật và Hành mật 


Những hành giả quan tâm đến nghi quỹ của Sự mật, 
Hành mật, v.v..., phải nên dùng những nghi quỹ đó để tu 
tập những pháp như Đại ấn, v.v... đã được giải thích ở 
đây. Để giải ý nghĩa này, Nhiếp Chân Thật Kinh nói: 


Tâm, ấn, chú và minh, 
Được nói trong bốn phần, 
Dù tu nghi quỹ nào, 

Tùy ý, đều thành tựu. 


Tâm, ấn, chú và minh (Anh: essence, seal, mantra, and 
knowledge), theo thứ tự, tức là bốn chương trong Nhiếp 
Chân Thật Kinh nói về đại mạn đà la, đà la ni mạn đà la, pháp 
mạn đà la và nghiệp mạn đà la°+. Điều này chứng tỏ các hành 
giả có thể thành tựu qua sự tu tập nghi quỹ của Du già mật 
và nghi quỹ của Sự mật và Hành mật, cho nên, một cách rõ 
ràng, từ quan điểm của Nhiếp Chân Thật Kinh các pháp tự 
khởi và nhập trí tôn, v.v... đều thích ứng trong Sự mật và 
Hành mật. 


[Đả phá giả thiết (1):] 


Lại nữa, Nghi Quỹ Hải (Ocean oƒ Means oƒ Achievement), v.v..., 
trong lúc khảo sát sự tương tự giữa thánh tôn và mật chú, [ví 
dụ ngài Machiri (Ma lợi chi thiên, hoặc Quang Minh Thiên), 
được mô tả trong Sự mật và Hành mật như là một biểu 
tượng,] đã xem những nghi quỹ và bổn tôn của pháp tự khởi, 
v.v... được giải thích trong Sự mật và Hành mật như những 
nghi quỹ và bổn tôn của Vô thượng du già mật [và, như vậy, 
chúng không phải là nguồn gốc (Anh: source) chánh đáng 
cho Sự mật và Hành mật. Rõ ràng là hai ngài Phật Mật và 
Thắng Bồ Đề đã không y cứ vào những tư liệu này.] 


5 Còn gọi là ma ha mạn đà la, tam muội da mạn đà la, pháp mạn 
đà la, và yết ma mạn đà la. 


127 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


Hỏi: Như vậy, làm sao hội thông với giáo nghĩa của Tập Trí 
Kim Cang (Wisdom Vajra Compendium)? (trang 115) 


Đáp: Như ngài Phật Mật (Buddhaguhya) nói (trang 117), 
trong Sự mật và Hành mật có nhiều hành giả sợ hãi sự 
chuyên tâm tu tập pháp bổn tôn du già (Anh: single-pointed 
cultivation of deity yoga). Những hành giả đó không thích 
ứng với việc sử dụng tâm tham trong sự tu tập (bởi vì đây là 
một phương tiện khác thường, hoặc đi ngược lại với quan 
niệm thế gian), mà chỉ muốn tu tập thành tựu xuyên qua sự 
quán sát sự khổ sanh, lão, bệnh, v.v..., tương ứng với sự thật 
của thế gian. Tập Trí Kim Cang (Wisdom Vajra Compendium) 
cho rằng những hành giả đó không thể tu tập pháp tự khởi, 
hoặc nhập trí tôn, nhưng điều này không phải áp dụng cho 
tất cả mọi hành giả trong Sự mật, chẳng hạn như trong 
trường hợp của Kim Cang Kế Kinh [đang được trình bày ở 
đây]. Bởi vì những hành giả [sợ hãi] đó chiếm đa số trong Sự 
mật và Hành mật, cho nên [đối với họ], pháp tu Bổn tôn du 
già không được hiển lộ rõ ràng, giả như có nói đến cũng chỉ 
đề cập sơ lược. Thế nhưng, những căn cơ thích hợp của Sự 
mật và Hành mật không phải là những người không thích, 
hoặc không thể chuyên tu tập pháp Bổn tôn du già bằng 
phương tiện thu nhiếp khí, hoặc thu nhiếp sinh [mạng] khí 
(ngăn ngừa và rút hết tất cả khí của ngũ căn vào bên trong) 
và trụ khí (điều khiển khí để hòa tan vào một điểm hay kinh 
mạch giữa), v.v... 


Theo lời giải thích của ngài Thắng Bồ Đề (Varabodhi) 
(trang 120-121), ngay cả những người bình thường tu tập 
Sự mật và Hành mật cũng đạt được những thành tựu về linh 
kiếm (phép bay trên không), thành tựu về linh dược (trở 
thành trẻ mãi không già), v.v... cùng với nhiều thành quả 
khác, như tức tai giải nạn (trừ ma, trị bệnh, v.v...). Kim Cang 
Thủ Quán Đảnh (Vajrapani Initiation Tantra) cho rằng 


128 


Chương 9. Bổn tôn du già trong Sự mật và Hành mật 


những thành quả đạt được là do sự tu tập Bổn tôn du già và 
không tánh du già (chân như du già): 


Khi một hành giả Bồ tát tu tập mật chú, thành tựu thánh 
thân, tâm ý không còn nghỉ ngại trong việc sanh khởi 
lòng tự hào là thánh tôn. Bất cứ trong lúc đi, đứng, ngồi, 
và trong tất cả mọi thời, tâm không dao động [trong sự 
sanh khởi và tự hào là thánh tôn]. Này Tịch Tuệ 
(Šantimati), khi ấy, hành giả đó mới thật sự hành Bồ tát 
đạo, tu tập mật chú, đầy đủ Đại bồ tát giới. 


Lại nói rằng hành giả tùy thuận các hành nghiệp của chư 
thánh tôn, siêng năng tu tập du già, đây gọi là an trụ trong 
Bồ tát giới luật. Trong lúc an trụ trong cấm giới, tu hành 
niệm tụng, hộ ma, v.v.... đây gọi là tu hành diệu hạnh. Tu tập 
pháp du già đồng nhất với chư thánh tôn, thọ trì học xứ, thì 
gọi là tu tập mật chú đạt được tất địa (Anh: feats of Secret 
Mantra). Lại nói: “Hơn nữa, chư Đại bồ tát, hành Bồ tát đạo, 
tu tập mật chú, cần phải an trụ trong vô tướng [tu tập Bổn 
tôn du già hòa hợp với kiến giải về tánh không].” Phần sau 
nói rõ như sau: 


Đối với Phật chế định, 
Cấm hành và thì la, 
Công hạnh và học xứ, 
Nếu có thể an trụ, 

Hành giả sẽ thành tựu, 
Chánh trí lìa phân biệt, 
Phật quá khứ đã chứng, 
Trong sự vô phân biệt, 
Thành tựu các mật chú, 
Quả vị được chứng đắc, 
Quang minh tánh thanh tịnh, 
Nếu tâm còn phân biệt, 
Ắt sẽ không thành tựu, 


129 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


Nên đoạn trừ phân biệt, 
Tư duy chú hình sắc. 


“Đoạn trừ phân biệt”, nghĩa là vô ngã tuệ phá trừ sự phân 
biệt chấp ngã, chứ không có nghĩa là diệt tận tất cả sự phân 
biệt. “Tư duy chú hình sắc”, nghĩa là quán tưởng thánh tôn. 
Sự kiên định của hành giả đối với pháp Bổn tôn du già được 
biểu thị bằng sự “trong lúc đi, đứng, hoặc ngồi luôn luôn 
chuyên nhất.” Khi hành giả, trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất 
cứ trạng thái nào, đạt đến sự tập trung chuyên nhất vào thân 
bổn tôn, và tâm không còn bị phân tán bởi ngoại cảnh, thì có 
thể trừ khiển phàm ngã. 


Ngài Phật Mật (Buddhaguhya) và Thắng Bồ Đề 
(Varabodhi), trong các chú giải nói về Sự mật và Hành mật, 
tuy chưa nói về nhập trí tôn, nhưng đây là pháp có thể tu 
tập, cho nên các học giả Ấn độ thường đề cập đến vấn đề 
này. Nếu pháp tu không thích hợp thì đó là vì các hành giả tu 
tập các Mật bộ này chấp rằng mình và trí tôn là khác biệt, 
không tin vào sự có thể hợp nhất [giữa mình và bổn tôn]. 
Thế nhưng, [sự không tin vừa nêu trên không hợp lý], bởi vì 
do uy lực của sự tin tưởng rằng thân và ngữ của hành giả 
không thể xa lìa thân và ngữ của bổn tôn, thì tất cả những 
hành động [của hành giả] đều trở thành thủ ấn, và tất cả lời 
nói [của hành giả] đều trở thành mật chú. Kim Cang Thủ 
Quán Đảnh Kinh (Vajapani Initiation Tantra) nói: 


Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân đã thấy được mạn đà 
la, đã phát Bồ đề tâm, đầy đủ phương tiện thiện xảo của 
tâm từ bi, đầy đủ thiện xảo về văn tự nghĩa lý của mật 
chú, nên nghĩ như vầy: “Xa lìa ngữ ngôn không có tâm ý, 
xa lìa tâm ý không có ngữ ngôn, xa lìa tâm ý không có 
thân, tâm tức là ngữ ngôn, ngữ ngôn tức là tâm, thân bổn 
tôn cũng tức là tâm, ngữ ngôn cũng tức là thân bổn tôn.” 
Nếu hành giả có thể tin tưởng sự không khác biệt đó, sẽ 


130 


Chương 9. Bổn tôn du già trong Sự mật và Hành mật 


đắc được tâm thanh tịnh. Lúc đạt được tâm thanh tịnh, 
hành giả, trong mọi thời, thấy thân mình là thân bổn tôn, 
lời nói mình là lời nói bổn tôn, ý mình là ý bổn tôn, v.v... 
Lúc ấy, hành giả sẽ an trụ trong chánh định. 


Nếu trong mọi thời gian, 
Chú sư thường trong định, 
Thì có thể tiến nhập, 

Tánh bình đẳng của thân, ... 
Người trụ tánh bình đẳng, 
Tất cả mọi hành động, 

Và tất cả lời nói, 

Đều là mật chú, ấn. 


Sự kiện này cũng tương tự trong Sự mật, bởi khi hành giả 
quán tự thân thành thân bổn tôn, và phát khởi lòng tự hào là 
bổn tôn, nghĩa là khởi tưởng chính mình thật sự là một bổn 
tôn, dù vị đó là Tỳ Lô Giá Na, hoặc bất cứ vị nào. 


Do đây biết rằng quán tự thân là thân bổn tôn, lời nói là 
mật chú, tâm ý nhập chân như, không phải là pháp tu riêng 
biệt của Vô thượng du già mật, mà các Mật bộ bậc thấp cũng 
tu tập như vậy. 


151 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


Chương 10. Cấu trúc tổng quát 


G2. Cấu trúc tổng quát thứ đệ tu tập trong Sự mật và 
Hành mật. 
H1. Giải thích bài kệ tổng quát. 


Hậu Tĩnh Lự (Concentration Continuation)} - thuộc Sự mật, 
nói: 


Người siêng tu mật chú, 
Trong ba thời biết rõ, 
Những nghi quỹ vi tế, 

Của mười chi hành nghiệp. 


Điều này muốn nói rằng vì muốn siêng năng tu tập mật chú 
[Bổn tôn du già, v.v...], cần phải hiểu rõ hành nghi của mật 
chú có bản chất của Bổn tôn du già và rất vi tế [khó nhận 
thức được], chỉ có thể biết được qua sự thiền quán mỗi ngày 
ba thời. Do những sự kiện như vậy mà hành giả thành tựu 
tất địa [những thành tựu năng lực đặc biệt được mô tả trong 
chương 17]. Những pháp tu tập này, trong chú giải của ngài 
Phật Mật (Buddhaguhya), được chia làm mười chủ đề để giải 
thích: 


(1) trụ xứ tu hành, 

(2) ngã thật tánh, 

(3) chú thật tánh, 

(4) tụng niệm thật tánh, 

(5) trụ trong lửa quán, 

(6) trụ thanh quán, 

(7) thanh hậu giải thoát quán, 
(8) tu chú nghi quỹ, 

(9) hộ ma nghi quỹ, và 

(10) quán đẳnh nghi quỹ. 


132 


Chương 10. Cấu trúc tổng quát 


(a) Ngã thật tánh, chú thật tánh và tụng niệm thật tánh là 
bốn chi thiền quán hữu tướng [được đề cập trong pháp tu 
của các chương 13, 14, 15]. (b) Trụ trong lửa quán, trụ thanh 
quán và thanh hậu giải thoát quán là thiền quán vô tướng55, 
sẽ được giải thích ở phần dưới [xem chương 16]. Hai nhóm 
(a) và (b) là chủ thể của các pháp tu. Tu chú nghi quỹ [được 
mô tả trong các chương 12, 15] là nghi quỹ tiên hành và nghi 
quỹ kết hành của sự tu tập thiền quán của hai nhóm này. 
Quán đảnh [được đề cập sơ lược trong chương 10] là để 
giúp cho hành giả trở thành căn khí (căn cơ thích đáng) cho 
sự tu tập. Pháp hộ ma [đề cập trong chương 16] được thực 
hiện khi tu tập thành tựu, hoặc khi tu tập các sự nghiệp lợi 
sinh (chẳng hạn như tức tai, trừ quỷ, v.v...), hoặc tăng ích 
(cầu tài, cầu trường thọ, cầu trí tuệ, hoặc tăng gia tài sản, thế 
lực, v.v...), hoặc hàng phục (xua đuổi những quỷ thần ác). 


Do những sự tu tập này, hành giả đạt được những năng 
lực, có thể giúp thành tựu vô biên sự nghiệp [tức tai giải nạn, 
tăng phước tăng thọ, v.v.., khiến cho hành giả tăng tiến 
trong sự tu tập bằng phương tiện làm lợi ích cho kẻ khác], 
trên bước đường viên mãn Đại bồ đề hạnh. Đây là ý nghĩa 
tổng quát của Sự bộ và Hành bộ, và cũng là nhân tố thành 
Phật cho hai loại căn cơ này. 


Bốn bộ tổng quát của Sự mật: 


Trong bốn bộ của Sự mật, Diệu Tý Vấn Kinh (Question oƒ 
Subahu) dạy ba bộ [xuất thế gian] là Phật bộ, Kim cang bộ và 
Liên hoa bộ, và sáu bộ là ba bộ trên và ba bộ thế gian [là Chư 
thiên bộ (Pancika), Bảo bộ và Yết ma bộ]. Bộ kinh trên cũng 
dạy mật chú, sự nghiệp sai biệt và phương tiện thừa sự của 
55 Có người xếp “trụ trong lửa quán”, “trụ thanh quán” thuộc thiền 
quán hữu tướng, “không có niệm tụng”, “thanh hậu giải thoát 
quán” mới chính là thiền quán vô tướng. 


133 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Tổng quát 


các bộ vừa nêu trên. Kinh trên tóm tắt những sự giảng dạy 
chỉ tiết, giải thích rõ ràng những điều chỉ được đề cập sơ 
lược, và giảng dạy những điều chưa được giảng dạy trong 
các Mật bộ vừa nêu trên. Kinh trên tuy chưa nói rõ về bốn 
chi thiền quán hữu tướng và ba loại thiền quán vô tướng 
(trụ trong lửa, trụ thanh, và thanh hậu giải thoát), nhưng đối 
với nghi quỹ tu tập mật chú, nghi quỹ tu tập sự nghiệp, v.v..., 
đều giảng dạy rõ ràng [xem chương 17]. 


Bí Mật Tổng Tụ (General Secret Mantra, Skt: Guhyg- 
sãmaäya) chủ yếu nói về những đề tài liên quan đến việc 
khiến hành giả trở thành căn khí tu tập, cho nên đã chỉ dẫn 
cách vẽ ba ngàn năm trăm đại mạn đà la của ba bộ (Phật bộ, 
Liên hoa bộ và Kim cang bộ), và chỉ dẫn những nghi quỹ 
quán đảnh tổng quát, v.v... Tô Tất Địa Kinh (Susiddhi Tantra) 
chưa nói rõ về sáu loại thiền quán, nhưng nói rõ về nghi quỹ 
tu tập mật chú chung cho ba bộ, nghi quỹ sự nghiệp, pháp tu 
hộ ma, và các tam muội da giới cần được phòng hộ, v.v..., là 
những sự kiện thông thường trong ba bộ xuất thế gian. Hậu 
Tĩnh Lự Kinh (Concentration Continuation), một cách tổng 
quát, nói rõ về sáu loại thiền quán, đặc biệt nói rõ cách thâu 
nhiếp sinh mạng khí, trụ khí, v.v... và cũng giảng rõ về ba 
loại thiền quán (trụ trong lửa, trụ thanh và thanh hậu giải 
thoát). Điều này áp dụng chung cho ba bộ xuất thế gian 
(Phật bộ, Liên hoa bộ, và Kim cang bộ). 


Bốn đề mục chánh: 
Nếu có thể hiểu rõ những sự kiến lập vừa nêu trên, thì sẽ 
hiểu rõ cách nào nhiếp tập các Mật kinh khác nhau của Sự 
mật, và Hành mật. Điều này có thể phân thành bốn đề mục. 
(1) Quán đảnh để thành thục căn khí tu đạo. 
(2) Hộ trì tam muội da luật nghỉ. 


(3) Vì muốn sanh khởi năng lực cho nên tu tập thừa sự. 


134 


Chương 10. Cấu trúc tổng quát 


(4) Sau khi đạt được năng lực, tu tập thành tựu mình và 
người. 


Trong Sự mật và Hành mật có nhiều nghi quỹ tu tập, thế 
nhưng, chỉ có những chú giải của hai ngài Phật Mật 
(Buddhaguhya) và Thắng Bồ Đề (Varabodhi) là phù hợp với 
những điều giảng dạy trong hai Mật bộ này, cho nên chúng 
ta sẽ y vào đó để giải thích về Sự mật và Hành mật. 


135 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


Phẩm 2: Sự mật (Kriya tantra) 
Chương 11. Luật nghỉ 


H2. Giải thích thứ đệ tu tập của Sự mật và Hành mật. 
I1. Thứ đệ tu tập của Sự mật. 
J1. Vì muốn trở thành căn khí tu đạo nên thọ quán đảnh. 


Vì e rằng nghỉ quỹ mạn đà la và quán đảnh rất chi ly phiền 
toái cho nên không trích dẫn ở đây. Trong Căn Bổn Tội Thích 
(Explanation oƒ the Root Infractions) đã trình bày nghĩ quỹ 
nhập đàn (Anh: enter into a mandala), và những nghỉ quỹ 
quán đảnh. 


[Những hành giả có lòng tin nhưng chưa thể thọ trì Bồ tát 
giới và Tam muội da giới, tuy được phép nhập đàn nhưng 
không được quán đảnh. Những người đó được phép nhập 
đàn là vì khi nhìn thấy đàn (Anh: mandala) với lòng tin thì có 
thể tẩy trừ những tội cấu đã gây tạo từ nhiều đời kiếp, và 
hơn nữa, phát khởi nhân duyên cho sự quán đảnh để trở 
thành căn khí tu tập Mật thừa sau này. Những người có thể 
thọ trì Bồ tát giới và Tam muội da giới, trong Sự mật, sẽ 
được quán đảnh bằng nước và miện (Anh: crown), còn trong 
Hành mật, ngoài nước và miện, còn được quán đảnh bằng 
chày kim cang, chuông và đặt tên (Anh: vajra, bell, and name 
initiation)°$]. 





56 Quán đảnh nước, chuông, chày, miện, v.v.., đều thuộc quán 
đảnh thứ nhất (còn gọi là quán đảnh bình), trong đó người thọ 
quán đảnh sẽ được rưới nước trên đảnh, uống nước quán đảnh. 
Đôi khi, được đặt một vòng hoa, hoặc vương miện trên đầu, v.v..., 
giống như lễ vương tử được phong làm thái tử. 


136 


Chương 11. Luật nghỉ 


J2. Sau khi trở thành căn khí, thọ trì thanh tịnh luật nghi 
và tam muội da giới. 


Trong Căn Bổn Tội Thích (Explanation ofƑ the Root 
Infractions) đã trình bày cặn kẻ những điều giới được truyền 
thọ trong lễ quán đảnh [đây là Bồ tát giới, bởi vì Tam muội 
da giới chỉ dành triêng cho hành giả tu tập Du già mật và Vô 
thượng du già mật], và những điều tội căn bổn, v.v... Ở đây 
sẽ nói về các tam muội da giới(Anh: pledges) khác. 


Phẩm Chú Tỳ Nại Da (Chapter on Knowledge Mantra 
Discipline) trong Tô Tất Địa Kinh (Susiddhi Tantra) nói: 


1. Sẽ giải thích luật nghi, 
Của sự tụng mật chú, 
Hành giả trụ trong đó, 

Sẽ mau được thành tựu. 

2. Người tu hành trí tuệ, 
Đối mật chú, chư tôn, 

Các bậc đại tu hành, 

Đầu không được phỉ báng. 
3. Người trí không ngụy tạo, 
Nghi quỹ và mật chú, 

Đối với những kẻ ác, 

Cũng không nên nhục mạ. 
4. Vị khai thị mật đàn5”, 
Hành vi tuy bạo ác, 

Cũng không nên dùng lời, 
Hoặc dùng tâm hủy báng. 
5. Hành giả tuy sân nộ, 
Cũng không dùng mật chú, 
Trói buộc, hoặc tổn hại, 
Trị phạt, hoặc hàng phục. 





57 Anh: the guru who reveals the mandala. 


137 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


6. Không sử dụng mật chú, 
Nếu chưa được cho phép, 
Biết chú, cũng không nói, 

Cho người thiếu kính tin. 

7. Dù biết cũng không truyền, 
Mật chú, ấn, nghi quỹ, 

Kinh điển, mạn đà la, 

Cho người chưa nhập đàn. 

8. Không ăn, hoặc bước qua, 
Tất cả các loại ấn, 

Hoặc mang hình dáng người, 
Hoặc mang hình vũ khí. 

9. Hành giả có trí tuệ, 

Không xem thường thuốc men, 
Không để chạm vật dơ, 
Không lấy chân dẫm đạp 

10. Người trí không tranh cãi, 
Với hành giả Đại thừa, 

Nghe Bồ tát thần lực, 

Không khởi tâm bất tín. 

11. Không nên dùng chú thuật, 
Tranh với người trì chú, 

Đối kẻ phạm lỗi nhỏ, 

Không sân hận, tổn hại. 

12. Hành giả trụ nghi quỹ, 
Không nên ca, múa, diễu, 
Không trang sức, đeo hoa, 

Để phô bày sắc đẹp. 

13. Không bước qua người khác, 
Nhảy, giỡn hớt, chạy nhanh, 
Phải khiển trừ tất cả, 

Các thân nghiệp thô ác. 

14. Người tin pháp chân như, 
Không nói dối, thị phi, 

Không nói ác, đâm thọc, 


138 


Chương 11. Luật nghỉ 


Không nói lời vô ích. 

15. Không ở chung ngoại đạo, 
Không tranh cãi với họ, 
Cũng không tụng chú chung, 
Với đồ tế, hạ tiện. 

16. Hành giả lúc tụng niệm, 
Không được phép nói chuyện, 
Với tất cả mọi người, 

Ngoại trừ người hộ chú. 

17. Không dùng dầu xoa thân, 
Cũng không được ăn mè, 
Muốn thành tựu chớ ăn, 

Củ cải, tối và muối. 

18. Cũng không ăn các món, 
Gia vị những chất chua, 

Men chua, đậu, men mè, 
Kẹo mè, và đậu đỏ. 

19. Người trì chú đều ky, 
Các thức ăn độc hại, 

Cùng các món dư thừa, 
Krsara, cháo sữa. 

20. Không được đi xe ngựa, 
Không đạp lên hoa sen, 
Cũng không được dẫm đạp, 
Các thức ăn phế thải. 

21. Người trì chú nên bỏ, 
Tất cả việc trào phúng, 
Không mang giầy, che dù, 
Cùng những vật trang sức. 
22. Chớ lấy chân cọ chân, 
Hoặc dùng tay xoa tay, 

Chớ nên đổ phẩn, tiểu, 

Vào nước, hoặc gần nước. 
23. Không lấy tay bốc ăn, 
Hoặc ăn trong bát đồng, 


139 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


Không được ăn từ lá, 

Người trí chớ tham ăn. 

24. Người tu hành trí tuệ, 
Không ngủ chung một giường, 
Với những người bẩn thỉu, 
Không nằm ngữa, hoặc xấp. 
25. Không ăn quá nhiều lần, 
Không ăn nhiều, hoặc ít, 
Cũng không nên nhịn ăn, 
Không ăn món khả nghi. 

26. Không thích việc kỳ dị, 
Không nhìn những việc vui, 
Không xúc chạm nữ thân, 
Không khởi tâm tham muốn. 
27. Người tu trì mật chú, 

Ba nghiệp thân khẩu ý, 

Các oai nghi ăn uống, 

Đầu phải khéo giữ gìn. 

28. Người tại gia trì chú, 
Không mặc y hoại sắc, 

Cũng không mặc quần áo, 
Cũ kỷ, hoặc hôi hám. 

29. Không xem thường chính mình, 
Cũng không ghét chính mình, 
Chớ nên quá bỉ quan, 

Không để mình bệnh hoạn. 
30. Trừ đạo sư cho phép, 
Không được bỏ mật chú, 
Cũng không được hủy báng, 
Siêng năng, đừng phóng dật. 
31. Hành giả tụng mật chú, 
Chớ để tâm tán loạn, 

Không khởi tâm nhiễm ô, 
Không tham việc bất tịnh. 
32. Không tu pháp trừ tà, 


140 


Chương 11. Luật nghỉ 


Lại nói: 


Lại nói: 


Bảo hộ, hoặc ngăn chận, 
Không dùng các loại chú, 
Tụng nghỉ quỹ ác độc. 

33. Dùng chú để tu tập, 

Chớ dùng vào việc khác, 
Cũng không được dùng chú, 
Đọ sức, hoặc khảo nghiệm. 
Người trí tụng ba thời, 

Nên tắm gội ba lần. 


Vào những ngày mồng tám, 
Hoặc mười bốn, mười lăm. 
Và nửa tháng thần biến, 

Ân cần tu cúng dường. 
Phải siêng năng tu tập: 
Tụng, hộ ma, cúng dường, 
Các luật nghi đã thọ, 

Cùng tất cả phước nghiệp, 


Hành giả thường tư duy, 
Như minh chú luật nói, 
Nên làm, không nên làm, 
Và học xứ, luật nghi. 
Ngày đêm nên tận trừ, 
Những đam mê tự lạc, 
Nên chuyên tâm nhất ý, 
Vào những việc phải làm. 
Nếu ban ngày phóng dật, 
Ban đêm nên sám hối, 
Đêm phạm, ngày sám hối, 
Nên vui làm việc thiện. 


141 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


Hành giả khéo an trụ, 
Tụng, hộ ma, thanh tịnh, 
Thắng chú và luật nghi, 
Các minh chú điều phục. 


Krsara là một loại cháo nấu bằng mè đen, đậu đỏ và gạo. 


“Chưa nhập đàn không được truyền mật chú”, như Tổng 
Kinh (General Tantra) nói: 


Người chưa khéo thấy đàn, 
Dù truyền thọ mật chú, 

Họ cũng không thành tựu, 
Khi chết bị đọa lạc. 

Vị thầy đã giảng nói, 

Chú ấn và nghỉ quỹ, 

Tự phạm tam muội da, 
Đọa địa ngục Kêu gào. 


Nếu chưa thọ quán đảnh với bốn bộ mạn đà la, không thể chỉ 
do sự cho phép mà tu tập Bổn tôn du già và thọ trì mật chú. 
Giả như lỡ phạm, phải y như Tổng Kinh (General Tantra) đã 
nói phương pháp tịnh trừ tội chướng: 


Như tam muội da nói, 
Giả như lỡ hủy phạm, 
Phải nên khéo trì tụng, 
Tâm chú trăm ngàn lần, 
Hoặc tụng một ngàn lần, 
Tụng với tâm “không sỉ”, 
Hoặc hộ ma tức tai, 
Hoặc tiến nhập mật đàn. 


Vị thầy truyền thọ nghi quỹ và mật chú [không đúng phép] 
phải nên sám hối thanh tịnh như vậy. 


142 


Chương 11. Luật nghỉ 


Ngài Tịch Tĩnh (Ratnakaraýanti) trong Bảo Cự Luận 
(Precious Lamp: Commentary on the Difficult Points oƒ the 
Krsnnayaman Tantra, Skt: KrsnayamaripanjiRaratrapradipa) 
- thuộc Vô thượng du già mật, sau khi đề cập đến tam muội 
đa, nói: 


Mặc dù tôi đã sưu tập các tam muội da (giới) từ Sự mật, 
các hành giả (yogis) của Vô thượng du già mật cũng phải 
thọ trì các tam muội da (giới) thích ứng với nơi chốn, 
thời điểm và tâm niệm. Nếu tự cho rằng mình là hành 
giả đại du già, không cần sạch sẽ, không cần tiết chế, thì 
đây là điều vô lý. Ngay trong Sự mật cũng đề cập đến sự 
thích ứng với tâm niệm (Anh: thought), v.v...: 


Dù sạch, hoặc không sạch, 
Hoặc ăn, hoặc chưa ăn, 
Hoặc làm, hoặc chưa làm, 
Niệm bổn tôn, ắt thành. 


Tuy có bài kệ như trên về sự cởi mở, thế nhưng, phần 
lớn các hành giả của Vô thượng du già mật không vi 
phạm các tam muội da vừa nêu trên. 


Nên biết, những tam muội da (giới) nêu trên không những 
được tuân thủ bởi các hành giả thọ quán đẳnh của Sự mật và 
Hành mật, mà ngay cả những hành giả của Vô thượng du già 
mật cũng phải tuân thủ. Cho nên, hành giả phải khéo hiểu rõ 
các tam muội da (giới) và tội căn bổn. Hơn nữa, phải cẩn 
thận phòng hộ không được vi phạm các tội này. Giả như 
phạm các tội nhẹ, cũng không nên xem thường, mà phải như 
phần trên đã nói: “ban ngày phạm, ban đêm sám hối, ban 
đêm phạm, ban sáng sám hối.” Sám hối tiêu trừ tội chướng 
khiến cho thanh tịnh. 


143 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


Chương 12. Chuẩn bị 


J3. Trước khi an trụ trong tam muội da, nên thừa sự°8 
như thế nào. 
K1. Lý do cần phải thừa sự. 


Hậu Tĩnh Lự (Concentration Continuation) nói: 


Nói thiền quán mật chú, 

Là bí mật tối thắng, 

Các nhà đại khổ hạnh, 
Không tu, cũng không thành. 


Cho nên, nếu không tu tập hai loại thiền quán (có tụng niệm 
và không có tụng niệm), như sẽ được giải thích ở phần dưới, 
thì ngay cả những nhà đại khổ hạnh (Anh: sages), tuy 
nghiêm trì cấm giới, siêng năng tu tập mật chú, khổ hạnh, 
v.v..., cũng không thành tựu [những pháp tức tai, tăng ích, 
V.V... 


Phẩm Thành Tựu (Chapter on Feats) trong Đại Nhật 
Kinh (Vairocanabhisambodhi Tantra) nói: 


Muốn trí tuệ rộng lớn, 

Hoặc muốn được ngũ thông, 
Và thành tựu trì minh, 

Hoặc sống lâu không già, 
Nếu như chưa thừa sự, 

Ắt sẽ không thành tựu. 





58 Thừa sự: y theo sự chỉ dẫn từ pháp hay đạo sư mà phụng hành 
tu tập. Thừa sự mật chú có nghĩa tu tập du già hữu tướng ( có 
niệm tụng và không có niệm tụng), và du già vô tướng (thanh hậu 
giải thoát). 


144 


Chương 12. Chuẩn bị 


Điều này tương tự cho Sự mật và Hành mật. 


Phẩm Chú Tướng (Chapter on the Character of Mantras) 
trong Tô Tất Địa Kinh (Susiddhi Tantra) nói: 


Quán tánh, thế lực và 
Sự nghiệp của tự bộ, 
Nên thừa sự mật chú, 
Thuận ý tu tỉnh tiến. 


Nghĩa là hành giả phải được quán đảnh trong mạn đà la của 
[một trong] ba bộ [Phật bộ, Liên hoa bộ, và Kim cang bội, 
đầy đủ Bồ tát luật nghi và chú tam muội da (Anh: mantra 
pledges), lại phải thiện xảo trong thứ đệ tu tập. Hành giả lại 
còn phải có đầy đủ những điều kiện như trong Tô Tất Địa 
Kinh và Diệu Tý Vấn Kinh đã đề cập là nơi chốn, những bạn 
đồng tu đầy đủ đức tướng, v.v... Trước tiên phải tu tập hai 
loại thiền quán [có niệm tụng và không có niệm tụng], và các 
chi phần của chúng. 


Đối với sự thành tựu quán đảnh, như Tổng Kinh 
(General Tantra) nói: 


Nếu đắc được quán đảnh, 
Trong đàn của Phật bộ, 
Sẽ thành a xà lê, 

Trong đàn của ba bộ. 


Nghĩa là nếu hành giả đắc được quán đảnh của Phật bộ, tức 
là đã được quán đảnh bởi ba bộ; đắc được quán đảnh của 
Liên hoa bộ, tức là đã được quán đảẳnh bởi hai bộ [Liên hoa 
và Kim cang]; còn đắc được quán đảnh bởi Kim cang bộ, thì 
chỉ thành a xà lê của một bộ [Kim cang] duy nhất. Hơn nữa, 
tùy sự tu tập bộ chú nào, cần phải niệm tụng bộ chú đó. 


145 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


Hành giả cần phải nhận được khẩu truyền thừa [thiền quán 
và tụng niệm] của bộ chú đang được tu tập. 


K2. Thứ đệ tu tập thừa sự. 

L1. Thiền quán có niệm tụng (hữu tướng). 

M1. Phần tiền hành của bốn chỉ thiền quán hữu tướng. 
N1. Trước tiên phải làm gì. 


Mỗi ngày khi thức dậy sửa soạn thời khóa đầu tiên, cũng 
như trước mỗi thời khóa kế tiếp, hành giả tùy theo một 
trong ba bộ mà mình tu tập, kết tam muội da ấn của bộ đó, 
và tụng mật chú. 





Phật bộ tam muội da: Hai bàn tay ngữa lên, hơi cong hai 
ngón trỏ (thủ ấn 1). Đặt lên đầu, đọc: Om tathägotd- 
udbhavaye svaha. 


146 


Chương 12. Chuẩn bị 


Liên hoa bộ tam muội da: Hai bàn tanương tựa nhau, tạo 
thành hình hoa sen đang nở (thủ ấn 2). Đặt nơi quả tim, đọc: 
Om padma-udbhavaye svähä. 





Kim cang bộ tam muội da: Lưng hai bàn tanương tựa vào 
nhau, hai ngón cái và hai ngón út đan vào nhau (thủ ấn 3). 
Đặt vào nơi rún, đọc: Om vajra-udbhavaäye svahä. 


Theo thứ tự, ấn và chú của Phật bộ là của ngài Tôn 
Thắng (Usnïsavijaya), Liên hoa bộ là của ngài Quán Tự Tại 
(Avalokite$avara), và Kim cang bộ là của ngài Kim Cang Tồi 
Hoại (Vajravidarana). 


Lễ mười phương chư Phật và Bồ tát. Kế đến, quán tưởng 
mười phương chư Phật Bồ tát, đảnh lễ dưới chân các ngài 
với bài chú sau: Om sarva-tathägata kãya-väk-cittg vajra- 
pranamena sarva-tathagata-vajra-pũda vandaänam kqaromi. 


147 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 





Cúng dường tự thân. Kế đến, cúng dường thân mình cho 
chư Phật, đọc: 


Con từ ngày hôm nay cho đến ngày chứng quả Bồ đề, 
trong tất cả mọi thời đều rốt ráo cúng dường thân này 
đến tất cả chư Phật, Bồ tát. Ngưỡng mong chư Phật, chư 
Đại bồ tát từ bi nạp thọ. Xin nguyện ban bố cho con vô 
thượng tất địa (Anh: Buddhahood, unsurpassed feat). 


Quy y và phát Bồ đề tâm. Kế đến quy y và phát Bồ đề tâm, 
đọc: 


Cho đến chứng Bồ đề, 

Quy y Phật pháp tăng, 

Vì thành tựu tự tha, 

Con phát tâm Bồ đề. 

Kính mong mười phương Phật, 
Chư Bồ tát lắng nghe, 


148 


Chương 12. Chuẩn bị 


Con vì Đại bồ đề, 
Nay phát Bồ đề tâm. 





Thú ấn 4 


Hộ trì bằng mật chú và thủ ấn. Kế đến, dùng ấn và chú của 
Phẫn Nộ Vô Chướng Minh Vương" (Fierce Unobscured One, 
Skt: Bhurkumkũta) để tự thủ hộ. Kết ấn bằng cách đan ngón 
giữa và ngón áp út của hai bàn tay vào nhau, hai ngón út 
duỗi thẳng, đầu hai ngón trỏ chạm nhau, hai ngón cái ấn vào 
hai ngón trỏ (thủ ấn 4). Đọc chú: Om vajra-krodha mahäbälä 
hang dang paca vidhvamsaya ucchusma krodha hùm phat. 


Trong lúc ăn uống, tiểu tiện, đại tiện đều có thể dùng 
chú này để thủ hộ tự thân. 





59 Còn gọi là Uế Tích Kim Cang (Ucchusma Vajra) 
149 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


Quán tưởng thanh tịnh. Kế đến, quán tưởng hai chữ được 
bao bọc bởi vòng lửa di động, một chữ nơi vầng trăng nơi 
tim là chữ ma (xem phụ lục IV), biểu hiện tự tánh của Tỳ Lô 
Giá Na Phật (Vairocana), một chữ trên đầu là chữ ha, biểu 
hiện tự tánh của Bất Động Phật (Acala). Đọc chú: Øm 
svabhaävg-suddha sarva-dharmah svabhava suddho “ham. 


Nên tin hiểu rằng tất cả mọi hiện tượng (Anh: 
phenomena) đều thuần nhiên thanh tịnh. 





Thủ ấn 5 


Đi ra ngoài. Kế đến, đi ra khỏi phòng, đánh răng, xúc miệng, 
v.v..., quét dọn rác rến trong chùa (hoặc đạo tràng), v.v... 


N2. Phương pháp tắm gội trước khi vào Đàn tràng. 


Kế đến, đi ra bờ sông, nơi vắng vẻ và an toàn để tắm rửa. 


150 


Chương 12. Chuẩn bị 


Lượm đất. Đan hai bàn tay vào nhau, hai ngón trỏ duỗi 
thẳng, hai ngón cái ấn vào hai ngón trỏ (thủ ấn 5). Dùng ấn 
này chạm vào chỗ đất sạch. Đọc chú: Om nikhanavasude 
svghaä. 





Thủ ấn 6 


Kế đến, kết một ấn tam muội da thích hợp [của một 
trong ba bộ, hoặc Phật bộ, hoặc Liên hoa bộ, hoặc Kim cang 
bộ vừa đề cập ở trên (trang 146-148)], sau đó, lượm một ít 
đất, chia làm ba phần, để vào một nơi sạch sẽ. 


Tự thủ hộ. Kế đến, tạo sự tự thủ hộ bằng bộ chú của ngài 
Cam Lộ Minh Vương (Amritakundali). Hai ngón cái ấn lên 
móng tay của hai ngón út, uốn các ngón tay khác hơi cong 
như hình chày kim cang. Sau đó, đưa hai tay chéo nhau, đặt 
lên hai vai (thủ ấn 6). Hàm răng trên ấn mạnh vào môi dưới, 
mắt nhìn thẳng dáng dữ tợn. Đọc chú: Ngmo ratna-trayäyg, 
namahscanda-vdjra-pũnaye, mahö-ydksg-senapdtagye, namo 


151 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


vajra-krodhàyg, tadyathä om hulu hulu tis‡a tis‡a bandha 
bandha hang hang amrte hùm phat. 


Tẩy trừ ma chướng của thân. Đọc chú: Om hang hang 
qamrte hùm phat. 





Thủ ấn 7 


Hai bàn tay nắm thành quả đấm, tựa vào nhau, hai ngón 
trỏ duỗi thẳng (thủ ấn 7). Dùng ấn này chạm vào thân, từ 
đầu đến chân, để xua đuổi ma chướng ra khỏi thân thể. 


Mặc kim cang giáp. Đọc chú: Om vdjra-agni-pradipatäye 
svahä. 


Ngữa hai bàn tay, đặt hai ngón áp út vào giữa hai ngón 
út đang móc vào nhau. Hai ngón giữa duỗi thẳng, cong hai 
ngón trỏ ấn vào đốt thứ ba của hai ngón giữa. Hai ngón cái 
chạm nhau, đặt vào khoảng giữa (thủ ấn 8). Kết ấn này, mặc 


152 


Chương 12. Chuẩn bị 


áo giáp kim cang [để phòng hộ không cho ma chướng từ 
ngoài xâm nhập]. 





Thủ ấn 8 


Từ ấn trên, kết ấn kim cang giáp. Duỗi thẳng hai ngón 
trỏ, tạo thành hình chày kim cang (thủ ấn 9). Đọc chú: Namo 
ratnatrayäya om khakili hũm pha{”.. 


Mặc kim cang giáp [bằng cách tưởng tượng áo giáp kim 
cang], đưa ấn chạm vào đầu, trên hai bên vai, nơi tim và nơi 
cổ. 


Tẩy trừ ma chướng. Đọc chú: Namo vajräya hũm hang 
dhung matha vidhvamsaya udsurayg phat. 





°® Bản khác ghi nhận câu quán đỉnh chân ngôn này là: Om hah 
khakali hũm phat. 


153 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 





Bên tay trái, ấn ngón cái lên hai ngón giữa và áp út, hai 
ngón trỏ và ngón út cong lại như móc câu, ấn vào lóng giữa 
của hai ngón giữa và áp út. Bên tay phải, uốn ba ngón giữa 
(ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út) thành hình chày kim 
cang và chống (nạnh) vào hông (thủ ấn 10). Dùng ấn này 
chạm xuống đất hoặc chạm vào nước để tẩy trừ ma chướng. 
Ngài Varabodhi cho rằng ấn này xua đuổi ma chướng, nhưng 
trước tiên phải chạm đất và nước. 


Gia trì nước. Kế đến, gia trì chú vào nước. Đọc chú: Ngmo 
ratng-trayaya namah]h_ šscanda-vajra-panaye om hang hang 


vdjra vajranahd. 


Rảy nước lên đất. Đọc chú: Om kilikïla vajra hũm phat. 


154 


Chương 12. Chuẩn bị 


Ngón cái của tay trái ấn vào móng tay của ngón út, ba 
ngón tay còn lại kết thành hình chày kim cang (thủ ấn 11). 
Dùng ấn của ngài Kilikila này chạm vào nước và rảy lên trên 
ba phần đất [vừa lượm ở trên]. 





Thủ ấn 10 


Gia trì đất (Anh: mantrafying the earth). Kế đến, lượm 
một phần đất lên, gia trì bằng cách đọc bảy biến chú: Om 
vara hara hùm. 


Mặc áo tắm, bước xuống nước cho đến chỗ vừa ngập 
rún, và tẩy tịnh [rửa thân thể phía dưới rún bằng phần đất 


thứ nhất]. 


Tắm (tẩy tịnh, Anh: ablution). Kế đến, rửa tay bằng phần 
đất thứ hai. Đọc chú: Om érũti smrti dharani hũm hah. 


155 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 





Thủ ấn 11 


Ngữa bàn tay phải, đặt ngón trỏ vào phía trước ngón cái, đầu 
ngón cái bấm vào lóng giữa của ngón trỏ (thủ ấn 12). Tẩy 
tịnh [phía trên hai vai, miệng, mũi, mắt và tai] với ấn của 
ngài Diệu Âm (Savasvati). Diệu Tý Vấn Kinh (Questions oƒ 
Subaha) nói rằng phương pháp vừa nêu trên là pháp tẩy 
tịnh, nhưng ngài Thắng Bồ Đề (Varabodhi) lại cho rằng chỉ 
cần bắt ấn và đọc chú cũng là pháp tẩy tịnh. 


Bảo hộ và cột tóc. Đọc chú: Om susiddhikori svähã. 
Cột tóc trên đầu, tạo thành sự bảo hộ. 


Gia trì, xoa đất lên thân. Lượm phần đất thứ ba, làm phép 
gia trì. Đọc chú: Om bhũr jala hũm pha{””. 





61 Bản khác ghi nhận là: Om bhúr jvara hùm. 


156 


Chương 12. Chuẩn bị 





Thủ ấn 12 


Xoay nắm đất về phía phải, đưa về hướng mặt trời, và 
xoa đất lên toàn thân. 


Quấy nước (Anh: stirring the water). Đọc chú: 


Namo_ ratng-travayg namahécanda vdajrapdnủye, mahö- 
ydkshg-senö-pataye, namo vajra-krodhaya damstrotkata 
bhairavayga tadyatha, om amrta-kungddli, khakha khoahi khahi 
tista tista bandha bandha hang hang, gorja gorjg, visphotãyg 
vispho†äygd sarva vighnam vinäyakäng, maha-gang-pati jivita 
antakaraäya svdhà. 


Lật ngữa bàn tay phải, uốn cong hai ngón giữa và ngón 
áp út, và lấy ngón cái đè lên. Hai ngón trỏ và ngón út hơi 
cong lại (thủ ấn 13). Quấy nước với thủ ấn “quấy nước.” 


157 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


Cúng dường Tam bảo. Đọc chú: Om rate rate buddhäya 





Thủ ấn 13 
Rưới nước lên đầu. Đọc chú: Om amrte hũm phat. 

Bằng cách lấy hai tay bụm nước, vốc lên đầu ba bụm, và 
rửa tay với bài chú vừa đọc, hành giả đã làm pháp quán đẳnh 


cho chính mình với ba bụm nước. 


Thỉnh bổn tôn đến và tẩy rửa thân thể cho ngài. Quán 
tưởng mời vị bổn tôn đến, thỉnh ngài an tọa trên tòa sen 





°ˆ Bản khác ghi nhận câu Phật bộ hiến thuỷ chân ngôn này là: Om 
terale buddha svaha. 


158 


Chương 12. Chuẩn bị 


[quán tưởng đang ở trước mặt hành giả]. Tẩy rửa thân thể 
của ngài và đọc chú: Om sarva-tathãgata-amrta svähã. 


Nếu sự tụng niệm được thực hành trong đạo tràng, lúc 
còn dưới nước, tụng bài chú trên hai mươi mốt biến. 


Sự quan trọng của sự tẩy tịnh. Phẩm Niệm Tụng (Chapter 
on Repetition) trong Tô Tất Địa Kinh (Susiddhi Tantra) nói: 


Chưa phòng hộ, bất tịnh, 
Tuy trì tụng chân ngôn, 
Dù tụng bao nhiêu biến, 
Cũng không kể là tụng. 


Điều này nói rằng nếu chưa tẩy tịnh, v.v... mà trì tụng 
mật chú, thì số mục trì tụng không thể tính vào số mục mật 
chú cần phải hành trì, cho nên hành giả phải nên hộ trì sự 
khiết tịnh. 


Nếu như không thể tắm rửa (tẩy tịnh) một cách chỉ tiết, 
thì có thể dùng đất và nước để tẩy trừ sự cấu uế. Như Diệu 
Tý Vấn Kinh (Question oƒSubahu) nói: 


Năm rửa phía sau, ba rửa trước, 
Ba rửa bên trái, bảy rửa tay,63 
Hoặc tùy số lượng nước và đất, 
Tẩy rửa đến khi hết cấu ô. 
Vào đạo tràng và phát nguyện. Kế đến, trở về đạo tràng, 


rửa chân, hướng về phía đông, hoặc phía bắc để tẩy tịnh. Đi 
vào đạo tràng, quán tưởng chư thánh tôn cho rõ ràng, đảẳnh 


63 Hai câu kệ đầu, bản tiếng Anh dịch như sau: 
Five masses of earth at the anus, three to the [sexual] sign, 
Three for the left, and seven for two hands. 


159 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


lễ (trang 147). Sau đó, đọc tam muội da chú: Om virdji virdjji, 
mahä-vdjri, sata satg, sarate sarote, trayi trayi, vidhamadni, 
sambhgñijani taramoti siddha-agretam svãhä'””. 


N3. Đắp y, đăng tòa, gia trì vật cúng dường. 


Tây trừ cấu uế. Rót nước thơm vào bàn tay, và đọc tâm chú 
gia trì của bổn bộ [ba lần] (trang 163). Rảy nước thơm lên 
đầu để tẩy trừ ô uế. 


Rảy nước thơm lên tòa và an tọa. Rẫy nước thơm lên tòa 
làm bằng cỏ kuáa, hoặc bằng những vật liệu khác, trong khi 
đọc chú của ngài Amritakundali (trang 151-152), sau đó, 
ngồi lên tòa, xếp chân theo tư thế cát tường tọa, hoặc liên 
hoa tọa, hoặc kim cang tọa. 


Đeo vòng tay, v.v... Kế đến, đeo vòng vào cổ tay phải, và đeo 
nhẫn làm bằng cỏ kuáa (Hán: hệ mao thảo) vào ngón áp út 
của tay phải. Dùng một sợi ze” kha (dây cột tóc làm bằng lụa 
hoặc vải đỏ) để cột tóc thành búi (trang 156). Đọc chú: Om 
susiddhikori svũha. 


Vòng đeo tay phải được đan bởi một đồng nữ, số dây 
bện thành vòng đeo phải là số lẻ, và số gút được thắt cũng 
phải là số lẻ. Trên vòng buộc một hạt chuỗi của bổn bộ 
[chẳng hạn, nếu là Phật bộ thì buộc một hạt putranjin 
roxburghii]. Đọc chú của bổn bộ, đây là minh chú của những 
vòng đeo tay, [mật chú của] Phật mẫu của bổn bộ (Anh: the 
mantra of the lineage mothers): 





64 Bản khác ghi nhận Đại luân kim cương chân ngôn là: Namah 
stryi-dhvikanam-tathagatanam om virdji virdji, maha-cgakrd-vdjri, 
sata satg, sarate sarote, trayi trayi, vidhamani, sambhamjuani tramgti 
siddhagriya trăm svahaä. 


160 


Chương 12. Chuẩn bị 


Phật bộ (đọc Phật nhãn chú): Om ruru sphuru jvdla tis‡a 
siddha locane sarvga-artha sãdhgani svähã. 


Liên hoa bộ (đọc chú Bạch Y Quán Âm): 
Kính lễ Tam bảo. Kính lễ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát. 


Nếu có người thấy nghe, 
Chạm xúc, và tưởng nghĩ, 
Con xin nguyện trị lành, 
Bệnh của mọi hữu tình. 


Tadyathä kate vikate kamkate kata vikate kamka†e bhagavati 
vijaye svahä. 


Kim cang bộ: Om kulandhori bhanda bandha hũm phat. 


Có người cho rằng khi vòng đeo tay được ướp (xông) 
bởi hương (Anh: incense), thì phải đọc bài chú một trăm 
biến. 


Nói về những công đức của những phương tiện vừa nêu 
trên, Phẩm Minh Chú Tỳ Nại Da (Chapter on the Knowledge 
Mantra Discipline) trong Tô Tất Địa Kinh (Susiddhi Tantra) 
nói: 


Do đây ắt không bị, 

Ác thần làm chướng ngại, 
Đọc tụng khiến thanh tịnh, 
Mau được các thành tựu. 


Đối với nhẫn đeo tay bằng cỏ kuáa, Tô Tất Địa Kinh nói: 


Trì tụng riêng mỗi bộ, 
Tâm chân ngôn ba chữ; 


161 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


Jindjik, arolik, vajradhrk, 
Cúng dường và trì tụng, 

Hộ ma, thường nên đeo, 
Hành giả thường đeo nhẫn, 
Khiến cho tay thanh tịnh. 


Chú dùng để gia trì vào sợi dây zeu kha là chú dùng để gia 
trì vào y phục, sẽ được đề cập ở phần dưới (trang 222). Y 
phục cũng phải dùng chú đó gia trì trước khi mặc vào. 


Cầm chày kim cang. Làm một chày kim cang ba chấu (Anh: 
three-pointed vajra) bằng gỗ lấy từ cây đã bị sét đánh, hoặc 
từ cây nimba (azadirachta indica), hoặc từ gỗ hòm (đã chứa 
người chết), hoặc gỗ chiên đàn (Anh: sandal wood), hoặc các 
loại gỗ khác. Rửa thật sạch, lấy bột chiên đàn đỏ bôi lên 
[trong lúc tẩy tịnh]. [Sau khi quán tưởng về sự vô tự tánh 
của nó], quán tưởng nó là một thánh tôn Tô tất địa dữ tợn. 
Sau khi cung thỉnh một trí tuệ tôn [đồng với vị thánh tôn Tô 
tất địa thật] đến, tu pháp cúng dường, v.v... Buổi lễ đầu tiên 
[sau khi làm xong chày kim cang], tụng chú một ngàn biến, 
và sau đó, mỗi lần làm lễ , tụng chú bảy biến: Om dhunga vdjra 
haãh. 


Khấn nguyện như sau: 


Xin nguyện Đức Thế Tôn từ bi thương xót, an trụ trong 
thân con, để giúp con thành tựu tất cả sự nghiệp [chẳng 
hạn như ngăn chận mọi ma chướng]. 


Lúc tu cúng dường, v.v... cầm chày kim cang bên tay trái. 
Mỗi ngày cúng dường chày kim cang, và tụng chú trên bảy 
lần. Tô Tất Địa Kinh nói rằng do cầm chày kim cang, tất cả 
ma chướng, ác tri thức, và oan gia sẽ sợ hãi lánh xa. 


162 


Chương 12. Chuẩn bị 


Tẩy trừ ma chướng (tẩy tịnh). Trước tiên, tu pháp quy y và 
phát tâm Bồ đề (trang 148-149). Tụng chú của bổn bộ (trang 
164-165), hoặc chú của Amritakundali [namo ratna-trayäya 
...] (trang 151). Tẩy trừ ma chướng trong hoa, v.v... bằng 
cách rảy nước thơm để trong lòng bàn tay trái [sau khi đã 
gia trì bằng chú của chú của bổn bộ, hoặc bằng tâm chú của 
bổn bộ, như /ing/ik cho Phật bộ, ärolik cho Liên hoa bộ, và 
vdjradhrk cho Kim cang bội]. 


Tăng uy quang (Anh: generating magnificience). Kế đến, 
từ thủ ấn tẩy trừ ma chướng, được giải thích ở trên (thủ ấn 
10, trang 155), dùng ba ngón giữa của bàn tay phải nắm lấy 
đầu ngón giữa của bàn tay trái, tạo thành hình chày kim cang 
(thủ ấn 14). Dùng thủ ấn tăng uy quang (gia tăng uy lực và 
quang minh) này đặt lên phía trên của các phẩm vật cúng 
dường, như hương, hoa, v.v... và đọc chú của bổn bộ. Quán 
tưởng rằng nhờ sự gia trì này, các phẩm vật cúng dường sẽ 
trở thành cúng phẩm vi diệu của cõi trời. Các bài chú của ba 
bộ là: 


Phật bộ: Om tejah tejah sani siddhi sädhaya hũm phat”. 


Liên hoa bộ: Om divya divva dhipaya qvesa mahö-srliye 
svähã””. 


Kim cang bộ: Om jvala jvalaya bandhr hũm pha†{””. 





65 Bản khác ghi nhận câu chú này là: Om teje teja, sivini siddhe 
sadhaya hũm phat. 

66 Bản khác ghi nhận câu chú này là: Om dipya dipya dipaya mahð- 
šrIye svahaã. 

67 Bản khác ghi nhận câu chú này là: Om jvala jvalaya bandhuri 
svahaä. 


163 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


Kế đến, gia trì bằng chú của ngài Amritakundali (trang 
151), và đọc tâm chú của bổn bộ (trang 163). 





Thủ ấn 14 


N4. Thủ hộ tự thân và đạo trường. 
O1. Thú hộ tự thân. 


Dùng thủ ấn và mật chú tẩy trừ ma chướng trên thân, như 
đã nói ở phần trên (trang 151), hoặc những thủ ấn và mật 
chú khác, để thủ hộ tự thân. Kế đến dùng chú Nhất thiết sự 
nghiệp8 của bổn bộ, hoặc chú của Amritakundali (Quân trà 
lợi minh vương, Cam lộ minh vương), gia trì vào nước thơm, 
sau đó dùng nước này rảy lên thân để tẩy trừ ma chướng. 
Chú Nhất thiết sự nghiệp của ba bộ là: 


Phật bộ: Om tram bhanda svöhä. 





68 Còn gọi tắt là Biện sự chân ngôn, hoặc Yết ma chú. 


164 


Chương 12. Chuẩn bị 


Liên hoa bộ: Om namo mahä-$riyäye saume siddhi siddhi- 
sãdhaygd éivi šivwam-kari abhaha sarva-artha sàdhganïi svaha. 


Kim cang bộ: Om kilikila vajra hùũm phat. 
O2. Thủ hộ đạo trường. 


Vòng tròn thủ hộ. Quán tưởng một vòng tròn thủ hộ. Gia trì 
mật chú vào nước thơm bảy biến: Om kilikila vdjri vajri bhur 
bhanda bhanda hũm phat. 


Kế đến, rẩy nước thơm khắp nơi trong đạo trường. 


Kết quyết ấn (kết địa giới ấn, Anh: creating the ritual 
dagger). Hai ngón giữa và hai ngón áp út cong lại như vòng 
tròn, dựa vào nhau, hai ngón trỏ và hai ngón út duỗi thẳng. 
Hai ngón cái tựa nhau, duỗi ra phía sau, tạo thành hình lưỡi 
gươm ngắn (Anh: dagger, Hán: quyết - cái cọc), và đặt xuống 
đất (thủ ấn 15). Đọc bài chú vòng tròn thủ hộ ở trên, và găm 
ấn này vào thân của các ma chướng bằng quyết ấn này (quán 
tưởng những quyết ấn này như những hộ pháp hung tợn). 
Quán tưởng các loài ma chướng bị ấn này găm vào thân làm 
cho tê liệt (bất động). 


Xông. Xông các ma chướng (ác quỷ thần) bằng khói (của 
hương bột) đã được gia trì bằng bài chú: 


Om susiddhikara jvodlitũ qnanta-murtaye jvala jvala 
bhanda bhanda hang hang hùm phat. 


Quán tưởng các quỷ thần trên không bị trói lại [còn các 
quỷ thần dưới đất thì bị găm cứng như đã nói ở trên. Bài chú 
này là chung cho ba bộ. Ngoài ra, riêng cho Phật bộ, đọc chú: 
Om jvala hùm. 


165 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 





Thủ ấn 15 


Riêng cho Liên hoa bộ, đọc chú: Ơm padmini bhagodvoti 
mohaya mohayg, jagad-amohgani svahã. 


Trong Tô Tất Địa Kinh (Susiddhi Tantra) và trong Tô Tất 
Địa Nghi Quỹ (Clear Realisation oƒ Susiddhi) của ngài Thắng 
Bồ Đề (Varabodhi) không có chú riêng cho Kim cang bộ. 


Cột trói ma chướng (kết thập phương giới). Kế đến, dùng 
nước thơm đã được gia trì bởi tâm chú của bổn bộ (trang 
163), rảy nước chung quanh đạo trường. Quán tưởng mười 
phương tất cả ma chướng đều bị cột trói bởi chú này: Bhrữũm 
om qmrtodbhava udbhava hùũm phat namo ratng-trayayd 
nama]h_ scangdo-vdjra-panaye mahä-ydksg-sendpotaye. Om 


166 


Chương 12. Chuẩn bị 


sumbha nisumbha hùủm grhna grhng hùũm grhnapaya 
grhnäpgya ãngya hoh bhagavan vidya-räja hũm phat svũhã®3. 


Đây là mật chú của minh vương của bổn bộ. 





Thủ ấn 16 


Tạo bức tường thủ hộ (Hán: tường ấn). Kế đến, từ thủ ấn 
15, chuyển sang kết tường ấn (Anh: fence seal), bằng cách 
duỗi thẳng hai ngón cái (thủ ấn 16). Đọc chú: Ngmo ratnda- 
trayäya ácangg-vdjra-pũnäye maha-ydksg-senapdtaye, 
tadyathä om sard sara vdjra-prakara hùm phat. 


Quán tưởng có một bức tường (hoặc hàng rào) kim cang 
vây kín chung quanh đạo trường. 


69 Chú này còn gọi là Tứ diện phẫn nộ minh vương, có bốn mặt, 
nhìn bốn phương, kết giới tất cả các phương, không cho ma 
chướng xâm nhập. 


167 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 





Thủ ấn 17 


Kết mạng lưới (thượng phương võng ấn). Kế đến, hướng 
thủ ấn 16 xuống đất và xoay vòng tròn (thủ ấn 17). Quán 
tưởng có một mạng lưới (hoặc lều) kim cang bao trùm trên 
tường (hoặc hàng rào), giống như nóc lều hoặc nóc nhà. Đọc 
chú: Namo ratna-trayäya namah ácanda-vgjra-pũnäye mahã- 
ydksgd-senäpataye om visphu-raksa-vajrapani hùũm phat. 


Kế đến, gia trì tường (hoặc hàng rào) và nóc kim cang 
bằng mật chú và ấn của Amritakundali và Kilikila (như đã 
dược giải thích ở trên, trang 151-152 và 154-155, thủ ấn 6 
và 11; mật chú của Kilikila, trang 165). Tô Tất Địa Kinh cho 
rằng hai vị minh vương Amritakundali và Kilikila luôn luôn 
có quan hệ đến tường, mạng lưới và cọc (Hán: quyết) - với ý 
nghĩa là các ngài trụ ở nơi đó để thủ hộ hành giả và đạo 
trường. 


168 


Chương 12. Chuẩn bị 





Thủ ấn 18 


Kết giới (lửa viện mật phùng ấn). Kế đến, nắm mỗi bàn tay 
thành hình quả đấm, ngón cái ấn lên móng tay của ba ngón 
giữa, ngón áp út và ngón út. Ngón trỏ duỗi thẳng, xoay vòng 
từ phía giữa (thủ ấn 18). Quán tưởng có lửa lớn bao phủ 
chung quanh bức tường (hoặc hàng rào), vây kín đạo trường. 
Đọc chú: Namah samanta-vajranäm om toara tara turu turu 
ma†a mat†a bandha bandha sarvatra aproatihate sasime samdg- 
bandha kuru kuru tara tara samantga-vdjre samanta-vdjre kuru 
amdle kuruna (?kñrung) maye tutaye tutaye, bara bara (?vara 
vara) kara kara sumina samanta vidhvamsaye jvaläya svähã. 


169 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


Chương 13. Pháp tự khởi 


M2. Chánh thức tu tập bốn chi thiền quán. 
N1. Bốn chỉ thiền quán hữu tướng. 


Hậu Tĩnh Lự (Concentration Continuation) nói: 


Hành giả tu du già, 

Quán thánh tôn hiện tiền, 
Trước tiên tu cúng dường, 
Vị thánh tôn trước mặt. 


Điều này giải thích rằng hành giả trước tiên cúng dường một 
vị thánh tôn [do sự sanh khởi hoặc quán tưởng đang ở trước 
mặt], sau đó tu pháp tự khởi thành thánh tôn (Anh: 
generating oneself as a deity). Chú giải của ngài Phật Mật 
(Buddhaguhya) nói: 


Cúng dường chỉ là một biểu tượng (Anh: ïllustration). 
Hành giả cần phải giữ gìn thân thể thanh khiết, thủ hộ tự 
thân và đạo trường, cung thỉnh thánh tôn, v.v... Bởi vì 
nếu không có những điều kiện cần thiết này, không thể 
nào tu pháp cúng dường thánh tôn. Những sự khiết tịnh, 
v.v..., trong các Mật bộ đều có giảng dạy rõ ràng. 


Ngài Phật Mật (Buddhaguhya) cho rằng thứ đệ tu tập ở đây 
là trước tiên phải quán tưởng một vị thánh tôn ở trước mặt, 
sau đó mới tu pháp tự khởi. Thế nhưng, ngài Thắng Bồ Đề 
(Varabodhi) trong Tô Tất Địa Nghi Quỹ (Clear Realisation oƒ 
Susiddhi) cho rằng trước tiên phải tu pháp tự khởi, sau đó 
mới cung thỉnh vị thánh tôn và tu pháp cúng dường, v.v... 
(trang 181). 


170 


Chương 13. Pháp tự khởi 


Tuy lối giải thích của ngài Phật Mật (Buddhaguhya) có 
vẻ như tiện lợi cho sự tu tập, nhưng ở đây sẽ giải thích theo 
quan điểm của ngài Thắng Bồ Đề (Varabodhi). 


O1. Tự khởi thành thánh tôn. 


Hành giả ngồi thẳng lưng, phòng hộ các căn không cho chạy 
theo trần cảnh, mà hướng tâm vào bên trong. Giữ cổ thẳng 
như khổng tước (Anh: peacock), hít thở nhẹ nhàng. Mắt hơi 
hé mở, và nhìn xuống sống mũi. Hai hàm răng khít nhau, 
lưỡi chạm nhẹ lên nóc họng. 


Dùng tâm quán sát tất cả các loại hữu tình, phát khởi 
tâm đại bi, sẵn sàng gánh vác trọng trách, nguyện ở trong 
cảnh khổ để cứu độ chúng sanh. Lại vì muốn thật sự lợi ích 
chúng sanh, nguyện chứng đắc Vô thượng bồ đề, phát khởi 
Đại bồ đề tâm, tu tập tư lương phước đức. An trụ trong tâm 
Bồ đề, tu tập tất cả pháp thiện, đều có thể đưa đến sự thành 
tựu Nhất thiết chủng trí. Do trí lực gia trì các pháp thiện, có 
thể ở ngay trong sanh tử dẫn phát vô biên sự an lạc. Sau đó 
tu tập sáu tướng tự khởi thành thánh tôn như sau: 


1) Thánh tôn thắng nghĩa (còn gọi là Chân như thánh tôn, 
Skt: Tattva-devata). Hậu Tĩnh Lự (Concentration Continua- 
tion) nói: 


Giải thoát khỏi các chỉ, 
Không hai loại phân biệt, 
Tế, bất động, rõ ràng, 
Tuệ quán hiện ở trước.70 





70 Tức là tụng câu chú tánh không “Om svabhävg-suddhah sarvd- 
dharmöh svabhävg-šuddho “ham” và quán tưởng chân không. 
Trong nghỉ thức Việt Nam gọi là Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn (Óm 
ta phạ bà phạ truật đò ta phạ đạt mạ ta phg bà phạ truật độ hám). 


171 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


[Sau khi cúng dường, v.v..., đến vị thánh tôn trước mặt, hành 
giả cần phải quán tưởng vị thánh tôn thắng nghĩa (Anh: 
ultimate deity), tức là chân như (Anh: suchness), xa lìa tất cả 
mọi chấp trước, hoặc mọi nhận thức, nghĩa là [vị thánh tôn 
thắng nghĩa] tuyệt nhiên không hiện hữu, không thể bị phân 
biệt, bởi vì nó không thể bị nhận rõ (Anh: apprehended by 
others), và như vậy nó không có hình tướng, v.v... Nó rất là 
vi tế, bởi vì nó không có sự hiện hữu thật sự. Trong lúc quán 
tưởng, tâm của hành giả cần phải được duy trì trong sự hiện 
diện của một thánh tôn thắng nghĩa. Sự quán tưởng cần phải 
ở trong trạng thái tĩnh lặng và trong sáng (không bị hôn 
trầm).] 


Cái ngã mà ngoại đạo chấp trước - ngay cả trên phương 
diện danh tướng cũng không hiện hữu - chỉ là giả danh (tên 
gọi theo quy ước) của một tổ hợp của năm uẩn. Bài kệ trên 
có thể được xem là một sự hướng dẫn phương cách để nhận 
thức về bản thể của cái ngã vừa nêu trên. 


Thời điểm để tu tập quán tưởng là sau khi đã cung 
thỉnh bổn tôn và tu cúng dường, v.v... [Nếu hành giả tu tập 
theo thứ tự của ngài Phật Mật (Buddhaguhya) là trước tiên 
quán tưởng thánh tôn hiện trước mặt]. Tu tập cách nào? 
Nghĩa là lúc y vào quán tuệ thắng nghĩa để quán sát, thì cái 
ngã không thể bị phân biệt hoặc nhận thức bởi nhãn thức, 
v.v... mà ngã cũng không thể nhận thức được cảnh giới khác. 
Các chỉ như đầu, mắt, v.v... đều bất khả đắc, bởi vì chúng 
không thật sự hiện hữu. Bằng sự đả phá năng thủ sở thủ là 
có thật, hiển hiện được nhị không (năng sở đều không). Đây 
chính là nêu rõ ý nghĩa chân thật của ngã. Đây là phương 
cách mà chúng ta phải quán xét. 


Phương pháp quán tưởng trong câu “bất động, rõ ràng, 
tuệ quán hiện ở trước” sẽ được giải thích bên dưới (trang 


172 


Chương 13. Pháp tự khởi 


234-238). Hơn nữa, sự giải thích của ngài Thắng Bồ Đề 
(Varabodhi) cũng tương tự như ngài Phật Mật (Buddha- 
guhya). 


Trong thắng nghĩa đế, thật ngã xa lìa tất cả hý luận; 
tương tự, thật thánh tôn cũng xa lìa tất cả hý luận. Cho nên, 
hành giả sanh khởi lòng tự hào về sự hợp nhất của chính 
mình và thánh tôn trong sự vô phân biệt giữa hai bên, giống 
như nước và sữa hòa hợp thành một thể. Với tâm không 
phân biệt (tâm không), tu tập quán tưởng đến khi tự tâm 
thấy rõ chắc chắn. Đây tức là thánh tôn thắng nghĩa. 


Tu tập không tánh (nhân không, pháp không) cũng quan 
trọng, giống như trong các Mật bộ khác [trước khi tu pháp 
Bổn tôn du già, phải đọc mật chú, chẳng hạn như đọc : Ơm 
svabhäva-$uddhah sarva-dhamah svabhava-šuddhoˆ ham, và 
tu tập ý nghĩa về không] (trang 150). 


2) Thánh tôn âm thanh (Anh: sound deity, Skt: Sabda- 
devata). Kế đến, duyên vào hành tướng của âm thanh của 
mật chú của bổn tôn, đó là thánh tôn âm thanh. Tô Tất Địa 
Nghi Quỹ (Clear Realisation oƒ Susiddhi) của ngài Thắng Bồ 
Đề (Varabodhi) chưa đề cập đến pháp tu này mà chỉ nói về 
pháp quán tưởng tâm [của thánh tôn] dưới dạng một vầng 
trăng. Hai ngài Phật Mật (Buddhaguhya) và Thắng Bồ Đề 
(Varabodhi) giống nhau ở điểm này [trong đây ngài Phật 
Mật (Buddhaguhya) cũng mô tả thêm là một vầng trăng hiện 
ra dưới dạng của một thánh tôn thắng nghĩa, và phía trên 
của thánh tôn là âm thanh của mật chú]. 


3) Thánh tôn tự mẫu (Thánh tôn văn tự, Anh: letter deity, 
Skt: Aksara-devata). Kế đến, quán tưởng [tâm thức biết rõ 
về thánh tôn thắng nghĩa (tâm không)] hiện rõ trên không 
trung dưới hình dạng tự mẫu của bài chú của thánh tôn. 
Quán tưởng cái tâm tỏ ngộ về bản tánh vô phân biệt của 


173 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


hành giả và thánh tôn trở thành một vầng trăng, trên đó tự 
mẫu được xếp theo thứ tự, [âm thanh của tự mẫu hòa hợp 
với sắc tướng] giống như thủy ngân thuần chất bám vào các 
mạt vàng ròng. Đây là thánh tôn tự mẫu. 


Ngoại trừ một đoạn văn ngắn trong Tô Tất Địa Nghi Quỹ 
(Clear Realisation oƒ Susiddhi) của ngài Thắng Bồ Đề 
(Varabodhi) nói về bài chú được dùng ở đây là “bài chú 
được trì tụng”, nhưng cả hai ngài Phật Mật (Buddhaguhya) 
và Thắng Bồ Đề đều chưa nói rõ là bài chú nào. Thế nhưng, 
điều hiển nhiên không phải chỉ là bài chú dài, mà những bài 
chú ngắn, như ØƠm bhrum sväha, được giải thích trong Nghi 
Quỹ Hải (Ocean oƒ Means oƒ Achievement), hoặc bài chú Phật 
Đảnh Tôn Thắng của ngài Tôn Thắng (Vijaya) trong Phật bộ, 
hoặc Ớm marichyai mam svàaha của ngài Quang Minh Thiên 
(Marichi) trong Phật bộ cũng đủ. Tương tự, có thể dùng bài 
chú Ớm mani padme hũm của ngài Quán Tự Tại trong Liên 
hoa bộ, và bài chú của ngài Kim Cang Tồi Hoại (Vidarana) 
trong Kim cang bộ, v.v... 


4) Thánh tôn sắc tướng (Anh: form deity, Skt: Rupơ- 
devata). Ngài Phật Mật (Buddhaguhya) chỉ nói rằng từ vầng 
trăng [trong tâm hành giả] phóng ra ánh sáng, thế nhưng, 
theo như ngài Thắng Bồ Đề giải thích, sắc tướng của vị thánh 
tôn (đối tượng của sự quán tưởng) xuất hiện trong những 
đầu tia sáng phóng ra từ vầng trăng và mật chú. Những sắc 
tướng này đầy dẫy khắp hư không, hóa thành những đám 
mây cúng dường to lớn, cúng dường tất cả chư Phật. Lại từ 
những đám mây đã được hóa hiện, đổ xuống những trận 
mưa cam lộ, dập tắt lửa dữ địa ngục, và đồng thời, khiến cho 
chúng sanh được thỏa mãn tất cả mọi sự mong cầu. Sau đó, 
ánh sáng cũng như những sắc thân của thánh tôn đều quay 
trở về trong vầng trăng [là tâm thức của hành giả]. Quán 
tưởng đó là vị bổn tôn (nghĩa là vầng trăng của tự mẫu biến 
thành sắc tướng của thánh tôn), và sanh khởi lòng tự hào về 


174 


Chương 13. Pháp tự khởi 


sự không khác biệt giữa hành giả và bổn tôn. Đây là thánh 
tôn sắc tướng. 


Hơn nữa, có thể dùng sự dập tắt sự đau khổ của chúng 
sanh địa ngục như một mẫu mực cho sự diệt trừ những sự 
khổ đau khác, và áp dụng sự kiện này cho chúng sanh ở 
những cõi khác (ngạ quỷ, bàng sanh, người, a tu ta, và cõi 
trời) - giải tỏa sự khổ đau và ban bố sự lạc bằng những trận 
mưa cam lộ. 


5) Thánh tôn mật ấn (Anh: seal deity, Skt: Mudra-devata). 
Đối với thánh tôn mật ấn, ngài Phật Mật (Buddhaguhya) 
trong Hậu Tĩnh Lự Thích (Commentary on the Concentration 
Continuation) nói: “Sau đó, kết ấn đảnh kế (đảnh đầu), ấn 
bạch hào (giữa chặng mày), v.v..., và các chi phần của chúng 
(nghĩa là mật chú).” Điều này, tùy sự giải thích của các Mật 
bộ, kết ấn đảnh kế, ấn bạch hào, ấn nhãn mục (mắt), v.v... 
đọc tụng mật chú của bộ đó, gia trì đảnh kế, bạch hào, v.v..., 
của vị thánh tôn của bổn bộ (hoặc Phật bộ, hoặc Liên hoa bộ, 
hoặc Kim cang bộ), và dùng thủ ấn và mật chú chạm vào 
những chỗ đó. Đây cũng giống như gia trì mắt, v.v... trong 
những Mật bộ khác [bằng cách quán tưởng tự mẫu hoặc 
thánh tôn đang hiện diện ở những nơi đang được gia trì].”1 


Nếu hành giả không dùng các thủ ấn và mật chú riêng 
biệt cho mỗi chỗ được gia trì, thì có thể dùng thủ ấn và mật 
chú [chung] của bổn bộ. Ngài Thắng Bồ Đề (Varabodhi) nói: 
“Kế đến, kết bổn tôn tam muội da ấn, gia trì nơi tim, bạch 
hào, cổ và trên hai vai.” Tức là phần trên nói về việc dùng 
thủ ấn và mật chú của ba bộ để gia trì (trang 146-147). Nên 
biết, các pháp Tôn Thắng (Vijaya), Lăng Nghiêm (Sitata- 


71 Bằng cách quán tưởng tự mẫu Om màu trắng ở đỉnh đầu, Ä màu 
đỏ ở cổ họng, và Hũm màu lam ở giữa ngực. Và trên nguyệt luân ở 
giữa ngực là chủng tử tự của bổn tôn với màu sắc thích hợp. 


175 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


patraparajita), và Văn Thù (Manjugoáa) thuộc về Phật bộ, 
cần phải dùng thủ ấn và mật chú của Phật bộ để gia trì. 
Tương tự cho các bổn tôn của Liên hoa bộ và Kim cang bộ. 


6) Thánh tôn danh tướng (Anh: sign deity, Skt: Nimita- 
devata). Đối với vị thánh tôn thứ sáu, ngài Phật Mật 
(Buddhaguhya) trong Hậu Tĩnh Lự Thích (Commentary on 
the Concentration Continuation} nói về “thế tục tam ma địa 
tướng” (Anh: aspected conventional meditative stabili- 
sation), và “phân biệt tôn” (Anh: conceptual deity). Ở những 
nơi khác, dùng thuật ngữ “thánh tôn danh tướng.” Nên hiểu 
rằng đây là vị thánh tôn sanh khởi sau khi tu tập”?. 


Chứng cứ (Anh: sources). 


Ngài Phật Mật (Buddhaguhya) mô tả pháp tu sáu thánh tôn 
(Anh: six deities) trong Hậu Tĩnh Lự Thích (Commentary on 
the Concentration Continuation) như sau: 


Ngã tánh đã như vậy, 
Do chân ngôn thức tu. 


Chân ngôn thức (Anh: mantra mind) là sáu tướng của mật 
chú, tức là sáu thánh tôn. Tu [tập] tức là do sáu tướng của 


72 Thánh tôn danh tướng: đây là thánh tôn được phát sanh trong 
lúc tu tập ở giai đoạn cuối của thiền quán hữu tướng. Ở đây gồm 
những việc: thỉnh trí tôn ngự ở cõi trời Sắc Cứu Cánh đến đạo 
tràng hòa nhập Tam muội da tôn (là vị thánh tôn quy ước, được 
tạo qua năm tướng trước), biến thành thánh tôn danh tướng có 
đầy đủ oai đức, trí tuệ, sự nghiệp, v.v... của một thánh tôn. 

Thế tục tam ma địa tướng và phân biệt tôn, tức là trụ nhất 
tâm trong thánh tôn danh tướng đã được quán, không đổi đề mục 
nữa, dùng chữ tam ma địa tướng để nhấn mạnh ý nghĩa là tướng 
thánh tôn cần phải trụ tâm thiền quán. Tướng này do tâm tạo tác, 
nên gọi là phân biệt tôn. 


176 


Chương 13. Pháp tự khởi 


mật chú (hoặc thánh tôn) này huân tập nội tâm. Sáu thánh 
tôn này không được đề cập trong Hậu Tĩnh Lự, nhưng được 
giảng giải rõ ràng trong Kim Cang Tồi Hoại Kinh (Extensive 
Vidarana Tantra). Ngài Phật Mật (Buddhaguhya) trong Kim 
Cang Tồi Hoại Thích (Commentary on the Vidarana Tantra) 
trưng dẫn kinh văn: 


Hành giả tắm rửa xong, 
Ngồi lên tòa kim cang, 
Cúng, thỉnh, tu sáu tôn: 
Không tánh, tự mẫu, thanh, 
Sắc, ấn, tướng là sáu. 


Ngài Phật Mật (Buddhaguhya) lại nói: “Hành giả tự khởi 
thành Kim Cang Thủ bằng sáu loại nhận thức (Anh: six 
clarifications) từ không tánh của chư Phật, Bồ tát, v.v..., đến 
tiến nhập tự thân, v.v...” Điều này tương tự như pháp tu Bổn 
tôn du già bằng năm loại nhận thức trong các Mật bộ khác 
(Du già mật, Vô thượng du già mật). 


Đối với pháp tu (tự khởi) bằng cách tu tập sáu thánh tôn, 
ngài Phật Mật (Buddhaguhya) trong Hậu Tĩnh Lự Thích nói: 
“Đây là những giai bậc tổng quát để tu tập chân ngôn thức 
(Anh: mantra mind). Phương pháp tu tập này có thể áp dụng 
vào những nghi quỹ khác.” Điều này có nghĩa ngài Phật Mật 
(Buddhaguhya) xác định rằng pháp tu sáu thánh tôn cũng 
được áp dụng vào những nghi quỹ của pháp tu Bổn tôn du 
già trong Sự mật. 


Phương pháp thiên quán (Anh: modes of meditation). 


Có hai pháp thiền quán về sáu thánh tôn (trang 230-231). 


177 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


(1) Thiền quán (dhyäna): theo thứ tự, tư duy về sáu thánh 
tôn, và tư duy về thân, sắc, tam muội da, v.v... của thánh tôn; 
tâm biến chuyển theo nhiều cảnh sở duyên (đề mục). 


(2) Tam ma địa (samadhi): tư duy về thân của thánh tôn, 
chuyên tâm an trụ vào một cảnh sở duyên (đề mục), chứ 
không thay đổi nhiều đề mục. Tam ma địa có nghĩa là chuyên 
tâm vào một đề mục. 


Hậu Tĩnh Lự (Concentration Continuation) nói: 


Dùng chân ngôn thức tu, 
An trụ tam ma địa, 
Khéo nhiếp khí trụ khí. 


Trước tiên, tu chân ngôn thức, sau đó, an trụ tam ma địa là 
hai phương pháp tu tập thiền quán khác nhau. Câu cuối nói 
rằng lúc tu tam ma địa, là lúc khéo nhiếp khí prãna), trụ khí 
(ayama).73 


Thứ tự tu tập tam ma địa như sau: Thân khéo an trụ, 
như phần trên đã giải thích (trang 171), tâm không tán động 
phân biệt, tu tập từ phần thánh tôn thắng nghĩa cho đến 
phần thánh tôn sắc tướng (Anh: form deity), sanh khởi lòng 
tự hào tự thân là thánh thân. Những điều này phải hoàn tất 
trước khi tu tập tam ma địa. Khí năng xuất hiện và đi xuyên 
qua mắt, mũi, miệng, lỗ rún, nam căn, nữ căn, hậu môn, và 
các lỗ chân lông (đầu và thân thể) được gọi là sinh mạng khí. 
Trụ khí là chỉ cho sự chú niệm, nhưng đây không phải chỉ 
cho sự chú niệm những điều thiện, mà là sự chú niệm vào sự 
tan hòa của tâm khí đến những cảnh sở duyên mới (thí dụ 


73 Khi nhập Tam ma địa thì các khí của ngũ căn và mạng căn đều 
được hành khiển, thu nhiếp an trụ vào đề mục, nên gọi là nhiếp 
khí và trụ khí. 


178 


Chương 13. Pháp tự khởi 


như sắc thân bổn tôn). Cho nên, nhiếp khí, trụ khí có nghĩa là 
đình chỉ sự ra vào của hơi thở, giống như con rùa co rút sáu 
chi (đầu, đuôi, và bốn chân), và cũng giống như dùng lưỡi 
uống nước bằng cách hút gió lên, thâu nhiếp tất cả sự lưu 
chuyển của tâm khí tán động vào bên trong (bằng cách thâu 
nhiếp các giác quan). Hai mắt hơi hé mở, mặt hơi ngẩng lên, 
duyên vào đề mục “tự thân là bổn tôn”, và chuyên nhất vào 
đó. Sự chuyên chú quán tưởng giống như một người đang 
ngồi trong hang nhìn ra ngoài [với ý nghĩa là hành giả đang 
an trụ trong thân bổn tôn và đang quán sát chung quanh]. 


Đoạn văn trong Đại Nhật Kinh (Vairocanabhisambodhi) 
được trưng dẫn (trang 125), xác lập ý nghĩa của sinh mạng 
khí và trụ khí (pranäyäna) như đã được nêu trên. Nói cách 
khác, khí (sinh mạng khí, prana) được mô tả như trên, 
nhưng ở đây trụ khí (ayama) có nghĩa là ngừng bặt hơi thở 
ra vào, và chặn đứng sự tán động. 


Giữ hơi thở (khí), tùy theo sức chịu đựng của mỗi cá 
nhân [trong lúc đó, quán sát một khía cạnh của thân của bổn 
tôn]. Đến lúc không thể tiếp tục [trụ khí] thì thở ra một cách 
nhẹ nhàng; thư giản, quán sát tự thân trở thành bổn tôn, và 
tiếp tục [trụ khí, chặn đứng sự tán động, và quán sát tự thân 
là bổn tôn]. Phương pháp nghỉ ngơi sau khi tu tập thiền 
quán mệt nhọc sẽ được giải thích phía dưới (Chương 15). 


Ở đây, nếu muốn thân thánh tôn hiện rõ rõ ràng, phải 
nên sanh khởi tam ma địa, khiến tâm an trụ lâu dài (trong 
đối tượng). Vì khí làm ngựa cỡi của tâm thức (nghĩa là tâm 
thức di động trên dòng khí năng), ngài Phật Mật (Buddha- 
guhya), trong Hậu Tĩnh Lự Thích (Commentary on the 
Concentration Continuation), đã đề cập đến việc ngăn chận 
luồng khí, ý muốn nói là khi luồng khí bị ngăn chận, thì có 
thể giữ tâm an trụ vào một đối tượng: 


179 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


Tâm như vị quốc vương cưỡi trên con ngựa khí, được 
các quyến thuộc như niệm, định, tác ý, v.v..., vây quanh. 
Khi ngựa khí bị chận lại, thì tâm (quốc vương), cùng với 
quyến thuộc đều bị chận lại. Các chú giải khác cũng cho 
rằng khí phải bị chận đứng. Khi nó bị chận đứng thì tâm 
thức [của hành giả], cũng như niệm, tuệ, tác ý, v.v..., đều 
bị nhiếp trì. 


Tuy sự tập trung cũng cần đến sự nhiếp khí và trụ khí, 
nhưng sự tập trung thường thay đổi đối tượng, cho nên sự 
phòng hộ của pháp tu này không cần thiết bằng sự phòng hộ 
tam ma địa chuyên chú quán sát một cảnh sở duyên (đối 
tượng). Cho nên, Hậu Tĩnh Lự nói: “An trụ tam ma địa” 
(trang 169), đây là nhấn mạnh đến tam ma địa, chứ không 
phải nhấn mạnh đến tập trung. 


Tu tập như vậy trong bao lâu? Theo như Kim Cang Thủ 
Quán Đảnh Kinh (Vajrapani Initiation Tantra) đã được trích 
lục ở trên (trang 128-131), pháp tu phải được kéo dài cho 
đến khi trong mọi oai nghi đều có thể dùng sự hiện rõ của 
thánh tôn và sự hãnh diện là một thánh tôn để siêu vượt sự 
hãnh diện phàm tục. Bởi vậy, nếu chỉ trụ tâm vào sự hiện rõ 
của thân thánh tôn thì e không đủ, mà một khi sự hãnh diện 
tự mình là một thánh tôn trở nên vững chắc, thì tâm cũng 
phải an trụ trong đề mục này. Cả hai, hiện rõ và hãnh diện, 
đều cần thiết. Những điểm này sẽ được giải thích chỉ tiết 
trong phần giai đoạn tự khởi của Vô thượng du già mật. 


Trong Vô thượng du già mật, sau khi tu tập pháp Bổn 
tôn du già được kiên cố ổn định, mới nói đến pháp du già về 
khí, ngăn chận sinh khí, thế nhưng, ở đây lại nói đến việc 
ngăn chận sinh khí trong lúc tâm thức tập trung vào thân 
của thánh tôn. [Trong Vô thượng du già mật, sự nhiếp trì 
luồng khí, hoặc sự ngăn chận khí và trụ khí, đặc biệt nhấn 
mạnh đến sự ngăn chận sự di động của luồng khí trong hai 


180 


Chương 13. Pháp tự khởi 


mạch phải và trái, được tu tập trong giai đoạn viên mãn, và 
sau khi đã hiện rõ rõ ràng thân thánh tôn trong giai đoạn tự 
khởi. Cho nên, ngay trong Vô thượng du già mật, sự ngăn 
chận khí và trụ khí, được giải thích trong các Mật bộ cấp 
thấp như là sự thâu nhiếp tâm thức vào bên trong và tập 
trung vào đề mục (thời gian lâu mau, tùy theo khả năng tâp 
trung của hành giả), cũng có thể tu tập trong những giai 
đoạn tu tập sơ khởi của sự tập trung tâm thức vào thân 
thánh tôn]. 


Tuy ngài Thắng Bồ Đề (Varabodhi) chưa giải thích về hai 
loại tu tập này, ở đây, chúng ta sẽ dựa theo sự giải thích rõ 
ràng của ngài Phật Mật (Buddhaguhya) về ý nghĩa của Hậu 
Tĩnh Lự (Concentration Continuoation). Đây là điều rất quan 
trọng. 


Nếu như lúc tu tập sáu thánh tôn, đồng thời tu tập du già 
về khí và nhiếp tâm vào thân các thánh tôn, ắt trước tiên 
phải cung thỉnh thánh tôn, tu pháp cúng dường, v.v... Đây là 
điều rất thuận tiện [bởi vì hành giả có thể tập trung tâm thức 
vào đề mục]. Còn nếu trước đó tu tập pháp tự khởi, sau đó 
cung thỉnh trí tôn, v.v... thì rất bất tiện [bởi vì sự tập trung 
vào đề mục sẽ bị nhiễu loạn]. Cho nên tu tập lần đầu tiên, 
nên tu tập theo thứ tự của ngài Phật Mật (Buddhaguhya) 
[tức trước tiên tu pháp khởi trí tôn, sau đó tu pháp tự khởi]. 


Nếu như hành giả đã thừa sự (Anh: approximation), sau 
đó thọ pháp quán đảnh, hoặc tu pháp thanh tẩy [ma chướng 
cho người khác] bằng bình, hoặc tu pháp thành tựu (Hán: tất 
địa) cho mình hoặc cho người khác, chẳng hạn như tăng 
trưởng tài sản, v.v..., thì tu tập pháp nào trước cũng được. 
Nếu như tu tập pháp tự khởi sau, thì lúc đó cũng phải tu tập 
cúng dường, tán thán [tự thân sanh khởi thành thánh tôn]. 
Điều này có thể tùy theo nghi quỹ của Sự bộ và Hành bộ đã 
được biên soạn bởi các vị lạt ma khác [phải tu pháp cúng 


181 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


dường và tán thán hai lần, một cho pháp khởi trí tôn hiện 
tiền, và một cho pháp tự khởi]. Nếu tu pháp tự khởi trước, 
hành giả đươc phép tu tập cúng dường và tán thán (cho hai 
thánh tôn, một cho vị thánh tôn hiện tiền, và một cho chính 
mình), cùng một lúc, nếu như không muốn làm riêng biệt. 


Trong lúc tu pháp tự khởi, các lạt ma khác cho rằng 
hành giả phải quán tưởng bổn tôn viên mãn (nghĩa là với các 
tùy tùng, v.v...). Thế nhưng, theo ý của hai ngài [Phật Mật 
(Buddhaguhya) và Thắng Bồ Đề], lúc thừa sự đầu tiên tu 
pháp tự khởi, chỉ cần quán tưởng bổn tôn của bổn bộ là đủ. 
Nếu như đã thừa sự, sau đó tu pháp thành tựu cho mình và 
người, thì tốt hơn, khi tu pháp tự khởi, nên quán tưởng bổn 
tôn viên mãn (nghĩa là có các quyến thuộc tháp tùng). 


[Liên quan đến pháp tu tự khởi], hành giả được phép tu 
tập pháp nhập trí tôn (nghĩa là sự tan biến của bổn tôn thật 
sự vào thân của hành giả đang được quán tưởng như một 
thánh tôn), thọ pháp quán đảnh (bởi vị trí tôn hiện tiền), thọ 
ấn chứng (hành giả quán tưởng được vị thánh tôn dùng ấn 
của bổn bộ đặt lên đỉnh đầu sau khi quán đảnh), v.v.., như 
được giải thích bởi các lạt ma khác. Điều này sẽ không mâu 
thuẫn với những gì mà hai ngài Phật Mật (Buddhaguhya) và 
Thắng Bồ Đề (Varabodhi) chưa đề cập đến. 


182 


Chương 14. Thỉnh trí tôn hiện tiền 


Chương 14. Thỉnh trí tôn hiện tiền 


O2. Thỉnh trí tôn hiện tiền tu cúng dường, v.v... 
P1. Quán tưởng trụ xứ. 


Trước mặt hành giả, hướng về nơi hình tượng, hoặc biểu 
tượng của bổn tôn, quán tưởng nền đất làm bằng nhiều loại 
châu báu, phía trên rải cát vàng. Gia trì (nghĩa là làm cho 
trang nghiêm) với mật chú: 


Om calavĩ hũm svähã '. 


Quán tưởng phía trên là một biển sữa thơm màu trắng, 
hoàn toàn không bị cấu uế, được trang nghiêm bằng những 
loại hoa, như hoa sen, hoa ưu bát la, v.v..., vô lượng các loài 
chim quý bay lượn bên trên. Gia trì với mật chú: 


Om vimala-dhaha hũm”. 


Khoảng giữa, quán tưởng núi Tu di, bốn phía có những 
bậc thang được trang nghiêm bởi vàng, bạc, lưu ly, và pha lê. 
Toàn thể núi được bao phủ bởi những cây cát tường như ý, 
và có hàng ngàn tràng phan tôn thắng trang nghiêm phất 
phới. Trên đỉnh núi có một hoa sen lớn được trang nghiêm 
với nhiều loại trân bảo, lá sen cũng được trang nghiêm bằng 
đủ loại trân kỳ, nhụy sen bằng vàng ròng, gương sen bằng 
pha lê, v.v..., có những sợi dây bạc óng ánh bao vòng ở phía 
trên. Hoa sen to rộng nhiều do tuần, mọc từ trung tâm của 
núi Tu Di, và từ đó phát sanh trắm ngàn vạn ức màn lưới liên 
hoa vi diệu. 





74 Bản khác ghi nhận câu chú này là: Om acala vire svãhã. 
” Bản khác ghi nhận câu chú này là: Om vimala udadhi hũm. 


183 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 





Thủ ấn 19b 


Hai tay hành giả chắp lại, các ngón tay giao thoa, lấy ngón cái 
phải ấn lên ngón cái trái (thủ ấn 19). Gia trì [trụ xứ được 
quán tưởng] bằng cách đọc một trăm biến mật chú: 


184 


Chương 14. Thỉnh trí tôn hiện tiền 


Namah sarva-tathägatängm sarvathä udgate spharang- 
hinam gagangkham svahä. 


Quán tưởng, trong khoảng sát na, có một bảo cái (lọng 
báu) che trùm khắp trụ xứ. 


Tuy ở đây, ngài Thắng Bồ Đề (Varabodhi), trong Tô Tất 
Địa Nghỉ Quỹ (Clear Realisation oƒ Suéiddi), chưa đề cập đến 
việc quán tưởng một cung điện bao la [để làm nơi cư trú cho 
bổn tôn], nhưng phần dưới nói rằng: “Thỉnh ngài trở lại, 
cùng với một cung điện vĩ đại,” cho nên hành giả cũng phải 
nên quán tưởng cung điện. [Quán tưởng một cung điện bao 
la, và cung điện của vị thánh tôn đem đến, cả hai lồng vào 
nhau, hòa hợp thành một, giống như một trí tôn hòa nhập 
thành một với tam muội da tôn]. 


Hơn nữa, có thể quán tưởng cung điện ở giữa hoa sen, 
cùng một lúc với sự quán tưởng đất, cây, biển, v.v.., mà 
không cần [quán tưởng] hoa sen phát sanh từ những tự mẫu 
(Anh: syllables). Hoặc có thể quán tưởng cung điện phát 
sanh từ mẫu tự bhrữm [quán tưởng mẫu tự này biến thành 
cung điện]. Tương tự, có thể quán tưởng hoa sen thứ hai 
như một bảo tọa của vị thánh tôn. 


Hai ngài Thắng Bồ Đề (Varabodhi) và Phật Mật 
(Buddhaguhya) không nói về việc quán tưởng cung điện 
hoặc bảo tọa trong pháp tu tự khởi, thế nhưng, trong những 
Nghỉ quỹ Tu Tập (Means oƒ Achievement) của các vị lạt ma 
khác có đề cập đến quán tưởng tòa sư tử, v.v.., hoặc quán 
tưởng chỗ ngồi của các hữu tình [như nai, v.v...] trong tháp 
của Tôn Thắng Phật Mẫu (Vijaya), v.v... 


P2. Cung thỉnh thánh tôn và mời ngài đăng tọa. 


185 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


Chuẩn bị phẩm vật cúng dường. Sự cung thỉnh cần phải có 
phẩm vật cúng dường. Cho nên, trước tiên cần phải chuẩn bị 
phẩm vật cho thanh tịnh trang nghiêm. Khay (hoặc những 
vật đựng khác) đựng đồ cúng dường, hoặc làm bằng vàng, 
bạc, gỗ, đá, hoặc các vật liệu khác, nhưng khay bằng đồng 
biểu tượng cho sự cát tường trong tất cả mọi nghi quỹ, bất 
luận là tức tai, tăng ích, hoặc hàng phục. Nếu tu pháp tức tai 
[trừ bệnh hoạn, ma quỷ, v.v...], và thượng tất địa (trang 241), 
thì cúng dường bột lúa đại mạch và sữa bò. Nếu tu pháp tăng 
ích và trung tất địa , thì dùng bột mè và lạc. Nếu tu pháp 
hàng phục và hạ tất địa, thì dùng nước tiểu bò và gạo với 
kodvara (một loại mễ cốc thông dụng), hoặc dùng máu. Một 
phẩm vật cúng dường cát tường dùng chung cho tất cả nghỉ 
quỹ [tức tai, tăng ích và hàng phục] là một hỗn hợp của bột 
gạo, nhang bột, hoa trắng, có kuáa, và mè được trộn trong 
nước sạch. 


Chưng bày phẩm vật cúng dường và xông bằng hương 
thơm. Gia trì phẩm vật, tụng mật chú bảy biến - dùng mật 
chú của minh vương (trang 166-167), hoặc tâm chú của bổn 
bộ (trang 163), hoặc nhất thiết yết ma chú của mỗi bộ (trang 
163), hoặc mật chú cung thỉnh, như sẽ được giải thích bên 
dưới. 


Cung thỉnh thánh tôn. Hướng về phía tôn tượng, lễ lạy 
(trang 147), quỳ xuống. Kết ấn cung thỉnh bằng cách móc 
tréo các ngón tay với nhau, ngữa hai bàn tay lên, hai ngón 
trỏ duỗi thẳng, hai ngón cái di động - như mời thỉnh (thủ ấn 
20). Đọc kệ: 


Vì tin tam muội đa, 

Thỉnh Thế Tôn giáng lâm, 
Thọ phẩm vật cúng dường, 
Xin nguyện ngài thương xót. 


186 


Chương 14. Thỉnh trí tôn hiện tiền 





Thủ ấn 20 


Cuối câu mật chú (sẽ được giải thích ở dưới) thêm chữ 
ehyahi. Nâng khay đựng phẩm vật cúng dường lên, để ngang 
trán nếu tu tập Như lai bộ, để ngang ngực nếu tu tập Liên 
hoa bộ, và để ngang rún nếu tu tập Kim cang bộ. 


Đối với việc tụng mật chú, nếu thỉnh một thánh tôn nam 
thì tụng mật chú của minh vương (Anh: knowledge kings) 
(trang 166-167), nếu thỉnh một thánh tôn nữ thì tụng mật 
chú của minh phi, hoặc đọc bài chú riêng của vị thánh tôn đó, 
hoặc như Tô Tất Địa Kinh nói tốt nhất là cung thỉnh với bài 
tâm chú của bổn bộ, chẳng hạn đọc /inajik ehyahi cho Phật 
bộ, đọc ärolik ehyahi cho Liên hoa bộ, và đọc vajradhrk 
ehyahi cho Kim cang bộ. 


Đối với vấn đề cung thỉnh bao nhiêu vị thánh tôn, Hậu 
Tĩnh Lự nói: 


An trụ thành tựu định, 


187 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


Hướng về thân Như Lai, 
Đầy đủ các mật chú, 
Các minh chú, phẫn nộ. 


Ngài Phật Mật (Buddhaguhya) giải thích như sau: 


Quán tưởng thân của đức Như Lai hiện tiền, cùng lúc đó 
(trong khoảng sát na), quán tưởng khoảng không gian 
rộng lớn, các Mật chú, Minh chú, các sứ giả Phẩn nộ nam 
nữ, v.v..., đầy dẫy khắp hư không, đi nhiễu chung quanh, 
hành giả đứng giữa, với niềm tự hào của một thánh tôn. 
Lại nữa, các Minh chú, v.v..., luôn luôn an trụ trước đức 
Thế Tôn. Cho nên, hành giả trì chú (mantrika) trong khi 
tu tập Bổn tôn du già cũng phải nên hướng về đức Thế 
Tôn. 


Mời ngồi (Kết bảo tòa). Kế đến, thỉnh thánh tôn ngồi lên 
bảo tọa với thủ ấn và mật chú thích hợp. Thủ ấn Như lai tọa 
(thủ ấn 21) là hiển bày thủ ấn tam muội da của Liên hoa bộ 
(như đã được giải thích ở trên - thủ ấn 2, trang 147). Thủ ấn 
Kim cang tọa (thủ ấn 22) là từ thủ ấn Liên hoa tọa, dùng ba 
ngón tay (giữa, trỏ và áp út) tạo thành hình chày kim cang. 
Thủ ấn Dũng sĩ tọa (thủ ấn 23) là từ thủ ấn Liên hoa tọa, 
nhập hai ngón giữa làm một. Các bài chú theo thứ tự: 


Om kamalaya svaha. (Liên hoa tọa) 
Om vdjra-asani hùm phat. (Kim cang tọa) 


Om vajraka hũm phat. (Dũng sĩ tọa) 


Theo sự giải thích về sự mời ngồi, hoặc dâng bảo tọa và 
mời thánh tôn ngồi, hoặc dâng bảo tọa trong lúc đọc bài kệ: 


188 


Chương 14. Thỉnh trí tôn hiện tiền 


Thủ ấn 21 


Thủ ấn 22_ 





Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 





Thủ ấn 23 


Thiện lai, đức Đại bi, 
Con nay được may mắn, 
Xin thọ nhận cúng dường, 
Ban bố mọi nguyện cầu. 
hoặc: 

Thương con và chúng sanh, 
Con xin được cúng dường, 
Xin ngài hiển thần lực, 
An trụ trong đàn tràng. 

P3. Hiển bày mật ấn. 


Kế đến, tụng chú: 


amkara samaye svähä. 


190 


Chương 14. Thỉnh trí tôn hiện tiền 


Hiển thị thủ ấn kim cang tam muội da: Ngón cái bên tay 
phải ấn vào móng tay của ngón út, chỉnh ba ngón còn lại 
thành hình chày kim cang (thủ ấn 24). 





Thủ ấn 24 


Kế đến, hiển thị thủ ấn và mật chú của bổn bộ [hoặc 
Phật bộ, hoặc Liên hoa bộ, hoặc Kim cang bộ], như /íng/ik, 
ñrolik, hoặc vajradhrk. Đối với thủ ấn, Phật bộ: các ngón tay 
đan vào nhau, nắm lại, hai ngón cái duỗi thẳng (thủ ấn 25); 
Liên hoa bộ: kết ấn giống như trên, nhưng lấy ngón cái trái 
đút vào lòng hai bàn tay, ngón cái phải vẫn duỗi thẳng (thủ 
ấn 26); Kim cang bộ: ngược lại với Liên hoa bộ, ngón cái phải 
đút vào lòng hai bàn tay, ngón cái trái duỗi thẳng (thủ ấn 27). 


Kế đến, kết đại tam muội da ấn của bổn bộ (thủ ấn 1-3) 
và xoay vòng tròn. Phương pháp này là để thủ hộ hành giả từ 
những ma chướng [chiêu cảm bởi nghiệp lực hoặc vọng 
tưởng của hành giả], có thể thừa cơ xâm nhập [sau khi hành 
giả đã thành tựu triệu thỉnh thánh tôn], v.v... Nếu như không 


191 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


Thủ ấn 26 


192 





Chương 14. Thỉnh trí tôn hiện tiền 


dùng phương pháp này, có thể xua đuổi ma chướng bằng 
cách dùng minh vương chân ngôn gia trì vào hạt mù tạt 
trắng (Anh: white mustard seeds), sau đó rải chung quanh 
đàn tràng. 





Thủ ấn 27 


P4. Cúng đường và xưng tán. 


Giống như phần trước (trang 163), hành giả làm các 
pháp tẩy trừ ma chướng, thanh tịnh hóa, tăng trưởng, tăng 
uy quang đối với các phẩm vật cúng dường. Tô Tất Địa Kinh 
nói thanh tịnh hóa bằng cách tụng tám bộ mật chú cúng 
dường [được trình bày phía dưới], hoặc cũng cần phải tụng 
các mật chú của bổn bộ. 


193 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


Cúng dường nước Át già (Skt: Argham). Kế đến, kết ấn 
cúng dường: móc [phía trong] hai ngón út và ngón áp út, 
cong hai ngón trỏ, đặt vào đốt thứ ba của hai ngón giữa, hai 
ngón cái áp sát vào bàn tay (thủ ấn 28). Đọc kệ: 


Thiện Thệ, Bạt Già Phạm, 
Thỉnh giáng lâm đạo tràng, 
Duy nguyện thương xót con, 
Xin kính ngưỡng Thế Tôn. 


Sau khi tụng chú của bổn tôn, dâng nước Át già cúng 
dường. Đọc chú cúng dường nước AÁt già (Argham): Argham 
praticcha svähä. 





Thủ ấn 28 


Cúng dường nước rửa chân. Kết ấn cúng dường: Nắm bàn 
tay phải lại, đầu ngón trỏ và đầu ngón cái ấn vào nhau (giống 


194 


Chương 14. Thỉnh trí tôn hiện tiền 





Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


hình gọng kềm), nhặt một đóa hoa từ bồn nước rửa chân, từ 
từ thả lỏng các ngón tay (thủ ấn 29 a-b). 


Đọc bài kệ trên, thay chữ “nước Argham” bằng chữ “rửa 
chân (padyam)”, và rửa chân vị thánh tôn bằng bài chú: Om 
pravara satkaram praticcha svähä. 





Thủ ấn 30 


Cúng dường nước tắm rửa. Kế đến, tắm rửa [thật] cho ảnh 
của bức tượng hiện trong gương. Nếu không có gương, kết 
ấn tắm rửa thân thể thánh tôn: lật ngữa hai bàn tay, ấn đầu 
ngón cái vào đầu ngón trỏ (thủ ấn 30). Đọc chú: Om sarvd- 
devatä acinta-amrta svahã. 


Quán tưởng tắm rửa thân thể các thánh tôn bằng những 
áng mây nước thơm vĩ đại [xuất phát từ những bình tắm quý 


bằng vàng ròng chứa đầy nước thơm]. 


196 


Chương 14. Thỉnh trí tôn hiện tiền 


Cúng dường y phục, đồ trang sức và âm nhạc. Kế đến, 
quán tưởng dâng lên chư thánh tôn y phục và các món trang 
sức. Dâng lên âm nhạc và quán tưởng những điệp khúc ca 
ngợi chư thánh tôn đang được trổi lên một cách du dương. 


Cúng dường nước hoa (đồ hương, hương xoa). Kế đến, 
kết ấn dâng nước hoa: dùng bàn tay trái nâng bàn tay phải 
đang kết thí quy y ấn (thủ ấn 31). Dâng hiến nước hoa: 





Thủ ấn 31 


Từ tịnh sanh thanh tịnh, 
Hương vi diệu cõi trời, 
Con nay kính cúng dường, 
Nhận rồi, xin thương xót. 


Ahara ähara sarva-vidyädhori pũjite svũhä. 


197 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


Ngoại trừ đèn (Anh: lamp), bài chú này cũng dùng để 
hiến cúng ba thứ khác (hoa, hương, và thực phẩm). 


Cúng dường hoa. Kết ấn dâng hoa: các ngón tay móc vào 
nhau phía bên trong, hai ngón trỏ đâu nhau, tựa như hình 
xuyến, hai ngón cái ấn vào hai ngón trỏ, tựa như hình hoa 
sen (thủ ấn 32). Dâng hoa bằng bài kệ: 





Thủ ấn 32 
Từ tịnh sanh thanh tịnh, 
Hoa vi diệu cối trời, 

Con nay kính cúng dường, 
Nhận rồi, xin thương xót 


Ahara ãhara sarva-vidyädhori pũjite svähä. 


Cúng dường hương đốt. Kết ấn dâng hương: ngón út, ngón 
áp út và ngón giữa của hai bàn tay giao thoa nhau, đầu ngón 


198 


Chương 14. Thỉnh trí tôn hiện tiền 


phía trước đặt vào đáy móng tay của ngón sau, hai ngón trỏ 
duỗi thẳng tạo thành một góc, hai ngón cái áp sát vào ngón 
trỏ (thủ ấn 33). Dâng hương với bài kệ: 





Thủ ấn 33 


Tinh hoa rừng khả ý, 

Hóa thành thiên diệu hương, 
Con nay tin, cúng dường, 
Nhận rồi, xin thương xót. 


Ahara ähara sarva-vidyädhori pũjite svähä. 
Cúng dường thực phẩm. Kết ấn thực phẩm cõi trời: hai bàn 


tay ngữa lên, đặt sát nhau, hai ngón trỏ hơi cong (thủ ấn 34). 
Dâng thực phẩm bằng bài kệ: 


199 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 





Thủ ấn 34 


Tinh hoa thuốc khả ý, 
Đây là chân ngôn thật, 
Con nay tin, cúng dường, 
Nhận rồi, xin thương xót. 


Ahara ãhara sarva-vidyädhori pũjite svähä. 
Cúng dường đèn. Kết ấn dâng đèn: hai ngón giữa và ngón 
cái chạm nhau và chỉnh cho thẳng, các ngón khác uốn cong 
lại thành nắm tay (thủ ấn 35). Dâng đèn bằng bài kệ: 

Cát tường trừ tổn hại, 

Thiện diệu trừ hắc ám, 

Con nay tin, cúng dường, 


Nguyện thọ đèn sáng này. 


AÄlokäya älokãya vidhähare pũjite svähã. 


200 


Chương 14. Thỉnh trí tôn hiện tiền 





Thủ ấn 35 


[Chú thích] 


Nếu như không có phẩm vật cúng dường riêng cho mỗi 
thánh tôn của mỗi bộ, thì có thể dùng cúng phẩm của các bộ 
khác, gia trì bằng mật chú của bổn bộ, rồi dùng đó mà cúng 
dường. 


Nếu như không thể sắm sửa các phẩm vật cúng dường, 
Tô Tất Địa Kinh và Tô Tất Địa Nghi Quỹ (Clear Realisation oƒ 
Suếiddi) của ngài Varabodhi cho rằng hành giả có thể dùng 
thủ ấn và mật chú thích ứng, và dùng sự quán tưởng các 
phẩm vật để cúng dường. Đối với hoa, v.v... dùng hình vẽ 
(Anh: painting), hoặc hình ảnh (Anh: picture) của chúng 
cũng thích hợp cho việc cúng dường. 


Ngay cả trong trường hợp có phẩm vật thật để cúng 
dường, trong kinh nói rằng vì tâm là hướng đạo cho tất cả, 


201 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


nên sự kiện dùng tâm cúng dường (quán tưởng) cũng có 
một sự khác biệt đáng kể [bởi thế hành giả cũng phải dùng 
tâm quán tưởng trong khi dâng cúng phẩm vật thật. 


Bằng cách này, cúng dường tất cả những gì có được. Lúc 
đó nên tụng chú gia trì trụ xứ một trăm biến (như được giải 
thích ở trang 184-185). 


Xưng tán. Kế đến, tán thán Tam bảo và các bộ chủ của ba bộ 
với những bài kệ trong Tô Tất Địa Kinh. 


Quy mạng Tam bảo. 


Kính lễ đức Như Lai, 

Đấng Đại bi bảo hộ, 

Đại sư nhất thiết trí, 

Biển công đức phước điền. 
Kính lễ pháp tịch diệt, 

Thanh tịnh lìa ái dục, 

Thiện diệu, xa nẻo ác, 

Thuần nhất, chân thắng nghĩa. 
Kính lễ chư tăng già, 

Giải thoát, dẫn giải thoát, 
Khéo an trụ học xứ, 

Thành tựu thắng phước điền. 


Quy mạng các bộ chủ của ba bộ. 


Kính lễ Diệu Cát Tường, 
Thọ trì thân đồng tử, 
Đuốc trí tuệ trang nghiêm, 
Trừ hắc ám ba cõi. 

Kính lễ bậc Đại bị, 

Danh xưng Quán Thế Âm, 
Tu tập diệu công đức, 


202 


Chương 14. Thỉnh trí tôn hiện tiền 


Chư Phật thường xưng tán. 
Kính lễ Kim Cang Trì, 

Đại lực, thân phẫn nộ, 

Thiện vương, trì minh tạng, 
Hàng phục loài cương cường. 


Lại nữa, phải nên niệm tụng các bài tán của bổn tôn. Kế đến, 
tụng một trăm biến mật chú Xuất Sanh Tán: 


Namah sarva-buddha-bodhisattvũngm, sarvaträ samkuru-mita 
qvijña-rũsini namo stute svaha. 


P5. Tu tập sám hối, quy y, tùy hỷ, phát nguyện, chuyển 
pháp luân, v.v.... 


Sám hối. Đối với các tội chướng đã tạo trong quá khứ, khởi 
tâm mãnh liệt sám hối, đầy đủ tâm phòng hộ vững chắc, 
nguyện sẽ không bao giờ tái phạm. 


Tất cả chư Như Lai, 

Bồ tát, A la hán, 

Trong tất cả thế gian, 

Xin chứng giám lòng con, 
Tất cả tội đã tạo, 

Trong tất cả mọi đời, 
Trong biển lớn sanh tử, 
Đời này và đời trước, 

Do tham dục, ngu sỉ, 

Sân nộ, đã bộc phát, 

Với chư Phật pháp tăng, 
Đạo sư và cha mẹ, 

Bồ tát, A la hán, 

Cùng các bậc phước điền, 
Và tất cả chúng sanh, 

Có đức, không có đức, 


203 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


Tất cả nghiệp đã tạo, 
Hoặc bảo kẻ khác tạo, 
Hoặc thấy nghe tùy hỷ, 
Tội phóng dật vi tế, 
Thân ngữ ý gây ra, 

Cùng tất cả tội khác, 

Con hiện đang đối trước, 
Chư Phật, chư Bồ tát, 
Chí thành cung kính lễ, 
Tâm vô cùng hổ thẹn, 
Thời khắc xin chắp tay, 
Sám hối tất cả tội, 
Những tội con đã tạo, 
Như chư Phật đã biết, 
Nay sám hối như vậy, 
Xin nguyện không tái phạm. 


Quy y. Phải nên dũng mãnh chí thành quy y. 
Vì diệt khổ chúng sanh, 
Cho đến tận vị lai, 
Cung kính chánh quy y, 
Phật pháp và tăng già. 
Tùy hỷ. 


Trong định, con tùy hỷ, 
Tất cả chánh pháp tài. 
Thỉnh chuyển pháp luân. 
Muốn tâm vô phân biệt, 
Thỉnh Phật chuyển pháp luân, 


Cho đến khi độ hết, 
Nguyện đừng nhập Niết bàn. 


204 


Chương 14. Thỉnh trí tôn hiện tiền 


Phát nguyện. 


Như Bồ tát quá khứ, 

Đã phát nguyện rộng lớn, 
Con nay đem tâm lành, 
Phát nguyện giống như vậy. 
Nguyện tất cả hữu tình, 

An lạc, không bệnh hoạn, 
Nguyện làm hết Phật sự, 
Đầy đủ mọi công đức. 

Giàu có, thường bố thí, 
Tuệ, nhẫn, tin pháp lành, 
Trong mọi đời thường nhớ, 
Và thương xót hữu tình. 


Nên đọc tụng bài kệ với tâm chuyên chú. 
P6. Tu tập bốn vô lượng tâm. 


Kế đến, quán sát tất cả hữu tình đang thọ khổ, phát tâm bị, 
nguyện tất cả được lìa xa cảnh khổ; phát tâm từ, nguyện tất 
cả đều được an lạc; phát tâm hỷ, nguyên tất cả đều được sự 
an lạc của quả Phật; phát tâm xả, nguyện tất cả đều chứng 
được Vô thượng đại bát niết bàn. 


Kế đến, tụng: 


Khiến vô biên hữu tình, 
Diệt trừ tất cả khổ, 

Vượt thoát các nẻo ác, 
Giải thoát khỏi phiền não. 
Trong ba cõi bức bách, 
Tất cả sự khổ não, 

Vì muốn cứu độ họ, 


205 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


Con phát tâm Bồ đề. 

Tất cả chúng sanh khổ, 

Con nguyện xin cứu độ, 
Người không nương, được nương, 
Người không tựa, được tựa, 
Người không quy, được quy, 
Người khổ khiến an lạc, 

Vì tất cả chúng sanh, 

Diệt trừ mọi phiền não. 

Đời này và đời khác, 

Mọi thiện nghiệp tu tập, 
Nguyện đều được thành tựu. 
Hai tư lương phước trí. 
Nguyện tỉnh tiến tu tập, 

Sáu pháp ba la mật, 

Để thành tựu lợi ích, 

Cho tất cả hữu tình. 

Trong tất cả mọi đời, 

Tu nhiều hoặc tu ít, 

Đều vì các hữu tình, 

Trừ diệt mọi phiền não, 

Độ thoát nên tỉnh tiến, 

Đến khi chứng Bồ đề. 


Quyết định khiến cho thân tâm tương ứng với lời nguyện 
“phát tâm Bồ đề vì muốn độ thoát tất cả chúng sanh khổ não.” 
[Quán tưởng thánh tôn hiện tiền như vừa nêu trên, được giải 
thích bởi hai ngài Phật Mật (Buddhaguhya) và Thắng Bồ Đề 
(Varabodhi) như là sự cung thỉnh một trí tôn [từ nơi bổn xứ 
của ngài đến giáng lâm đạo trường], chứ không phải là một 
sự tân sanh (như trong pháp tu tự khởi). Các vị lạt ma khác 
cho rằng cung thỉnh thánh tôn được xem như một phương 
pháp cơ bản để tích tập công đức [qua việc cúng dường, 
v.v...]|, và sau khi tích tập công đức, hành giả chiêu cảm vị 


206 


Chương 14. Thỉnh trí tôn hiện tiền 


thánh tôn [được nghĩnh thỉnh] tiến nhập tự thân, sanh khởi 
thành một thánh tôn tu tập thiền quán và tụng niệm. Chỉ có 
một ít lạt ma mô tả [sự tu tập thiền quán và niệm tụng] 
trong lúc triệu thỉnh thánh tôn. Các ngài cho rằng khi hành 
giả tu tập Bổn tôn du già cảm thấy mỏi mệt, thì có thể 
chuyển qua niệm tụng mật chú. 


Vì pháp Bổn tôn du già là phương tiện chính để đạt được 
thành tựu, và hơn nữa, ở đây, tâm là thành phần chủ yếu 
(như đã được giải thích ở trên), cho nên tâm phải nhận thức 
rõ rằng mình là một thánh tôn. Thỉnh thoảng hành giả cũng 
nên quán tưởng có một vị thánh tôn [hình dạng giống mình] 
đang ở trước mặt, và giữ tâm trong trạng thái này càng lâu 
càng tốt (lúc ấy, hành giả không còn nhấn mạnh đến sự quán 
tưởng tự mình là một thánh tôn). Hai pháp [tự khởi và thỉnh 
trí tôn hiện tiền] được xem là hai chi của bốn chỉ tụng niệm.] 


207 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


Chương 15. Trì tụng mật chú 


N2. Niệm tụng như thế nào. 
O1. Phương pháp lần chuỗi. 


Hành giả tu tập Bổn tôn du già đến khi nào cảm thấy mệt 
mỏi, hoặc đơn điệu, có thể bắt đầu trì tụng mật chú. 


Về chất liệu của hạt chuỗi, đối với Phật bộ, tốt nhất là 
dùng hạt bồ đề (Anh: seeds of putranjiva roxburghgii, Skt: 
putrajIva), Liên hoa bộ thì dùng hạt sen (Anh: lotus hearts), 
Kim cang bộ thì dùng hạt rudraksa (kim cang, Anh: berries 
of the elaeocarpusganitrus). Tô Tất Địa Kinh (Susiddhi 
Tantra) nói nếu không tìm được những hạt vừa nêu trên thì 
có thể dùng mộc hoạn tử (Anh: lung tan?), vỏ sò, pha lê, trân 
châu, san hô, ma ni, ngà, đất sét, hoặc các loại hạt khác. Diệu 
Tý Vấn Kinh (Questions oƒ Subahu) nói chì, đồng, thau cũng 
có thể dùng để làm hạt. 


Về số lượng hạt chuỗi, hành giả nên dùng 1008, 108, 54, 
hoặc 21 hạt. Sau khi xỏ lỗ hạt chuỗi xong, nên dùng năm sản 
phẩm của bò [sữa, lạc (Anh: yogurt), bơ, phân và nước tiểu] 
để tẩy rửa hạt chuỗi. Năm thứ này phải từ loại bò cái màu 
cam (Anh: orange), được nuôi bằng cỏ sạch và nước sạch. 


Về dây chuỗi, phải dùng ba sợi chỉ nhập thành một sợi, 
và sợi chỉ phải do một đồng nữ bện thành. Sau khi xỏ xong 
xâu chuỗi, hành giả cần phải cúng dường thánh tôn (Anh: 
offering the gods). Sau đó, để xâu chuỗi vào lòng bàn tay, 
đảnh lễ các đạo sư và thánh tôn (Anh: lamas and gods), kế 
đến, gia trì xâu chuỗi bằng cách đọc mật chú của bổn bộ một 
trăm lẻ tám biến. 


Phật bộ: Namo ratng-trayayg, om qdbhute vijayda siddhi 
siddhnrthe svaha. 


208 


Chương 15. Trì tụng mật chú 


Liên hoa bộ: Namo ratna-trayäya, namo aryävdlokiteévaräyg, 
bodhi-sattväyg, mah8-satväyg, om amrtam gdle šrIyq šrimdlina 
svahaä. 


Kim cang bộ: Om kiri kiri rautrini svähã. 


Sau lần gia trì đầu tiên, mỗi khi lần chuỗi, hành giả cần 
phải chắp tay đảnh lễ đạo sư và bổn tôn. Đặt xâu chuỗi vào 
lòng bàn tay, tụng chú của bổn bộ bảy lần: 


Phật bộ: Om bhagavoti siddhi-siddhayg, siddhãrthe svãhã ”. 
Liên hoa bộ: Om vasu-mati šriye svãhã . 
Kim cang bộ: Om vdjraya jatanajeye svãhã”. 


Kế đến, nâng chuỗi ngang ngực, duỗi thẳng ngón út và ngón 
giữa của tay trái [hoặc tay phải], dùng ngón áp út và ngón cái 
để đếm [cho mọi nghi quỹ], hoặc dùng ngón trỏ và ngón cái 
để đếm [cho nghi quỹ hàng phục]. Diệu Tý Vấn Kinh 
(Questions oƒ Subahu) nói lúc tụng chú, hành giả cần phải 
cầm chày kim cang [bên tay bên kia] như được giải thích ở 
trên (trang 162); nhưng nếu không có chày kim cang, thì 
nắm bàn tay lại thành kim cang quyền (Anh: vajra fist) cũng 
được. 





76 Bản khác ghi nhận câu chú này là: Om kili kili raudrini svaha. 

” Bản khác ghi nhận câu chú này là: Om namo bhagavote susiddhi 
sadhaya siddha-artha svaha. 

78 Bản khác ghi nhận câu chú này là: Om vasu-mati šriye padma- 
mãlini svahã. 

' Bản khác ghi nhận câu chú này là: Om vdjra jitam jaye svähã. 


209 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


02. Niệm tụng duyên vào một cảnh. 
P1. Niệm tụng duyên vào tự mẫu. 
Q1. Duyên vào tự mẫu nơi tâm bổn tôn. 


Hậu Tĩnh Lự (Concentration Continuation) nói: 


Trụ thanh, tâm và sự, 

Y vào sự bất biến, 

Tụng chú không lộn lạo, 
Nếu mệt, tạm nghỉ ngơi. 


Điều này có nghĩa là phải nên trì tụng mật chú. Phương pháp 
trì tụng là không được lộn lạo, nghĩa là không được bỏ phế, 
hoặc buông lỏng bốn chỉiẽ0 mà trì tụng. 

Sự (Anh: bases), nghĩa là hai chỉ: (1) phát khởi lòng tự 
hào là một thánh tôn (qua 6 tướng thánh tôn), và (2) quán 
tưởng vị thánh tôn đang hiện trước mặt có hình dạng giống 
như thánh tôn tự khởi. Chi thứ ba là tâm, là một vâng trăng 
ở nơi tâm của vị thánh tôn hiện tiền. Chi thứ tư là âm thanh, 
là một dãy những tự mẫu của mật chú được tụng niệm hiện 
ra chung quanh vầng trăng. Trụ, có nghĩa là hành giả chuyên 
chú vào đối tượng không được gián đoạn. 


Nếu đã duyên vào sự để tu tập thì phải chuyên tâm nỗ 
lực, khéo léo tu tập, khiến cho ảnh tượng của thánh tôn càng 
lúc càng rõ rệt, không để cho việc tu tập bị thoái sụt, cho nên 
gọi là “y vào sự bất biến”, tức là nơi mà mật chú của tâm 
[hiện rõ thành vầng trăng], và âm thanh [tự mẫu vây quanh 
vầng trăng] an trụ (tức là vị thánh tôn trước mặt). 


Nói tóm, như phần trên đã nói đến sự thu nhiếp khí và 


trụ khí (trang 177-180), đồng thời quán sát ba chi trước mặt 


80 Bốn chỉ: (1) tự khởi, (2) quán tưởng thánh tôn hiện tiền, (3) 
tâm, và (4) âm thanh. 


210 


Chương 15. Trì tụng mật chú 


(thánh tôn ở trước mặt, với một vầng trăng nơi tâm, trên đó 
tự mẫu đứng chung quanh), trong lúc đầy đủ bốn chỉ niệm 
tụng [nghĩa là trong đó bảo trì sự hãnh diện về sự đồng nhất 
giữa hành giả và thánh tôn. Khi thở ra, quán tự thân như 
một thánh tôn]. Không tụng chú, và kế đó, tiếp tục làm như 
trên [ngưng hơi thở, quán sát thánh tôn, vầng trăng và tự 
mẫu đang ở trước mặt và tụng mật chú]. 


Nghỉ ngơi sau một thời khóa. Nghỉ ngơi là để giải trừ sự 
tán loạn, và đối tượng của sự nghỉ ngơi là thân dị thục (Anh: 
Fruit-body) của hành giả (sẽ được giải thích bên dưới). Nói 
tóm, xả bỏ sự quán tưởng tự thân là thân bổn tôn, và khởi sự 
quán tưởng thân dị thục (nghĩa là xả bỏ pháp quán trong các 
giai đoạn, và hiện khởi trở lại dưới hình dạng thánh tôn như 
huyễn ảo, như dưới đây sẽ giải thích). 


Đối với thứ tự xả bỏ pháp quán, [khi mệt] xả bỏ sự quán 
tưởng theo thứ tự ngược lại: đầu tiên, xả bỏ âm thanh của tự 
mẫu đang được tụng niệm qua sự quán sát tự mẫu [đang ở 
chung quanh vầng trăng trong tim của vị thánh tôn trước 
mặt]. Xả bỏ tự mẫu bằng cách quán tưởng vầng trăng không 
có tự mẫu. Xả bỏ vầng trăng bằng cách quán tưởng thân của 
Như lai [đang ở trước mặt]. Xả bỏ thân ở trước mặt, chỉ quán 
tưởng tự thân là thánh tôn. Xả bỏ sự quán tưởng này bằng 
cách quán tưởng tự mẫu [của mật chú đang ở quanh vầng 
trăng]. Xả bỏ tự mẫu, chỉ quán tưởng âm thanh của tự mẫu. 
Xả bỏ âm thanh, xoay qua quán tưởng thân của trí tôn. Xã bỏ 
sự quán tưởng thân trí tôn, xoay qua quán tưởng pháp thân. 
Kế đến, quán tưởng tự thân (sự tái hiện của hành giả như 
một thánh tôn) như huyễn hóa, như quáng nắng, v.v... Đây là 
ý nghĩa của sự tự nghỉ ngơi81. 


8! Tu tập như thế để hiểu rõ sự hiển thị “sắc (thân bổn tôn) tức thị 
không, sắc (thân bổn tôn) bất dị không”, thân bổn tôn chỉ là giả có 
như huyễn. 


211 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


Những thứ tự tu tập vừa nêu trên tương đối dễ hiểu. Ý 
nghĩa của “xả bỏ thánh thân của tự thân, xoay qua quán 
tưởng tự mẫu, v.v...” là nói đến sự quán sát thân thánh tôn, 
và bản thể của ngài xa lìa tất cả hý luận nhị nguyên [tương 
tự như pháp tu tự khởi, nhưng đi ngược thứ tự]. 


Ngài Phật Mật (Buddhaguhya) cho rằng pháp tự nghỉ 
ngơi là để dứt trừ sự tán loạn, cho nên [như đã đề cập] khi 
hý luận tán loạn hiện khởi, phải nên thâu nhiếp sở duyên [đi 
ngược thứ tự] và cuối cùng an trụ trong không tánh. Kế đến, 
tuy hành giả từ như huyễn định khởi, nhưng không có nghĩa 
là hành giả không thể duy trì lòng tự hào là một thánh tôn 
khi ra khỏi thời khóa tu tập. Các lạt ma khác y vào Sự mật, 
biên soạn các Nghỉ Quỹ Tu Tập (Anh: Means oƒ Achievement) 
cho pháp Bổn tôn du già, phần lớn đều nói về sự duy trì lòng 
tự hào là một thánh tôn trong tất cả mọi oai nghỉ. 


Q2. Duyên vào tự mẫu nơi tự tâm. 
Hậu Tĩnh Lự (Concentration Continuation) nói: 


Vậy, quán ý thanh tịnh, 
Đủ tự mẫu, bất biến, 
Quán tưởng chú tự mẫu, 
Chuyển thánh tôn qua tự. 


“Vậy”, nêu rõ pháp quán tưởng này khác với pháp quán 
tưởng nêu trên; nghĩa là quán tưởng ý thanh tịnh. Vầng 
trăng trong tim được gọi là “ý”, bởi vì nó được sanh khởi từ 
ý [với ý nghĩa vầng trăng là một sự hiện rõ của cái tâm liễu 
ngộ không tánh]. Vì ý này không bị ô nhiễm bởi tâm tham, 
v.v... đầy đủ tất cả phần vô cấu quang minh, cho nên được 
gọi là thanh tịnh. Nó lại đầy đủ những tự mẫu của mật chú, 
do vì hành giả khéo tu tập quang minh bất biến, cho nên tự 


212 


Chương 15. Trì tụng mật chú 


mẫu cũng bất biến. Ý hiện rõ thành vầng trăng, đầy đủ 
những tự mẫu, không biến đổi, không tách rời [khỏi vầng 
trăng], cho nên gọi là đầy đủ bất biến. Quán tưởng vầng 
trăng là nơi an lập mật chú của hành giả. 


Nói tóm, nhiếp khí và trụ khí giống như phần trên đã 
trình bày (trang 177-180). Một vầng trăng, trên đó tự mẫu 
của mật chú được bày bố, an trụ trong tâm của thánh tôn 
trước mặt hành giả. Vị thánh tôn không được xa lắm và ở 
cao hơn hành giả một chút. Vầng trăng cùng tự mẫu di 
chuyển từ tâm hành giả [đang quán tưởng là một thánh tôn], 
nghĩa là lúc thở vào, vầng trăng theo hơi thở vào tâm hành 
giả. Quán sát vầng trăng, tụng niệm [trong tâm] mật chú cho 
đến lúc thở ra. Lúc hơi thở đi ra, phóng vầng trăng và tự mẫu 
[theo hơi thở ra], và quán sát vầng trăng an trụ trong tâm 
của thánh tôn trước mặt. Và lúc thở vào, vầng trăng theo hơi 
thở vào tâm hành giả, và tiếp tục lặp lại như trước. 


P2. Niệm tụng duyên vào âm thanh của tự mẫu. 
Hậu Tĩnh Lự (Concentration Continuation) nói: 


Do nhiếp khí, trụ khí, 
Thâu nhiếp giữ tâm ý, 
Hợp mật chú minh chú, 
Nên tu ý niệm tụng. 

Tức dùng nghỉ quỹ này, 
Hoặc tụng niệm nhỏ tiếng, 
Cầu thành tựu minh chú, 
Không nên tụng chú khác. 


Khi tụng niệm, tâm ý duyên vào âm thanh của mật chú phải 
hợp nhất với mật chú. Hơn nữa, phải nên như phần trên đã 
nói về nhiếp khí và trụ khí (trang 177-180), thâu nhiếp tâm 
tán loạn. 


213 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


Sau khi quán sát rõ ràng bốn chi niệm tụng, kế đến, 
không nên duyên vào hình tướng của mật chú [đang niệm 
tụng], hoặc duyên vào vầng trăng, mà chỉ duyên vào âm 
thanh của mật chú mà tụng niệm. Đây không phải là nghe 
âm thanh của người khác tụng chú, mà là theo những âm 
thanh xuất phát từ mật chú mà từ từ tụng niệm [tụng trong 
tâm, hoặc tụng thầm]. 


Chú giải của ngài Phật Mật (Buddhaguhya) cho rằng 
nghỉ quỹ tụng niệm duyên vào âm thanh của mật chú, thì 
hoặc tụng niệm trong tâm, hoặc tụng niệm thầm (cực nhỏ 
tiếng). Thế nhưng, khi nhiếp khí và trụ khí, không thể tụng 
niệm thầm (vì đang tạm ngừng hít thở). Chú giải của ngài 
cũng liên kết sự nhiếp khí và trụ khí, cũng như hai phương 
pháp niệm tụng (niệm tụng thầm và niệm tụng trong tâm) 
với hai pháp tụng niệm đã nêu trên (tụng niệm trong lúc 
quán tưởng tự mẫu của mật chú trên vầng trăng (1) đang ở 
trong tâm của vị thánh tôn trước mặt, và (2) đang ở trong 
tâm hành giả (cũng được hiểu ngầm là sự tụng niệm trong 
tâm và tụng niệm thầm). 


Hỏi: Nếu ba sự quán tưởng đều liên quan đến hai sự niệm 
tụng (niệm trong tâm và niệm thầm), thì phải tu tập pháp 
nào trước? 


Đáp: Trước tiên tụng niệm nhỏ tiếng (tụng thầm), kế đến, 
khi tâm không còn bị phân tán bởi ngoại cảnh, nhiếp khí, trụ 
khí, và tụng niệm trong tâm. Phương pháp này gọi là từ thô 
dần dần tu tập lên. Chú giải của ngài Phật Mật (Buddha- 
guhya) nói: 


Trước tiên, quán tưởng thánh tôn (trước mặt), vầng 
trăng và dãy mật chú, đây là ba cảnh sở duyên của pháp 


tu. Cảnh sở duyên thứ nhì (vầng trăng) có hai đối tượng 


214 


Chương 15. Trì tụng mật chú 


chánh cho sự quán tưởng, tức là vầng trăng và văn tự 
mật chú [trong tâm hành giả]. Sự quán tưởng thứ ba chỉ 
là quán âm thanh, cho nên chỉ có một đối tượng chính 
cho sự quán tưởng. 


Mỗi hành giả đều phải tu tập ba pháp này theo thứ tự [vừa 
nêu trên]. 


Ngài Thắng Bồ Đề (Varabodhi) chỉ nói về sự niệm tụng 
mật chú trong lúc quán tưởng vầng trăng có tự mẫu của mật 
chú vây quanh, trong tự tâm và trong tâm của thánh tôn. 
Hiện nay chúng ta sẽ y theo sự giải thích chi tiết của ngài 
Phật Mật (Buddhaguhya) về ý nghĩa của Hậu Tĩnh Lự 
(Concentration Continuation). 


Các vị sư Ấn độ khác, dựa vào Sự mật để soạn thuật nghỉ 
quỹ tu tập, cũng nói đến luồng ánh sáng phát xuất từ dãy tự 
mẫu [trên vầng trăng] cúng dường chư Phật, nhiêu ích hữu 
tình. [Trong luồng ánh sáng xuất hiện chư thánh tôn, biến 
hiện những áng mây (vật cúng dường) cúng dường chư Phật, 
Bồ tát, v.v... và những áng mây đó trút xuống những trận 
mưa cam lộ giải trừ sự khổ bức cho tất cả hữu tình]. 


Tụng niệm cách nào. Phẩm thứ năm (Phẩm sáu trong bản 
Hán dịch) của Diệu Tý Vấn Kinh (Questions oƒSubahu) nói: 


Không nên tụng quá chậm, quá nhanh, 
Giọng không quá lớn, không quá nhỏ, 
Không nên nói chuyện, hoặc tán tâm, 
Không để chữ mất, hoặc khiếm khuyết.82 


Lại nữa, 





82 Anh: Lost not vowels, anusvara, or visarga. 


215 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


Lười biếng, tham ái, tâm bất thiện, 
Tâm tán loạn, chạy theo ngoại cảnh, 
Hãy mau thâu nhiếp tâm, an trụ, 

Tự mẫu tối thắng của mật chú. 


Tô Tất Địa Kinh (Susiddhi Tantra), như đã dẫn ở trên 
(trang 119), nói rằng khi đang chánh thức tụng niệm, ngoại 
trừ duyên vào vị bổn tôn và cảnh sở duyên hiện tiền, không 
nên để tâm phan duyên vào những đối tượng khác, dù đó là 
những cảnh giới thù thắng hơn đối tượng hiện tiền. 


Lúc tu pháp tức tai hoặc tăng ích, nên tụng niệm thư thả; 
khi tu pháp hàng phục, có thể tụng lớn tiếng để người khác 
nghe. Khi lần chuỗi, lúc mới bắt đầu, hoặc mỗi lúc tụng chú 
đến hạt chuỗi cuối cùng, phải nên đảnh lễ [trong tâm] chư 
bổn tôn. Lúc niệm hết một xâu chuỗi, đưa mắt chiêm ngưỡng 
ảnh tượng của vị thánh tôn (hoặc hình tượng, hoặc tòa ngồi, 
Xã}. 


Thời gian tụng niệm, buổi sáng nên tu một thời (trang 
217), đầu đêm và cuối đêm nên tu nửa thời. Buổi trưa 
(chánh ngọ) nên tu nửa thời, hoặc một phần ba, hoặc một 
phần tư, hoặc tụng niệm sơ lược. Pháp hộ ma cho khóa tụng 
ban ngày có thể làm vào ban đêm, và ngược lại; thế nhưng, 
nếu có thể làm pháp hộ ma ngay sau khi tụng niệm là tốt 
nhất. 


Về số lượng niệm tụng, Tô Tất Địa Kinh nói: 


Mười lăm chữ trở xuống, 
Tùy số chữ nhiều ít, 

Nên tụng mười vạn biến, 
Số chữ đến băm hai, 
Tụng ba trăm ngàn biến, 
Nếu số chữ nhiều hơn, 


216 


Chương 15. Trì tụng mật chú 


Nên tụng một vạn biến. 


Ngoài vị bổn tôn, không cần phải tụng mật chú cho những 
thánh tôn quyến thuộc khác. [Trong Du già mật và Vô 
thượng du già mật, ngoài vị bổn tôn, vẫn cần phải tụng mật 
chú riêng cho từng vị thánh tôn quyến thuộc]. 


03. Phương pháp niệm tụng khi gặp chướng duyên. 


Trong lúc niệm tụng, nếu hành giả ngủ gật, ngáp, nhảy mũi, 
ho khạc ra đàm, đánh rắm, hoặc cần phải đi đại tiểu tiện, 
v.v... hành giả cần phải đặt chuỗi xuống, đứng dậy đi kinh 
hành [để giải trừ sự buồn ngủ, v.v..], làm phép tẩy tịnh 
(trang 155-156), và phải tụng niệm lại từ đầu, bởi vì số lần 
tụng niệm vừa rồi không tính. Nếu như vì sơ ý mà tụng niệm 
mật chú khác, thì phải khởi tâm sám hối với vị bổn tôn, sau 
đó tụng chú của ngài lại từ đầu. 


Tô Tất Địa Kinh nói rằng sự tụng niệm sẽ không được 
tính, nếu hành giả gặp phải ma chướng, hoặc bị bệnh, hoặc 
lười biếng, hoặc lơ đễnh, thân tâm mệt mỏi, tu tập không 
đúng số lượng của mỗi thời khóa, hoặc không phòng hộ, 
hoặc không được sạch sẽ. Hơn nữa, kinh lại cho rằng, nếu 
hành giả bị ác mộng [chẳng hạn trong mộng thấy đi vào 
bóng tối, mặc quần áo rách rưới, bị cắn bởi những con vật có 
nọc độc, hoặc từ trên núi trượt xuống], thức dậy vào lúc ban 
đêm, thì sáng hôm sau sự tụng niệm sẽ không tính, nếu hành 
giả trước đó không tụng niệm chú của bổn tôn (trang 166- 
167) một trăm biến [để thanh tẩy những điềm xấu]. Kinh lại 
nói rằng tuy hành giả hoàn tất số lượng tụng niệm, nhưng 
nếu tụng nơi này một nửa, nơi khác một nữa, thì tất cả số 
lượng niệm tụng đều không lợi ích. 


Phần trên nói về tu tập vượt quá thời hạn. Hiện nay nói 
về tu tập đúng thời không đúng thời. Buổi sáng bắt đầu từ 


217 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


lúc mặt trời mới ló dạng phân nữa, cho đến lúc một bóng 
người (nghĩa là chiều dài của bóng người bằng với chiều cao 
của người đó); lúc đúng ngọ khoảng tám đến chín thời (một 
ngày chia làm 64 thời - tám chín thời dài khoảng 192-216 
phút). Buổi xế trưa từ lúc một bóng người cho đến lúc mặt 
trời lặn phân nửa. Đó là những thời khóa ban ngày. Thời 
khóa ban đêm bắt đầu từ lúc mặt trời lặn phân nửa cho đến 
lúc phân nửa của nửa đêm đầu, đây là đầu đêm. Cuối đêm là 
từ khoảng giữa của nửa đêm sau [?], cho đến lúc mặt trời 
mọc phân nửa. 


Điều quan trọng nên biết sự giải thích của ngài Thắng 
Bồ Đề trong Tô Tất Địa Nghi Quỹ (Clear Realisation oƒ 
Susiddhi) là những pháp hàng phục, ẩn thân, v.v... cũng như 
những pháp tu trong rừng thây (thi đà lâm), có thể bắt đầu 
lúc nửa đêm, còn các pháp tức tai, v.v..., thì ngược lại, phải tu 
tập vào buổi sáng [trước giờ ngọ]. Bởi vì sự tu tập sái giờ 
giấc không được tính vào số lượng tu tập. 


Sau khi hoàn tất một thời tụng niệm, phải nên làm như 
đã được dạy trong Tô Tất Địa Nghi Quỹ (Clear Realisation oƑ 
Susiddhi) của ngài Thắng Bồ Đề (Varabodhi): 


Hành giả tụng niệm xong, 
Phải tụng hăm mốt biến, 
Bộ mẫu và bộ chủ, 

Sẽ thường được bảo hộ. 


Ngài Diệu Cát Tường (Manjuári) là bộ chủ của Phật bộ, ngài 
Quán Tự Tại (Avelokitesvara) là bộ chủ của Liên hoa bộ, ngài 
Kim Cang Thủ (Vajrapani) là bộ chủ của Kim cang bộ. Ba bộ 
mẫu là ngài Locana (Phật bộ), ngài Pandaravasini (Liên hoa 
bộ) và ngài Mamiki (Kim cang bộ). 


218 


Chương 15. Trì tụng mật chú 


M3. Phương cách kết thúc bốn chi niệm tụng. 


Cúng dường công đức. Sau mỗi thời khóa tụng niệm đầy đủ 
hoặc nhiều hơn số lượng [ấn định cho mỗi thời khóa tu tập], 
hành giả kết bình ấn (Anh: vase seal): đặt ngón giữa của bàn 
tay phải ra phía sau ngón áp út, đặt ngón giữa của bàn tay 
trái ra phía sau ngón áp út, giao thoa với nhau. Ngón trỏ tay 
phải móc vào ngón giữa và ngón áp út của tay trái, và ngón 
trỏ tay trái móc và ngón giữa và ngón áp út của tay phải. Hai 
ngón út duỗi thẳng, hai ngón cái ấn vào đốt giữa của hai 
ngón trỏ (thủ ấn 36). 





Thủ ấn 36 
Cúng dường công đức: 

Thiện căn này của con là nhân của sự thành tựu .... nay 
xin cúng dường Thế Tôn. Duy nguyện Thế Tôn ban bố 


cho con sự thành tựu ... 


219 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


Nhiều người kém hiểu biết cho rằng lúc chưa tụng niệm, 
dùng ấn này cúng dường xâu chuỗi cho thánh tôn, đến lúc 
tụng niệm thì lấy xâu chuỗi lại. 


Cầu sự dung thứ (sám hối), v.v... Kế đến, cầu sự dung thứ 
cho những lỗi lầm [đã không hành trí đúng như nghi quỹ đã 
quy định], sau đó cúng dường, tán thán, v.v... như đã đề cập 
ở phần trên (trang 193-203). 


Cung tiển thánh tôn. Từ thủ ấn cung thỉnh (thủ ấn 20), duỗi 
thẳng hai ngón cái, kết phát khiển ấn (thủ ấn 37). Niệm tụng 
tâm chú (Anh: essential mantra) riêng biệt, hoặc tâm chú 
tổng quát, cuối bài chú thêm chữ gacchg, cung tiển thánh tôn, 
và cung điện bao la của ngài ra khỏi đạo trường. 





Thủ ấn 37 


220 


Chương 15. Trì tụng mật chú 


Giải giới ấn. Kế đến, lật ngữa bàn tay trái, đặt bàn tay phải 
lên trên [với ngón cái luồn bên dưới bàn tay trái], các ngón 
tay phải đặt sát lên lòng bàn tay trái (thủ ấn 38). Đây gọi là 
bất bình đẳng chi ấn (Anh: seal of unequal limbs). Xoay vòng 
thủ ấn về phía bên trái để giải tỏa những vòng giới đã được 
kết ở phần trên. Đọc chú: Om hulu hulu cangdali-matam givi 
svaha. 





Thủ ấn 38 


Giữa các thời khóa, v.v... Trong lúc duy trì lòng tự hào là 
một thánh tôn, làm những hoạt động khác như đọc kinh sách 
bát nhã, tu tập sáu tùy niệm (niệm Phật, niệm pháp, niệm 
tăng, niệm thí, niệm giới và niệm thiên), tạo (vẽ) mạn đà la, 
hoặc tạo tháp (stùpa), v.v... 


Các vật dụng dùng để cúng dường phải được rửa sạch 
mỗi ngày, hoa phải được thay mới mỗi ngày ba lần. Các pháp 


221 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


y, như thượng y, phải được chú tẩy (Anh: mantrafied), giặt, 
xông hương, hoặc rưới nước thơm mỗi ngày ba lần. Phải 
luôn luôn đắp thượng y trong khi niệm tụng, hộ ma, cúng 
dường, v.v... ngoại trừ lúc ngủ hoặc nghỉ ngơi. Không được 
cởi hạ y, ngoại trừ lúc ngủ hoặc tắm rửa, và không nên để y 
bị cáu bẩn. Bài chú để gia trì pháp y: 


Om raksa raksa mãn sarvo-buddha-adhisthana ðtma 
civara svũhä. 


Lại nữa, phải làm pháp thí thực (cúng torma, Tây Tạng: 
gtor ma, Skt: balï), y như những lời dạy trong khi thừa sự 
phải thí thực cho quỷ thần. 


Thắt bảy gút trên một sợi dây màu đỏ được bện bởi một 
đồng nữ, nhuộm bằng hồng lam hoa (Anh: poppy juice), 
hoặc uất kim (Anh: camphor), thắt thành bảy gút, đọc chú 
gia trì một ngàn biến: 


Om ähara ähorä bandhữnïi $ukra-dharanï siddharthe svahaä. 


Ban đêm, cột dây vào thắt lưng sẽ phòng ngừa sự bài tiết bất 
tịnh (xuất tỉnh). 


Hành giả phải nên tu tập tụng niệm như đã giải thích ở 
trên. Tắm rửa ngày ba lần - sáng, trưa, chiều với phương 
pháp đã được giải thích ở phần trên (trang 150-160). 


Mỗi nửa tháng, nhịn ăn một ngày. Gia trì một trăm biến 
chú (phía dưới) vào một hỗn hợp gồm năm sản phẩm của bò 
[sữa, lạc (Anh: yogurt), bơ, phân và nước tiểu của một con 
bò màu cam], cùng với cỏ kuếa và nước. Ngồi xoay mặt 
hướng đông, rót hỗn hợp vừa nêu trên vào một khí cụ [dùng 
để cúng dường], độ ba lượng (Anh: three ounces), quậy lên 
và uống vào. Tô Tất Địa Kinh (Susiddhi Tantra) nói rằng nếu 


222 


Chương 15. Trì tụng mật chú 


uống một lần thì trong vòng nửa tháng, bất luận thực phẩm 
nào ăn vào, dù không thích hợp, v.v... đều trở thành thanh 
tịnh. Bài chú gia trì của ba bộ như sau: 


Phật bộ: Namo bhagoavdte usnisũyäm viáuddhe virdja éivi 
Sũntikare svaähä. 


Liên hoa bộ: Om yasoje svähã. 
Kim cang bộ: Namo ratnatrayäyg, namah scanda-vdjra-pănaye 


mahä-yaksg-sendpataye om sikhi sikhi nirmale prabhesvare 
tejo tejo-vati svũhä. 


223 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


Chương 16. Thiền quán không có sự trì tụng 
mật chú 


M1. Thiền quán trụ trong lửa và trụ âm thanh. 
Hậu Tĩnh Lự nói: 


Chú trụ lửa thành tựu, 
Trụ thanh đắc du già, 
Thanh hậu đắc giải thoát, 
Đây là ba nguyên lý. 


Đây là nói về nguyên lý trụ trong lửa, nguyên lý trụ âm 
thanh, và nguyên lý sau âm thanh (thanh hậu). 


Chú giải của ngài Phật Mật nói: “Sáu pháp tu tập tự khởi 
thành thánh tôn trở về trước là phần chuẩn bị cho hai pháp 
thiền quán [trụ trong lửa, và trụ trong âm thanh]."” Hơn nữa, 
ngài cũng nói về sự hiện chứng về sắc của mật chú và minh 
chú, v.v... Cho nên, muốn sinh khởi hai loại thiền quán này, 
trước tiên phải tu tập sáu pháp tự khởi đến trình độ thân 
thánh tôn hiển hiện lâu dài. Hơn nữa, cũng cần phải tu tập 
trong sự hiển hiện của bổn tôn du già (Anh: visualisation of 
deity yoga). 

N1. Thiền quán trụ trong lửa. 
Hậu Tĩnh Lự nói: 
Người trí khéo phòng hộ, 
Không phân biệt sinh pháp, 
An trụ, vượt các chỉ, 


Tu thiền không chấp trước. 
Ý chấp trước tư duy, 


224 


Chương 16. Thiền quán không có sự trì tụng mật chú 


Vòng mẫu tự bất biến, 

Âm thanh kết nối nhau, 

Như tiếng linh không dứt. 

Trụ trong lửa tịch tĩnh, 

Ngữ tĩnh, chi đầy đủ, 

Tư duy ngừng khí lực (hơi thở), 
Tánh là trừ thụy miên. 


Trong đây, bốn câu đầu (bài kệ thứ nhất) nêu rõ trước tiên 
suy tư về sự chân thật của ngã. Có ý muốn nói rằng phải tu 
tập thiền quán. Ai là người có thể tu tập? Đó là hành giả đang 
tu tập mật chú (Anh: mantrika). Tu tập như thế nào? Không 
nên chấp trước. Ở đây, có nghĩa là ngăn chặn sự chấp thật 
các pháp, thế nhưng không ngăn cấm sự chấp trước vào một 
thân thánh tôn thế tục (bởi vì hành giả đang hiển hiện trong 
hình tướng của thánh tôn và đang quán tưởng mình là một 
thánh tôn). Vả lại, ở đây cũng quyết trạch rằng, trong thắng 
nghĩa đế, các căn như mắt, v.v... đều không hiện hữu. Hành 
giả thoát khỏi sự ràng buộc của các căn, an trụ trong sự xa 
lìa hý luận. 


An trụ ở đây có nghĩa là không khởi lên hý luận (vọng 
tưởng). Nghĩa lý của sự an trụ là không phải nhãn căn, nhãn 
thức, v.v..., có thể phân biệt, vì chúng không thể chấp thủ, mà 
là ý thức phân biệt chấp thủ. Từ đó các tâm, tâm sở (tự tâm) 
được sinh khởi từ sự tương ưng với ý thức. An trụ nghĩa là 
trong tự tâm không cho sinh khởi các cấu triền, phòng hộ mà 
an trụ. Người trí, tức là những người có đầy đủ trí tuệ, có thể 
quán sát chân thật. 


Trong lúc tu định, các mật chú của bổn tôn, hoặc là lắng 
nghe, hoặc là tụng thầm, đây là thánh tôn âm thanh chân 
thật, cùng với ngã chân thật hòa hợp thành một thể, giống 
như nước và sữa hòa lẫn vào nhau. 


225 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


Như vậy, thiền quán du già, đến lúc hiện rõ, tức là hành 
giả đã an trụ trong thánh tôn âm thanh du già. Mẫu tự của 
mật chú liên hợp với nhau, bố trí thành vòng thần chú. Tâm 
ý [của hành giả] tư duy về sự có phải các hình tướng của 
mẫu tự liên hợp thành vòng? Nghĩa là âm thanh của mật chú 
liên hợp thành vòng, trong kinh nói chúng giống như tiếng 
linh liên tục (âm thanh không gián đoạn). Vì muốn ý nghĩa 
này chắc chắn nên nói là “vòng hình tướng của mẫu tự.” Bất 
biến, nghĩa là mẫu tự không gián đoạn, không biến động, 
như tiếng linh bên ngoài phát sinh liên tục. Hành giả tu tập 
thiền quán, đối với âm thanh đó, không nên chấp là thật. 


Kế đến, quán tưởng tự thân là bổn tôn, trong tâm có lửa 
cháy rực, giống như ánh lửa của ngọn đèn. Lại quán tưởng 
vòng âm thanh của mật chú an trụ trong ngọn lửa, nhưng 
không bị ngọn lửa làm tổn hại, cho nên gọi là tịch tĩnh. 


Ngữ thanh tịnh, nghĩa là không có hai loại tụng nhỏ 
tiếng và tụng thầm. Mỗi mẫu tự của mật chú phải đều đầy đủ 
tất cả chi phần, sự tư duy như vậy sẽ ngăn ngừa điệu cử, cho 
nên gọi là ngưng dứt hơi thở (nhiếp khí và trụ khí). Nếu như 
không ngăn chận như vậy, thì chẳng khác gì một con bò 
(Anh: a cow), bởi vì không có tâm đẳng dẫn. Sự khiển trừ 
tâm trầm một được nêu rõ trong phần trừ hôn trầm (thụy 
miên). Đây không có nghĩa là hành tướng của tụng thầm 
trong tâm, mà dù là nghe người khác tụng chú thì tự tâm 
cũng biến thành hình tướng của âm thanh của mật chú an 
trụ trong lửa. Nếu có lúc hiện khởi sự không cảm thấy đói 
khát, ở trong cũng như ở ngoài, thì quán pháp có thể được 
thành tựu, lúc ấy hành giả cần phải tu tập hai loại thiền quán 
[có trì tụng mật chú và không trì tụng mật chú| này. 


Trong chú giải của ngài Phật Mật nói về hành tướng bên 
ngoài, nghĩa là không cảm thấy tổn hại bởi sự đói khát. 


Tướng bên trong, nghĩa là do sức gia hành của lửa và khí, 


226 


Chương 16. Thiền quán không có sự trì tụng mật chú 


hành giả an trụ trong sự an lạc và ấm áp của tam ma địa. Đây 
là sự tu tập sau khi đã tu tập bốn chỉ niệm tụng, hoặc có thể 
tu tập trong những thời gian khác. Chú giải của ngài Phật 
Mật nói đây là vì muốn phát sanh chú lực và trụ tâm mà tu 
tập. Trụ trong lửa có thể khiến cho sự tụng niệm phát sanh 
uy lực, khiến tâm an trụ, cho nên nói rằng do đây mà có thể 
được thành tựu. 


N2. Thiền quán trụ trong âm thanh. 
Hậu Tĩnh Lự nói: 


An trụ quán âm thanh, 

Chỗ vi tế trong tâm, 

Vầng trăng tịnh vô cấu, 
Trong đó rất tịch tĩnh, 

Ngọn lửa phóng diệu quang, 
Trụ trong sự bất biến, 

An trụ, quán âm thanh, 
Hoặc an tự bất biến, 

Chỉ nên quán âm thanh. 


Quán trong tâm có một vầng trăng vi tế (nhỏ), bởi vì nếu có 
kích thước lớn, ắt hành giả khó có thể đoạn trừ tâm phân 
biệt. Phần trên nói trong vầng trăng có ngọn lửa, trong đó có 
thân thánh tôn và mẫu tự của mật chú an trụ bất biến. Kế 
đến, xả vâng trăng, chỉ chuyên vào âm thanh của mật chú mà 
tu tập thiền quán. Lúc thở ra, duyên trở lại thân thánh tôn. 
Trong đây, duyên vào âm thanh, không duyên thân thánh 
tôn, vầng trăng, ngọn lửa, cho nên khác với hai loại niệm 
tụng [trong bốn chỉ niệm tụng] và trụ trong lửa. Lý do cho sự 
tu tập như vậy là vì các bộ luận khác cho rằng lúc tu tập 
thiền quán về âm thanh và khí, nếu như duyên vào sắc, tâm 
ắt sẽ bị tán loạn. Bất biến, nghĩa là thông đạt bồ đề tâm thắng 
nghĩa. An trụ nhất tướng, nghĩa là không có tướng nào khác, 


227 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


cho nên gọi là bất biến. Vì lý do này, vầng trăng, biểu thị tâm 
của hành giả, cũng gọi là bất biến. Duyên vào những tự mẫu 
của mật chú bố trí trên vầng trăng, kế đến, xả mẫu tự, chỉ 
duyên vào âm thanh để tu tập thiền quán, cho nên khác với 
sự duyên vào âm thanh của bốn chỉ thiền quán. Tu tập bốn 
chi thiền quán, trước tiên, đối với thân tâm của thánh tôn, 
nghỉ ngơi xong, sau đó mới chỉ duyên vào âm thanh, còn sự 
tu tập ở đây, trước tiên duyên với mẫu tự của mật chú, nghỉ 
ngơi xong, sau đó mới duyên vào âm thanh. Trong chú giải 
của ngài Phật Mật, phân biệt như vậy là y cứ vào cảnh sở 
duyên mà phân định. Thế nhưng, sự khác biệt chủ yếu là 
pháp tu trước là trong lúc tụng thầm mà duyên vào âm 
thanh, còn ở đây, không phải trong lúc tụng niệm mà duyên 
vào âm thanh, cho nên đôi khi được gọi là tu tập thiền quán 
mà không có niệm tụng. Trong chú giải của ngài Phật Mật, 
đối với pháp tu này cũng nói về pháp tu phong du già (du già 
về khí) ngăn chận sinh mạng khí (hơi thở). 


M2. Tu tập thiền quán sau âm thanh. 
N1. Thứ đệ phóng xả sự an trụ vào âm thanh. 


Sau âm thanh, nghĩa là sau khi phóng xả sự an trụ duy nhất 
vào âm thanh của mật chú, đây là thiền quán thắng nghĩa bất 
nhị. Do tu tập pháp này cho nên thoát ly được hai chướng, có 
thể chứng đắc pháp thân tự tánh giải thoát. Hậu Tĩnh Lự nói: 


Quán tưởng hiện thành chỉ 
Hữu thanh và do ý, 
Ngữ tịnh minh chú vương, 
Xả chư Phật sở tri. 


Ở đây nói về pháp quán sau thiền quán âm thanh để chứng 


được pháp thân giải thoát, cho nên nói rõ thứ tự của đạo lộ 
tu tập, cùng nói về giới hạn của thời gian tu tập không tánh. 


228 


Chương 16. Thiền quán không có sự trì tụng mật chú 


Chú giải của ngài Phật Mật nói: “Các hành giả (Du già sư) 
tiến nhập mật chú, do các chỉ phần của mật chú là tụng niệm 
ra tiếng (hữu thanh), tụng thầm trong tâm (do ý), và âm 
thanh thanh tịnh - thiền quán không có sự niệm tụng (ngữ 
tịnh), xả bỏ các pháp theo thứ tự (xả chư Phật sở tri), Kế nói 
đến sự tu tập pháp giới tự tánh sau âm thanh để có thể đạt 
được giải thoát.” 


Nói “minh chú”, là nêu ra một trường hợp, nhưng đều là 
chỉ cho mật chú. Hai vị chú vương, là chỉ cho sắc tướng của 
hai vị thánh tôn nam nữ mà hành giả đang tu tập. Chi, là chỉ 
cho những gì thuộc về các vị thánh tôn, hoặc là một phần, 
hoặc là một thời. Xả, tức là dần dần xả bỏ các thứ đệ tu tập. 
Có bốn giai đoạn: (1) “quán tưởng hiện thành chỉ” là hành 
giả tự hiện thành qua sự tu tập các chi phần của thánh tôn, 
nghĩa là tự hiện thành thân thánh tôn; (2) hữu thanh chi, tức 
là tụng niệm mật chú nhỏ tiếng; (3) do ý, tức là lúc tụng 
thầm mật chú trong tâm; (4) hai chỉ [tụng nhỏ tiếng và tụng 
thầm trong tâm] đều thanh tịnh. Xả bỏ những chỉ trên, nghĩa 
là sau khi chỉ trước ổn định, chuyển vào các chi sau. Như chú 
giải của ngài Phật Mật nói: 


Muốn cầu giải thoát, theo thứ tự, dần dần xả bỏ trình độ 
thô sơ (cạn), để tiến nhập trình độ vi tế (sâu), nghĩa là 
theo thứ tự tu tập thiền quán và phong du già duyên vào 
hình tượng thánh tôn, khiến cho sự tu tập những tam 
ma địa thô nhất trở nên ổn định. Do duyên vào tam ma 
địa của sự tụng niệm mật chú nhỏ tiếng, xả bỏ tất cả 
những sự duyên vào những định thô nhất, xả các tam 
ma địa thô, tu tập khiến cho ổn định. Đối với các duyên 
thô, lại do các tam ma địa vi tế của ý và âm thanh, cho 
nên xả bỏ tất cả [duyên thô]. Kế đến, xả bỏ các tam ma 
địa này, an trụ trong các tam ma địa phân biệt vi tế của 
mật chú. Kế đến, lại xả bỏ tam ma địa này, muốn cầu giải 


229 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


thoát, phải nên khéo léo duyên vào pháp thân tam ma 
địa. 


Bài kệ của Hậu Tĩnh Lự (trang 228) được giải thích hai cách: 
(1) “Một vị Phật biết thứ đệ đắc được giải thoát nếu tu tập 
không tánh sau khi xả bỏ bốn chỉ”; (2) “Này Minh chú vương, 
sau khi xả bỏ bốn chỉ, ông sẽ trở thành một vị Phật biết rõ ý 
nghĩa của mật chú.” Nếu bài kệ trên được hiểu theo nghĩa 
(2), thì sẽ phù hợp với ý nghĩa “đắc được giải thoát sau âm 
thanh” trong quyển Lược Tiêu của ngài Phật Mật. 


Hỏi: Nếu duyên vào thân thánh tôn cũng phải xả bỏ, tại sao 
sau âm thanh lại chỉ nói đến việc xả bỏ âm thanh? 


Đáp: Xả bỏ chi đầu tiên là xả bỏ chỗ nương tựa của âm thanh 
của mật chú (thân thánh tôn), hiện thành mật chú của thánh 
tôn tức là hành giả tu tập mật chú. Xã hai chỉ trung gian tức 
là xả bỏ sự tác hành của âm thanh của mật chú. Xả bỏ chỉ sau, 
nghĩa là xả bỏ tự tánh của âm thanh của mật chú. Cho nên 
nói rằng xả bỏ những cái đó cũng là xả bỏ âm thanh. Tất cả 
những sự kiện này, trước khi duyên với chân như, đều 
không hiện rõ, cho nên nói xả bỏ vào lúc đó. 


Ở đây, một cách tổng quát, các tam ma địa được sanh 
khởi có ba loại, nghĩa là duyên vào thân [của thánh tôn], 
duyên vào khẩu (mật chú của của thánh tôn), và duyên vào ý 
(thắng nghĩa của thánh tôn). Trước tiên, các thành phần thô 
nhất, tức là các tam ma địa hiện rõ rất thô thiển. Phần khẩu 
(mật chú), so với phần thân thì vi tế hơn. Phần ý là vi tế nhất, 
bởi vì ở trong thân, phải từ những sự thô thiển, dần dần 
sanh khởi đến vi tế, quyết định thứ đệ là như vậy. 


Trong đây, trước tiên cần phải đạt đến trình độ thân 
thánh tôn hiện rõ và có thể an trụ lâu dài hòa hợp sanh khởi, 


cho nên cần phải tu tập thiền quán đầy đủ các tướng thánh 


230 


Chương 16. Thiền quán không có sự trì tụng mật chú 


tôn khiến cho minh hiển, bởi vì các tướng được tu tập cần 
phải tác ý nhiều lần mới có thể hiện rõ, chẳng hạn như tu tập 
sự ham muốn hoặc sợ hãi (Anh: conditioning to desire or 
fright). Nếu như chưa an trụ, thì dù có đạt được sự hiện rõ, 
nhưng đối với cảnh sở duyên vẫn chưa thể trụ như ý muốn, 
cho nên cần phải chuyên tâm an trụ trong tam ma địa, như 
phần trên đã nói qua (trang 177-180). 


Do các môn tu tập như trên, có thể khiến cho thân điều 
hòa nhu nhuyễn, như phẩm thứ năm trong Diệu Tý Vấn Kinh 
nói: 


Quán tưởng sống mũi xả phân biệt, 
Đến lúc cảnh không còn dao động, 
Hành giả sẽ an trụ minh liễu, 

Nhất định tâm sẽ được điều nhu. 


Những sự nhiễu động cũng là một phần của sự bất động, cần 
phải xa lìa trầm một, bởi vì nếu chưa sanh khởi sự an trụ rõ 
ràng nhất, thì không thể diệt trừ trâm một. Trước khi niệm 
tụng, điều chủ yếu nhất là trước tiên cần phải thành tựu 
vững chắc tam ma địa duyên vào thánh tôn. Diệu Tý Vấn 
Kinh nói: 


Nếu như đầy đủ tâm nhất cảnh, 
Trong tâm ắt sanh đại hoan hỷ, 

Vì hỷ nên được thân khinh an, 

Do khinh an, thân được an lạc, 

Thân lạc, tâm định do đắc định, 

Đây là tụng niệm không chướng ngại. 


Sự tu tập không gì hơn là pháp tam ma địa, và sau khi tu tập, 
trước tiên được tâm khinh an, sau đó mới thành tựu xa ma 
tha đầy đủ hành tướng, còn trước đó chỉ sanh khởi xa ma 
tha tùy thuận. Những đạo lý này đã được trình bày chỉ tiết 


231 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


trong pháp tu chung của ba thừa (Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Đại 
Luận), cho nền sẽ không lặp lại. 


Trong bốn Mật bộ (Tantra), thoạt tiên, khi thành tựu 
tướng xa ma tha, phần lớn là do pháp tu thánh tôn du già 
dẫn đạo, cho nên, nếu chưa thể phân biệt giữa xa ma tha đầy 
đủ và xa ma tha tùy thuận, thì chưa thể biện biệt chi tiết như 
các vị luận sư nói về giai đoạn thành tựu xa ma tha đầy đủ, 
và như vậy, lúc mới dẫn đạo pháp tu thánh tôn du già ắt 
chưa thể biết được cần phải tu bao lâu. 


Như vậy, sau khi duyên thân tam ma địa kiên cố, thì cần 
phải xả bỏ, kế đến, học tập tam ma địa duyên vào âm thanh 
của mật chú. Xả bỏ, nghĩa là xả bỏ sự dùng thân tướng thánh 
tôn để giữ tâm, và dùng cảnh sở duyên khác để giữ tâm, chứ 
không có nghĩa là sau pháp tu này, thì liền ngăn chận không 
cho thân tướng hiển hiện. Bởi vì ba loại [trong lúc niệm tụng, 
trụ trong lửa và trụ trong âm thanh] phần lớn đề cập đến sự 
duyên vào thân của thánh tôn. 


Duyên vào mật chú có ba giai đoạn. Phần thô nghĩa là 
duyên vào hình tướng của mẫu tự hoặc âm thanh, trì tụng 
nhỏ tiếng. Tức là ở trên vầng trăng, bố trí hình tướng của 
mẫu tự, hoặc hình tướng của âm thanh, học tập cách giữ tâm 
không cho phân tán, có thể tự nghe rồi trì tụng. Như vậy, khi 
tụng chú, giữ cho tâm an trụ trong cảnh sở duyên không tán 
động, niệm tụng du già đến lúc ổn định, xả bỏ sở học này, 
tiến đến học tập vi tế. Không còn tụng chú ra tiếng, mà chỉ 
dùng ý thức trì tụng. Giữ tâm đối với hình tướng của mẫu tự 
hoặc hình tướng của âm thanh của mật chú khiến cho được 
an định, phải nên khéo léo tu tập như vậy cho đến khi hai 
thứ này trở nên cực kỳ kiên cố. Sau khi pháp tu kiên cố, lại 
phải nên xả bỏ, tiến tu hai loại thiền quán trụ âm thanh vi tế 
nhất, tức là tự tâm đạt đến phần sở thủ của ngã chân thật, 
hiện thành âm thanh của mật chú, cùng với phần năng thủ 


232 


Chương 16. Thiền quán không có sự trì tụng mật chú 


an trụ trên vòng âm thanh của mật chú [trên vầng trăng] 
không bị lưu tán, học tập sự an trụ rõ ràng mà không xa lìa 
pháp tu du già này. 


Nếu pháp tu được kiên cố, đây gọi là ý nghĩa của trụ 
thanh đắc được du già. Hai ví dụ này như khi tự tâm chuyên 
chú an trụ trong cảnh sở duyên, sở thủ phần cũng đồng thời 
hiện rõ hình tướng mắt, thân, tay, chân, v.v... của thánh tôn. 
Như vậy, vòng mẫu tự của mật chú hiển hiện thành hình 
tướng tiền phần, lúc hình tướng hậu phần hiển hiện thì cũng 
sẽ hiện rõ ràng, an trụ vững chắc. 


N2. Chánh quán sau thiền quán âm thanh. 


Kỹ thuật du già về khí83 được thực hành trong các giai đoạn 
thiền quán thô (thân tướng thánh tôn, v.v...) và tế (trụ trong 
lửa, âm thanh, v.v...) trước đây. Do lực tập luyện về phong 


83 Phong du già (du già về khí) là kỹ thuật kiểm soát và điều khiển 
khí lực. Theo Tây tạng, có mười loại khí trong thân, năm khí chánh 
vận hành tiền ngũ thức, phát sanh sự phân biệt ngũ trần, và năm 
khí phụ vận hành cơ thể, như hít thở, ăn uống, bài tiết, tiêu hóa, 
điều khiển tứ chỉ, lục phủ ngũ tạng, v.v... (sẽ được phân tích kỹ 
trong kỹ thuật nhiếp khí về mạch trung ương để đạt vô niệm, 
trong Vô thượng du già bộ). Tâm nương vào khí, nếu biết điều 
khiển vận hành khí đúng cách thì sẽ kiểm soát sự tán loạn, phóng 
tâm, hôn trầm, dã dượi. Du già về khí dạy cách rút các luồng khí 
lực vào đề mục quán tưởng (như thánh tôn, tâm, lửa, âm thanh, 
v.v...), hay vào các điểm quan yếu trong thân, thường là trung tâm 
sinh lực của cơ thể (luân xa) như đầu sống mũi (ấn đường), tim, 
v.v... giúp đạt nhất tâm tam ma địa dễ dàng hơn. Trạng thái tâm 
an trụ, sáng tỏ dễ đạt khi khí không vận hành, tương ứng với hơi 
thở nín, và cách trụ khí trong đề mục thiền. Trạng thái không hơi 
thở thường nằm giữa giai đoạn hơi thở vào hay hơi thở ra là mục 
đích tập của Du già về khí, tuy theo bộ pháp, dùng thời gian hơi 
thở ngưng đọng này mà tập tăng thượng định chỉ và tam ma địa. 


233 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


du già và kỹ thuật chú tâm vào đề mục thô đến tế mà định 
tâm, các tam ma địa càng lúc càng vững chắc. Diệu Tý Vấn 
Kinh nói (trang 231) nhờ định tâm mà thân tâm sẽ phát sanh 
khinh an, hỷ lạc, sáng tỏ, vô niệm. Nhất là qua kỹ thuật kiểm 
soát khí và thiền quán lửa, âm thanh, v.v..., sự ấm áp và lạc 
sẽ phát sanh trong thân hành giả đắc tam ma địa với ba đặc 
tính là lạc, minh (sáng tỏ), vô niệm (vô phân biệt tâm). Tuy 
nhiên, kết quả này không được xem như giai đoạn viên mãn 
(thành Phật) trong Vô thượng du già mật, vì hành giả chưa 
thật sự đạt được đạo lộ diệt mọi vọng tưởng ngã chấp trong 
tam giới - nguồn gốc của luân hồi sanh tử. Vì thế, hành giả tu 
Sự mật, sau tam ma địa trú trong âm thanh, nên xả bỏ định 
này và tu tập tiếp thiền quán giải thoát về không tánh, nhằm 
mục đích đạt sự hợp nhất giữa định chỉ và quán huệ, nhận 
chân không tánh. 


Hậu Tĩnh Lự và Thích Luận của ngài Phật Mật 
(Buddhaguhya) giải thích ngắn gọn về phần này, vì ngài đã 
dạy chỉ tiết trong phần thiền quán “như thị ngã®? (Anh: 
suchness of self).” Vì vậy hãy áp dụng các chỉ dạy lúc trước, 
thực hành ở đây, sau phần thiền quán trụ trong âm thanh. 


Như đã giải thích (trang 171-173), ngã và pháp, hoặc 
thô hoặc tế, đều bị phủ nhận qua kinh điển và lý luận. Hành 
giả tu pháp, trước tiên phải thông đạt chánh kiến trung đạo, 
nhận chân chư Pháp bổn vô sanh, vô tự tánh; bởi vì nếu chỉ 
đắc vô niệm (vô phân biệt tâm), mà không có tri kiến tánh 
không, sự tu tập sẽ không có ý nghĩa chút nào cho sự giải 
thoát. 





84 Như thị ngã, hay chơn ngã, danh từ trong kinh điển thường 
dùng là ngã không, pháp không, vô tự tánh của ngã và pháp, chơn 
như tánh, không tánh, vô sanh pháp, v.v..., là chánh kiến giải thoát 
rốt ráo, hành giả Phật giáo phải liễu ngộ và thông đạt lý này qua tư 
duy thiền quán. 


234 


Chương 16. Thiền quán không có sự trì tụng mật chú 


Về cách tu tập, khi đã khai ngộ chánh kiến tánh không 
(kiến tánh), hành giả phải tu tập quân bình cả hai chỉ và 
quán (thiền định [an trụ] và thiền quán [sáng tỏ]) trong đề 
mục không tánh, như Hậu Tĩnh Lự Kinh đã đề cập (xem kệ, 
trang 171). Nếu hành giả tu thiền quán phân tích “vô ngã 
kiến” quá mức, tâm ý quá mạnh, sẽ sanh phấn khích, điệu cử 
và tán động. Hành giả lúc đó nên tu thiền chỉ, chuyển sang an 
trú tâm nơi vô ngã kiến (không phân tích nữa), khiến tâm 
bớt trạo cử, an trụ kiên cố trở lại. Trái lại, khi hành giả định 
tâm quá mức, lực an chỉ quá mạnh, tâm sẽ không thích phân 
tích pháp nữa, chỉ muốn bất động, vô niệm, tâm như ngủ 
trong đề mục vô ngã kiến, lười mỏi không có khả năng tỏa 
rộng, soi sáng pháp cần phải quán. Đó là do tâm quá an trụ 
mà dẫn sanh trầm một, hôn muội. Hai yếu tố chỉ (tập trung 
tâm ý an trụ) và quán (huệ phân tích tỏa suốt đề mục quán 
chiếu) phải luôn luôn quân bình. Hậu Tĩnh Lự Thích của ngài 
Phật Mật nói: 


Phải hiển thị tánh trí tuệ về thật ngã (vô ngã kiến) mà 
không bị lỏng lẻo bởi hôn trầm, hay bị tán động bởi điệu 
cử. Hậu Tĩnh Lự Kinh nói: “An trụ bất động và sáng tỏ.” 
An trụ bất động là không phóng tâm, ý nói hành giả khi 
trí tuệ quá mạnh, sanh điệu cử, phải dừng sự điệu cử ấy, 
ví đó là tâm bất an thể hiện qua sự chuyển động của tâm 
có thói quen tư duy phân tích tỏa khắp đề mục. Vì vậy 
kinh mới đề cập đến định tâm an trụ bất động của đạo lộ 
định chỉ. 


Ngài Phật Mật trích dẫn Hậu Tĩnh Lự để chứng minh rằng 
quán tuệ phân tích thái quá cũng là lỗi, cần phải thực hành 
định chỉ vào lúc đó để đối trị - lời dạy của ngài có ý nói trí 
tuệ phân tích pháp có đặc tính phấn khích tâm sanh điệu cử, 
không phải tự thể trí tuệ là điệu cử. Hậu Tĩnh Lự Thích của 
ngài Phật Mật cũng nói: 


235 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


2JJ 


Còn “sáng tỏ” tức là lìa sự hôn trầm, lỏng lẻo của tâm, 
đạt được sự trong sáng. Ý nói hành giả chỉ tu an trú 
trong định chỉ, phải xả bỏ sự hôn trầm lỏng lẻo như 
chìm đắm trong đề mục của định chỉ, lúc đó phải tu 
thiền quán phân tích tánh không để đối trị. Ý ở đây là do 
quá an trụ [trong định chỉ] mà phát sanh trầm một, 
không phải định chỉ là trâm một. 


Điều này chứng tỏ một hành giả khi chuyên tu tập định chỉ 
phải nên diệt trừ sự hôn trầm, là một yếu tố chướng ngại 
cho sự quán sát và được biểu hiện bởi sự lỏng lẻo của tâm, 
bởi tập trung quá mức khi đang quát sát đề mục. 


Ngài Liên Hoa Giới (Kamalaáila) trong phần ba của Tu 
Thứ Đệ Luận (Bhãvanã Krama) cũng hướng dẫn cùng một 
phương pháp như vậy: 


Khi tu nhiều về quán tuệ (tỳ bát xá na), trí tuệ vượt mức, 
mà sức định chỉ (samatha) quá yếu, giống như ngọn đèn 
dầu trước gió, tâm sẽ diêu động, không thể thấy rõ như 
thị ngã kiến, lúc đó nên tu định chỉ [đối trị]. Cũng thế khi 
định chỉ vượt mức, hành giả chìm đắm trong đề mục 
không thể thấy rõ như thị ngã kiến, lúc đó nên tu quán 
(huệ). Nếu lúc nào cũng quân bình giữa định (chỉ) và 
huệ (quán), giống như cổ xe kéo bởi một cặp bò, cả hai 
phải kéo đồng đều và cùng lúc, hành giả phải tu tập đến 
lúc thân tâm tự tại, trụ vô tác hành (vô công dụng hành), 
thì lúc đó không cần phải áp dụng đối trị nữa, gọi là 
đẳng trì đẳng chí, quân bình cả hai thiền chỉ và thiền 
quán một cách tự nhiên. 


Theo ý của ngài Liên Hoa Giới, hành giả cần phải quân bình 
giữa thiền chỉ và thiền quán, đặt nặng sự tu tập vào thành 


236 


Chương 16. Thiền quán không có sự trì tụng mật chú 


thành phần yếu thế (Anh: not predominant), khiến cho sự tu 
tập hai bên được cân bằng. 


Nếu như thiền chỉ quá mạnh, hay chỉ quán lực không 
quân bình, thì hành giả không nên cho là mình đắc vô phân 
biệt thiền (vô niệm thiền), cũng không nên chấp thủ hệ 
thống Đại thừa của Hòa thượng (Mahäyanäa Hvashang)8° 
thuộc hệ thống thiền đốn ngộ Trung quốc, vì hệ thống này 
không có lối xác minh đúng mức độ chánh kiến vô ngã qua lý 
luận và phủ quyết (đây là điểm sai lầm nổi bật trong hệ thiền 
đốn ngộ Trung quốc). Hệ thiền này cho rằng tất cả các niệm 
phân biệt đều là thật có. Vì cho rằng đây là điều mà Trung 
quán đã bác bỏ), bởi vậy họ đã sai lầm khi cho là tất cả các 
quán sát phân tích đều là chướng ngại cho trí tuệ thành 
Phật89. Hậu Tĩnh Lự Kinh và Thích Luận nói rất rõ về điều 
này. Thích Luận của ngài Phật Mật nói: 


Như vậy như thị ngã là chứng tánh không có tướng của 
căn, không có tướng của đắc, không có tướng của sắc, 
không có cả tướng của pháp, lấy bất động và sáng tỏ tạm 
gọi làm tướng. Tuy nhiên chính nó cũng minh xác là 
không được xả bỏ pháp thiền quán (dù pháp này là 





85 Đây là hệ thống truyền pháp theo thiền đốn ngộ Trung quốc, do 
vị Hòa thượng đại diện, nặng về hành trì làm sao cho được vô 
niệm (vô phân biệt tâm), thì cho là ngộ chân tâm, đắc giải thoát. 
Hệ thiền vô tâm này bị phủ nhận bởi ngài Liên Hoa Giới, tạo thành 
một cuộc tranh biện dữ dội giữa hai thiền phái Trung hoa và Ấn 
độ, qua sự chứng minh của vua Tây tạng Triseng Detsen (trị vì từ 
755-799). Hai bên cam kết nếu ai không hợp chánh lý sẽ không 
được truyền pháp ở Tây tạng. Kết quả tranh biện là phe của Hòa 
thượng đuối lý nên theo lời hứa đã trở về Trung quốc, và hệ thiền 
vô niệm này được xem như không đúng chánh pháp giải thoát của 
Phật giáo nên không được truyền bá ở Tây tạng nữa. 

86 Do đó mà họ nặng về sự hành trì xả bỏ mọi niệm tưởng, cho đến 
lúc vô tâm, vô niệm. 


237 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


tướng). Vì vậy mà Hậu Tĩnh Lự nói rằng: “Giác quán phải 
luôn trụ trước mắt.” Giác tức là trí tuệ, quán sát là sự 
vận hành của trí tuệ trên đối tượng là quán, do vậy mà 
gọi là giác quán. 


Giác quán này lấy sự tỏa sáng của trí tuệ làm tướng, 
luôn trụ trong tánh như thị ngã, nên kinh nói: “Giác 
quán luôn trụ trước mặt.” Ý đoạn này nói mặc dù tánh 
của tự thức là vô niệm, nhưng trí tuệ tỏa sáng nương nơi 
sự quán sát như thị ngã tánh của các pháp hiện tiền mà 
có. 


Do đây mà thành lập đạo lý lúc tu như thị ngã, không được 
bỏ trí tuệ quán sát (quán tuệ, hay thiền quán về thật tánh, 
hay tánh không của ngã và pháp). 


Tóm lại, nhờ pháp thiền trú trong âm thanh mà định chỉ 
được thành tựu. Còn sau giai đoạn thiền trú trong âm thanh, 
là lúc vun bồi tu tập thiền quán giải thoát (trú trong chánh 
kiến như thị ngã, hay không tánh). Trong tiến trình tu quán 
tuệ này, nếu trí tuệ quán sát phân tích quá mức, yếu tố định 
chỉ tu tập trước đó sẽ tản mác, do vậy phải luân phiên tu tập 
thiền quán sát (không tánh) và định chỉ (vào không tánh), và 
phải đạt được sự quân bình và hợp nhất của chỉ quán (còn 
gọi là chỉ quán song vận). 


Để đạt vô lượng sự nghiệp tất địa đặc biệt được dạy 
trong Sự mật và Hành mật, như thành tựu bất tử trì minh 
tiên sống lâu hằng sa kiếp, v.v... trước tiên phải hoàn tất bốn 
chi niệm tụng và ba chỉ thiền quán trong lửa, âm thanh và 
giải thoát sau âm thanh. Tuy nhiên, nếu chỉ cầu các tất địa 
nhỏ, như thành tựu các sự nghiệp tức tai (trừ bệnh, trừ ma, 
v.v...), hay tăng ích (tăng trưởng trí tuệ, sức khỏe, tài bảo, 
v.v...), thì không cần thiết phải hoàn tất tất cả bảy chỉ trên. 


238 


Chương 17. Thành tựu tất địa 


Chương 17. Thành tựu tất địa 


J4. Sau khi đạt được kham năng, làm thế nào tu tập 
thành tựu. 


Tô Tất Địa Kinh (Susiddhi Tantra) nói: 


Thành tựu các sự nghiệp tối thắng, 
Là do tu tập thắng tụng niệm, 
Những người đang tu tập thừa sự, 
Cũng thành tựu được sự nghiệp nhỏ. 


Diệu Tý Vấn Kinh (Question oƒ Subahu) nói: 


Trước phải như pháp, tụng mười vạn, 
Sau mới tỉnh tiến tu mật chú, 

Kế đến, mau chóng được tất địa, 
Không còn bị phiền bởi nghỉ quỹ. 


Hậu Tĩnh Lự Kinh cũng nói: 


Người nào biết hết sự chân thật: 
Minh chú, Vô ngã, và Tụng niệm, 
Cùng nghi quỹ chân thật tối thắng 
Người đó ắt sẽ được thành tựu. 


Đầu là nói trước tiên tu tập bốn chi niệm tụng du già, sau đó 
tu pháp thành tựu (Hán: tất địa). Cho nên trước khi tu tập 
các pháp tức tai, tăng ích, hoặc hàng phục, chẳng hạn như 
tăng trưởng trí tuệ, thọ mạng, v.v..., hành giả cần phải tu tập 
thừa sự, rồi sau đó tu tập các pháp vừa nêu trên. Đây là nghi 
quỹ chung của bốn Mật bộ. 


239 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


Các bộ (bộ tộc) mật chú. Theo thứ tự, các pháp tức tai, tăng 
ích và hàng phục được thành tựu bởi mật chú của Phật bộ, 
Liên hoa bộ và Kim cang bộ. Pháp thành tựu thượng phẩm, 
trung phẩm và hạ phẩm cũng tu tập tương tự. Pháp tức tai 
bao gồm sự trừ diệt các tai họa như hoạnh tử (chết oan), tật 
bệnh, ôn dịch, ma quỷ quấy nhiễu, v.v... Pháp tăng ích bao 
gồm các pháp tăng trưởng tuổi thọ, nhan sắc, tướng mạo, thế 
lực, công đức, và những điều mong cầu khác. Pháp hàng 
phục bao gồm các pháp sát hại, xua đuổi, v.v... những quỷ 
thần ác hại. 


Thời tiết. Vào nửa tháng đầu (từ ngày mồng một đến ngày 
mười lăm) của tháng cuối mùa đông (tháng chạp ÂL), tháng 
thứ hai của mùa thu (tháng tám ÂL), tháng thứ nhất và tháng 
thứ hai của mùa xuân (tháng giêng và tháng hai ÂL), và 
tháng thứ nhất của mùa hè (tháng tư ÂL), nên tu tập thượng 
phẩm tất địa và pháp tức tai. Tháng chạp không có sự 
chướng ngại [cho việc tu tập]87. Phần lớn các pháp tức tai 
nên tu tập vào mùa thu, các pháp tăng ích vào mùa đông, các 
pháp hàng phục vào cuối mùa xuân. Các pháp thành tựu 
trung hạ phẩm (trung hạ phẩm tất địa) nên tu vào nửa tháng 
sau (từ ngày mười sáu đến ngày ba mươi) của năm tháng 
nêu trên (tháng chạp, tháng tám, tháng giêng, tháng hai và 
tháng tư ÂU). 


Thời gian. Thời gian để tu tập cáp pháp thành tựu thượng 
trung hạ phẩm, và các pháp tức tai, tăng ích và hàng phục, 
theo thứ tự, là vào buổi sáng, buổi chiều, và giữa đêm hoặc 
giữa trưa (giờ ngọ). Lại nữa, pháp tức tai phải nên tu tập từ 





87 Tháng chạp không có sự chướng ngại [cho sự tu tập]: (Hán) Lạp 
nguyệt vô chư nạn sự. (Anh) There are no obstructors with 
respect to the first [that is, supreme feats within the common] - 
Không có sự chướng ngại cho pháp thứ nhất [nghĩa là thành tựu 
thượng tất địa trong những điều kiện thông thường]. 


240 


Chương 17. Thành tựu tất địa 


ngày đầu tháng đến ngày mười lăm, pháp tăng ích từ ngày 
mười lăm tháng này đến ngày mười lăm tháng sau, pháp 
hàng phục từ ngày mười sáu đến ngày ba mươi. 


Thời gian tốt (Anh: aupicious time) để tu tập tất cả các 
pháp là (1) nửa tháng đầu của tháng giêng, (2) vào lúc 
nguyệt thực và nhật thực, (3) vào các ngày mồng một, mồng 
năm, mười ba, và (4) vào lúc vòm sao (Anh: constellation) 
Quỷ Túc (Tibetan: gar-ma-gyel, skar ma rgyaÏ) xuất hiện. 


Nơi chốn. Các pháp thành tựu bậc thượng trung hạ, theo thứ 
tự, nên tu tập ở núi rừng, v.v..., ở bờ hồ hoặc bờ biển, v.v..., 
và ở những nơi tùy thuận mật chú. Không nên tu tập trong 
những phòng ốc hư hoại. 


Cách ngồi. Tu pháp tức tai nên ngồi kiết già, tu pháp tăng ích 
nên ngồi bán già, tu pháp hàng phục nên dùng chân này đè 
lên chân kia. Ngồi xoay mặt hướng bắc, đông hoặc nam (theo 
thứ tự của các pháp tu nêu trên). 


Thánh tôn đại biểu. Mỗi bộ đều có ba phẩm thành tựu và ba 
pháp tu - tức tai, tăng ích và hàng phục. Các pháp tức tai, 
tăng ích và hàng phục, theo thứ tự, dùng bộ chủ, bộ mẫu và 
minh vương để tu tập. 


Phân loại. Có nhiều cách phân biệt ba phẩm thành tựu 
(thượng, trung, hạ). Từ phương diện tự tánh, thượng phẩm 
thành tựu là bậc trì minh [chẳng hạn như có thể dùng thân 
phàm đi đến cõi tịnh độ], thần thông, hiểu rõ ý nghĩa các bộ 
luận [ngay sau khi đọc qua một lần], v.v... Trung phẩm thành 
tựu là thuốc ẩn thân (tàng hình), hợp dược [gia trì một viên 
thuốc để nó có đủ chất bổ dưỡng, hoặc khi uống vào sẽ trở 
thành trẻ đẹp], đi nhanh (tựa như khinh công). Hạ phẩm 
thành tựu là điều khiển người khác, giết chết hoặc xua đuổi 
những quỷ thần ác. 


241 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


Từ phương diện bộ (bộ tộc) thần chú, thì như đã giải 
thích ở phần trên (trang 240). Từ phương diện hiện tướng 
[biểu hiện bên ngoài chứng tỏ sự thành tựu], có ba phẩm 
loại là phóng ra ánh sáng, hoặc bốc khói, hoặc phát ra sức 
nóng. 


Từ phương diện sự, có ba loại thành tựu là: (1) thuộc về 
thân [như thân thể không còn bị tật bệnh, trở nên trẻ trung, 
v.v...], (2) thuộc về vật khí [như dùng lá cây, kiếm, v.v... để 
tu tập thành tựu], và (3) thuộc về tài phú [biến những vật 
tâm thường thành những vật quý báu]. Từ phương diện 
người tuyên thuyết chú, có những thành tựu do mật chú 
tuyên thuyết bởi các bậc thánh, chư thánh tôn, hoặc quỷ 
thần [như dạ xoa, càn thát bài]. 


Tuy thánh tôn ban bố cho hành giả thành tựu thượng 
phẩm, nhưng nếu hành giả không khéo tu tập thừa sự, vẫn 
có thể chỉ được ban bố sự thành tựu hạ phẩm. Ngược lại, nếu 
hành giả khéo tu tập thừa sự, thì sẽ có những trường hợp vị 
thánh tôn bậc thấp vẫn có thể ban bố thành tựu thượng 
phẩm, [qua sự yêu cầu của vị thánh tôn bậc thấp với một vị 
thánh tôn bậc cao]. 


Đoán mộng. Trước khi tu tập tất địa, hành giả có thể quán 
sát sự thành tựu hoặc không thành tựu, bằng cách trong nửa 
tháng, hoặc trong những ngày tốt của nửa tháng đầu (từ 
mồng một đến ngày mười lăm), thọ trì trai giới (Anh: 
fasting), quán sát mộng tướng từ một cho đến ba đêm. Hành 
giả cần phải tắm rửa sạch sẽ với dầu tắm làm bằng quả chua 
(Skt: dhãtri [emblica officinalis]), và nước thơm; sau đó mặc 
y phục mới, cúng dường vật thực vào lúc đầu đêm (như đã 
giải thích ở trên, trang 180, 193), kế đến cung thỉnh thánh 
tôn. 


242 


Chương 17. Thành tựu tất địa 


Dùng các loại hương bạch chiên đàn, v.v... xông các 
phẩm vật rồi dâng lên cúng dường. Nên cúng dường nhiều 
món ngon trộn lạc. Dùng tô làm pháp hộ ma một trăm lẻ tám 
lần, và tùy theo pháp tu thành tựu mà dùng bạch giao hương 
(Anh: sarjarasa sticks [vatica robusta]) để làm pháp hộ ma. 


Dùng một sợi dây bện bởi một đồng nữ, thắt thành bảy 
gút, và dùng chú của bổn tôn gia trì bảy biến, sau đó cột dây 
vào bắp tay trái. Cầu nguyện bổn tôn hiển thị trong giấc 
mộng những điềm báo cho biết là sự tu tập sẽ được thành 
tựu hoặc không thành tựu. Sau đó quán tưởng mình là một 
thánh tôn, và nằm lên giường lót bằng cỏ kuéa đã được rải 
nhiều hoa. 


Nếu như hành giả mộng thấy những điềm lành như gặp 
được Tam bảo, bổn tôn, Bồ tát, bốn chúng đệ tử, hoặc thấy 
lên núi, cưỡi voi, băng qua sông, được tiền tài, y phục, v.v... 
thì hành giả có thể bắt đầu tu tập. 


Hiệu quả của sự thành tựu. Kế đến, trong lúc chánh thức tu 
tập, hoặc tu pháp hộ ma, hoặc trì tụng mật chú, v.v... đều 
phải như pháp đã được giải thích trong những nghỉ quỹ 
riêng biệt. 


Mỗi ngày ba thời, tu pháp cúng dường, sám hối, tùy hỷ 
công đức của mình và của tất cả chúng sanh, phát nguyện, 
đọc kinh sách Bát nhã, tạo mạn đà la, thọ trì tam luật nghi, ba 
thời thủ hộ, và phải thay y phục mới ngày ba lần. Nếu do vì 
phóng dật (Anh: become un-conscientious), mà không thể tu 
tập ba thời, thì nên tụng chú của bổn tôn hai mươi mốt biến. 
Ba phẩm thành tựu thượng trung hạ, theo thứ tự, phải nên 
trì trai giới ba ngày, hai ngày, hoặc một ngày. Những điều 
này đã được trình bày trong Tô Tất Địa Kinh (Susiddhi 
Tantra). 


243 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Sự mật 


Trong những lúc tu tập này, cung thỉnh bổn tôn hiện 
tiền cũng chưa đủ, mà còn phải tu tập sanh khởi thánh tôn 
(Anh: the deity must newly be generated). Theo ý của hai 
ngài Thắng Bồ Đề (Varabodhi) và Phật Mật (Buddhaguhya), 
muốn hoàn thành một mạn đà la [cho pháp tu này], hoặc 
muốn quán tưởng bình (Anh: to generate a vase) [như là 
một cung điện bao la của thánh tôn], v.v..., hành giả cần phải 
tu tập nghi quỹ sanh khởi sáu thánh tôn như đã giải thích ở 
phần trên, và khi chánh thức tụng niệm, nên chọn những gì 
thích nghi của hai chi đầu [quán tưởng tự mẫu trong tâm của 
thánh tôn và trong tâm của chính mình]. Về chất liệu của 
bình và của pháp sanh khởi, v.v... chỉ cần dùng những nghỉ 
tắc thông thường. 


Tô Tất Địa Kinh (Susiddhi Tantra) nói rằng nếu trong khi 
tu tập, hành giả cảm thấy ít bị đói khát, hoặc hết bệnh, hoặc 
phát sanh trí tuệ thù thắng, hoặc tăng trưởng uy quang 
(Anh: great and magnificient) rộng lớn kiên cố, hoặc mộng 
thấy điềm lành, hoặc thấy các cảnh thật, hoặc khi niệm tụng 
cảm thấy gia tăng hoan hỷ, ít cảm thấy mỏi mệt buồn chán, 
hoặc nghe mùi hương lạ [không phải từ những vật chung 
quanh], ưa thích tu tập công đức, kính trọng bổn tôn, thì đây 
là những dấu hiệu tương ưng của sự tu tập. 


Hậu Tĩnh Lự (Concentration Continuation) nói: “Nếu khi 
tu tập, phát sanh lòng bất tín (không tin pháp môn đang tu 
tập), hoặc trở nên lười biếng, hoặc bị đói khát dầy vò, hoặc 
dễ bị kích động (Hán: tăng trưởng điệu cử), hoặc quá mức lo 
lắng buồn phiền, khởi tâm nghi ngờ [hiệu lực của sự tu tập], 
tâm không ưa thích thiền quán hoặc niệm tụng, ưa nói 
chuyện tâm phào, làm những việc không thích đáng, bị quỷ 
thần ám ảnh, ngủ thấy ác mộng, v.v.., thì đây là những 
nguyên nhân để vị bổn tôn rời bỏ hành giả.” Kinh cũng nói 
rằng hành giả có thể điều phục tâm tham, sân, kiêu mạn, khi 
dối, v.v... và tâm tương kính an định trong sự niệm tụng, thì 


244 


Chương 17. Thành tựu tất địa 


đây là những yếu tố cho bổn tôn hiện tiền. Đây là những điều 
cần phải biết rõ trong lúc bắt đầu tu tập thừa sự. 


Nếu muốn đạt được các thành tựu nhỏ để lợi ích cho 
mình và người, chẳng hạn như trị bệnh, v.v..., và hoàn thành 
các pháp sự như khai quang, quán đảnh, v.v..., trước đó hành 
giả cần phải tu tập hoàn tất pháp tam ma địa về sáu thánh 
tôn, và đồng thời niệm tụng đầy đủ số lượng ấn định của bốn 
chỉ niệm tụng. Hành giả có thể tu các hạ tất địa (thành tựu 
nhỏ), mà không cần tu tập thiền quán ba pháp chân như (trụ 
trong lửa, trụ trong âm thanh, và thanh hậu giải thoát). 
Cho nên, nếu cố chấp vào sự tu tập thiền quán ba pháp chân 
như, và dùng cả ba cảnh sở duyên của sự tụng niệm [tự mẫu 
trong tâm của thánh tôn trước mặt, tự mẫu trong tâm của 
hành giả, và âm thanh], để thành đạt những thành tựu nhỏ 
này, thì đây là trường hợp không phân biệt được giới hạn 
của sự tu tập. 


Đáng buồn cười những kẻ biết ít, 
Nghi quỹ, trai giới, và tẩy tịnh, ... 
Mà cho rằng biết rõ Sự, Hành, 
Cho nên tôi đã soạn thứ đệ, 

Tu tập bốn bộ trong Sự mật, 
Dùng Tô Tất Địa, Hậu Tĩnh Lự, 
Của ngài Phật Mật, Thắng Bồ Đề, 
Làm mực thước giải thích Sự mật. 


88 Ba pháp chân thật này, hai pháp đầu còn gọi là thiền quán 
không niệm tụng, pháp cuối là giai đoạn tu tập thiền quán vô 
tướng. 


245 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Hành mật 


Phẩm 3. Hành mật (Carya tantra) 
Chương 18. Dẫn nhập 


12. Các giai đoạn tu tập của Hành mật. 
J1. Làm thế nào để trở thành căn khí cho sự tu tập. 


Muốn trở thành căn khí tu tập, hành giả cần phải thọ quán 
đảnh trong một mạn đà la, như trong Hành mật đã có đề cập 
đến, chẳng hạn Đại Bi Tạng (Mahakarunagarbhika). Nghi 
quỹ về nhập đàn và nhập đàn thọ quán đảnh đã được trình 
bày trong Căn Bổn Tội Thích (Explanation oƒ the Root 
Infractions). Vì e phiền toái, cho nên ở đây sẽ không trình 
bày chi tiết về mạn đà la và các nghi quỹ quán đảnh. Hành 
giả có thể tìm đọc trong Đại Nhật Kinh (Vairocand- 
bhisambodhi Tantra) và chú giải của ngài Phật Mật 
(Buddhaguhya) là Đại Nhật Kinh Thích, cũng như trong Kim 
Cang Thủ Quán Đảnh Kinh (Vajrapani Initiation Tantra), 
V.V... 


J2. Làm cách nào để hộ trì thanh tịnh luật nghi giới và 
tam muội đa (giới). 


Đại Nhật Kinh (Vairocanabhisambodhi Tantra)8” nói: 


Sẽ nói tam muội da: 

Từ ngày nay trở đi, 

Dù phải mất thân mạng, 
Đầu không được xả bỏ, 
Chánh pháp, Bồ đề tâm, 
Cũng không nên sẻn tiếc, 


89 Đại Nhật Kinh (Vairocanabhisambodhi Tantra) là kinh căn bổn 
của Hành mật, đã được Huyền Thanh dịch, ấn bản tại Việt Nam, và 
phổ biến rộng rải trên các website Phật giáo. 


246 


Chương 18. Dẫn nhập 


Tổn hại các hữu tình, 
Phật vì hành giả nói, 

Giới cấm tam muội da, 
Phải hộ trì giới luật, 

Như giữ thân mạng mình. 


Lại nữa, hành giả phải nên an trụ trong học xứ và đoạn trừ 
mười điều ác [sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói đâm 
thọc, nói lời ác, nói lời vô nghĩa, tham, sân, tà kiến]. Những 
tam muội da đã được đề cập trong Sự mật (trang 137-143), 
phần lớn cộng thông với Hành mật, hành giả cũng phải nên 
tu học. 


Đại thừa luật nghi của Sự mật và Hành mật, như Văn 
Thù Căn Bổn Kinh (MafjuérImulatantra) đã đề cập, tức là Bồ 
tát luật nghi, cho nên những tội căn bổn của Hành mật phải y 
như Bồ Tát Địa (Bodhisattvabhimi) của ngài Vô Trước 
(Asanga) và Thiện Xảo Phương Tiện Kinh (Sutra on SKiII in 
Means) đã giải thích. Hơn nữa, trong Căn Bổn Tội Thích 
(Explanation oƒ the Root Inƒfractions} đã giải thích tường tận 
tại sao các hành giả của Sự mật và Hành mật chưa thể thọ trì 
luật nghi của Ngũ Bộ Như Lai20, đã trình bày tường tận các 
nghi quỹ thọ Bồ tát giới, và cũng đã giải thích chỉ tiết về các 
tội căn bổn, v.v..., cho nên ở đây sẽ không phiền trích lục. 


J3. Trong khi an trụ tam muội da, trước tiên phải thừa 
sự thế nào. 
K1. Phân loại du già của Hành mật. 


Hữu tướng du già và vô tướng du già. Đại Nhật Kinh 
(Vairocanabhisambodhi Tantra) nói: 


90 Vì hai Mật bộ này không có pháp quán đảnh Kim cang thượng 
sư (A xà lê mật tông, Anh: Vajra master initiation). 


247 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Hành mật 


Này Bí Mật Chủ [Kim Cang Thủ]! Sắc thân thánh tôn có 
hai loại, thanh tịnh và không thanh tịnh. Thanh tịnh 
nghĩa là hiện chứng thể tánh, xa lìa tất cả [sắc] tướng; 
không thanh tịnh, nghĩa là các sắc hiện rõ hình tướng. 
Hai loại sắc thân thánh tôn này có thể thành tựu hai mục 
đích chính yếu: (1) do hữu tướng, thành tựu sanh khởi 
sắc thân, (2) do vô tướng, cũng có thể thành tựu sắc 
thân - nghĩa là sanh khởi một pháp thân, và sắc thân. 


Phật nói do hữu tướng, 
Được thành tựu hữu tướng, 
Do an trụ vô tướng, 

Cũng thành tựu hữu tướng, 
Cho nên tất cả loại, 

Đầu nương vào vô tướng. 


Như vậy, ở đây chia làm hai loại hữu tướng và vô tướng du 
già. 


Hữu tướng, nghĩa là quán tưởng bổn tôn và tụng niệm 
mà không tu tập không tánh [mặc dù pháp tu này khế hợp 
với sự giải ngộ không tánh, nhưng tâm thức của pháp Bổn 
tôn du già, tự thân nó không giải ngộ không tánh, hoặc 
không kết hợp với một tâm có khả năng thật sự khai ngộ. Vô 
tướng du già là chỉ cho pháp quán tưởng bổn tôn và tụng 
niệm liên quan đến sự tu tập không tánh [nghĩa là tâm thức 
của pháp Bổn tôn du già tự thân nó thật sự giải ngộ không 
tánh, hoặc nói cách khác, trí tuệ giải ngộ không tánh hiện rõ 
dưới hình dạng của một thánh tôn], mà không phải là pháp 
chỉ riêng tu tập không tánh. Nếu pháp vô tướng du già chỉ là 
pháp tu tập không tánh, thì chúng ta có thể khẳng định rằng 
hành giả có thể giác ngộ viên mãn bằng cách chỉ tu tập 
không tánh, bởi vì Đại Nhật Kinh (Vairocanabhisambodhi 
Tantra) cho rằng hai sự thành tựu [thế gian và xuất thế gian] 
có thể được thành tựu bởi pháp vô tướng [như đã nêu trên]. 


248 


Chương 18. Dẫn nhập 


Khi Đại Nhật Kinh (Vairocanabhisambodhi Tantra) đề 
cập đến sắc thân thánh tôn không thanh tịnh thì gọi là hữu 
tướng sắc. Điều này không phải chỉ nói đến những hình sắc 
thông thường như mắt, mũi, tay chân, v.v... mà là nói đến 
những hình sắc đặc thù. Ngài Phật Mật (Buddhaguhya) dùng 
thuật ngữ “thánh tôn” khi gọi pháp tu tập không tánh là 
“thánh tôn thắng nghĩa”, nhưng ở đây thuật ngữ “thánh tôn” 
dùng để phân chia sắc thân thánh tôn thành hai loại [một 
không liên quan trực tiếp và một liên quan trực tiếp đến 
pháp tu tập không tánh], và nêu rõ tất địa nào được thành 
tựu. Hơn nữa, ngài Nguyệt Xứng (Chandrakirti) trong Minh 
Cự Luận (Brilliant Lamp) cũng nói [một cách gián tiếp] về 
thánh tôn thân của hai giai đoạn [sanh khởi và viên mãn 
trong Vô thượng du già mật. Cho nên nếu nghĩ rằng vô 
tướng du già chỉ là sự tu tập không tánh, thì đây là một điều 
sai lầm]. 


Thế gian và xuất thế gian du già. Pháp du già ở đây cũng 
có thể chia thành pháp thế gian du già và pháp xuất thế gian 
du già (đây cũng chỉ là tên gọi khác của hữu tướng du già và 
vô tướng du già). Đại Nhật Kinh (Vairocanabhisambodhi 
Tantra) nói: 


Do nội ngoại gia hành, 

Du già có bốn chị, 

Đây tức là thế gian, 

Có sở duyên tăng thượng, 
Thêm vào câu “thâu nhiếp”, 
Ý tùy thuận bổn tôn, 

Niệm thầm là đệ nhất, 
Giảng cho kẻ hữu duyên, 
“Ý tụng” là xuất thế, 

Xa lìa pháp “thâu nhiếp”, ... 
Hợp nhất với bổn tôn, 


249 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Hành mật 


Giữ ý không khác biệt, 
Tu tự tánh vô dị, 
Không còn pháp nào khác. 


Xuất thế gian, ở đây, không có nghĩa là sự vô lậu trong thân 
của các bậc thánh, mà là vô ngã (nghĩa là sự thể ngộ không 
tánh), hoặc pháp du già liên hệ đến nó (trong đây trí tuệ hiện 
rõ thành sắc tướng). 


Sử dụng thuật ngữ “hữu tướng và vô tướng”, và “giai 
đoạn tự khởi và giai đoạn viên mãn.” Ngài Thiện Căn Kim 
Cang (Subhavajra) trong Đạo Thứ Đệ Luận (Stages oƒ the 
Mahayana Path, Skt: Mahayana-pathaRramgd) nói: 


Sự mật, Hành mật và Du già mật tu tập phương tiện hữu 
tướng và phương tiện vô tướng. Đại du già (Vô thượng 
du già mật) tu tập giai đoạn tự khởi và giai đoạn viên 
mãn. Đây là những con đường chánh. 


Ngài dùng thuật ngữ “hai giai đoạn” cho Vô thượng du già 
mật, và dùng thuật ngữ “hữu tướng vô tướng” cho Sự mật và 
Hành mật. Điều này rất khéo phù hợp với ý nghĩa trong Đại 
Nhật Kinh. Phần dưới sẽ giải thích lý do (trang 263). 


250 


Chương 19. Hữu tướng du già 


Chương 19. Hữu tướng du già 


K2. Giải thích ý nghĩa riêng biệt. 
L1. Giải thích hữu tướng du già. 
M1. Bốn chỉ niệm tụng bên ngoài. 


Trong Hành mật không có nhiều loại tu tập quán tưởng bổn 
tôn và niệm tụng như trong Sự mật. Hơn nữa, nếu hành giả, 
trong sự tương tục, biết rõ phương pháp sanh khởi hữu 
tướng du già và vô tướng du già, thì có thể hiểu rõ các chỉ 
nhánh của pháp tu một cách dễ dàng. Cho nên ở đây sẽ 
không giải thích các pháp thủ hộ tự thân và đạo trường, cúng 
dường các phước điền [các vị thánh tôn là cơ sở cho việc 
tích tập phước đức], v.v... nhưng sẽ giải thích hai loại tu tập 
và phương pháp niệm tụng. 


Chi thứ nhất: Tự khởi. 


Chi này là tự khởi thành bổn tôn. Trước tiên hành giả cần 
phải tu tập không tánh, tư duy như sau: 


Chư Phật biết rõ thân năm uẩn tùy thuộc vào bốn đại 
[đất, nước, gió, lửa], trong thắng nghĩa đế, giống như hư 
không, trong thế tục đế (danh ngôn), giống như ảnh 
tượng. Ngoại trừ những điều thấy nghe, không gì vượt 
hơn, cho nên hành giả phải nên y vào những điều thấy 
nghe mà thông đạt rằng tự thân và thân thánh tôn đều 
không có tự tánh, tất cả đều là duyên khởi, giống như 
ảnh tượng. 


Suy tư như vậy, hành giả phải nên hiểu rõ sự hiện hữu của 


chính mình và của thánh tôn là không có tự tánh. Kế đến tư 
duy: 


251 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Hành mật 


Hai không tánh của sự hiện hữu vô tự tánh của chính 
mình và của bổn tôn hoàn toàn không khác biệt. 


Hành giả phải tu tập tư duy cho đến khi đạt được định giải, 
và sau đó tu tập sanh khởi chính mình thành bổn tôn. Đại 
Nhật Kinh (Vairocanabhisambodhi Tantra) nói rõ như sau: 


Nếu chư Bồ tát dùng pháp môn mật chú hành Bồ tát 
hạnh, phải nên sanh khởi tự thân thành một sắc thân 
của thánh tôn như sau: không gì có thể vượt quá chư 
Phật chánh đẳng giác. Như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân [của 
hành giả] được bao gồm trong bốn đại, tự tánh vốn 
không, giống như hư không, từ nghiệp nhân sanh khởi, 
không thể chấp thủ, giống như ảnh tượng. Ngay cả bốn 
đại cũng nương tựa vào nhau, duyên khởi tương tục. 
Nếu đã là duyên sanh thì cũng đồng như ảnh tượng, do 
nhân duyên nương tựa vào nhau, hổ tương sanh khởi, 
bổn tôn là chính mình, mình chính là bổn tôn. Như vậy, 
do thân sắc của hành giả sanh khởi thân sắc của bổn tôn. 


Trong bốn Mật bộ, trước khi tu tập pháp Bổn tôn du già đều 
tu tập không tánh như vừa nêu trên. Nếu như chưa đạt được 
định giải về không tánh [theo kiến giải của Trung quán], mà 
chỉ biết trì tụng mật chú “Øm svabhäva shuddhah dharmah 
svabhava-shuddho ham” (trang 150), và chấp vào ngoan 
không (Anh: withraw appearance) 21, thì đây là sự kiện hoàn 
toàn vô nghĩa. Hơn nữa, Lược Thích Luận (Condensation oƒ 
the Vairocanabhisambodhi) của ngài Phật — Mật 
(Buddhaguhya) dẫn chứng một đoạn văn từ Mật bộ cho rằng 
hành giả cần phải hiểu rõ sự vô tự tánh của các uẩn [bằng 





91 Chấp vào ngoan không (Anh: withdraw appearance): câu tiếng 
Anh giải thích là: còn lại một cái “không” mà không phải là vô tự 
tánh (leaving a vacuity that is not specified as being an absence of 
inherent existence). 


252 


Chương 19. Hữu tướng du già 


các lập luận về sự việc các uẩn không phải một, không phải 
khác (nhiều)], và sau đó tu tập pháp Bổn tôn du già. 


Về phương pháp từ không tánh sanh khởi thánh tôn, 
Lược Thích Luận (Condensation oƒƑ the Vairocanabhi- 
sambodhi, Skt: Vairochanabhisambodhi Tantrapindartha) 
của ngài Phật Mật (Buddhaguhya) nói: 


Du già sư tu tập bổn tôn, trong giai đoạn thế tục nêu rõ 
hai loại tướng, một là [quán tưởng| tướng “tự tâm” xa 
la tất cả tướng, biến thành tướng của vầng trăng, v.v..., 
kế đến, tu tập sanh khởi tự thân thành thánh tôn. 


Như vậy, ngài Phật Mật (Buddhaguhya) đã xác định một 
phương pháp trong đó tâm thức liễu ngộ tánh không hiện 
khởi thành vầng trăng, v.v... và một phương pháp thứ hai 
trong đó thánh tôn được sanh khởi trực tiếp (Hán: đốn khởi) 
mà không qua những giai đoạn vừa nêu trên. Ngài Phật Mật 
(Buddhaguhya) cho rằng những điều nêu trên được giảng 
dạy trong phẩm về thánh tôn thắng nghĩa, nhưng hiện nay 
trong bản dịch Tây tạng thiếu mất phần này. 


Theo phương pháp thứ nhất, trước tiên hành giả cần 
phải quán tưởng tự tâm biến thành vầng trăng tròn đầy, trên 
đó có chữ am (linh tự). Từ chữ am phóng ra ánh sáng và tự 
thâu nhiếp ánh sáng trở lại. Tự thân hành giả biến thành đức 
Tỳ Lô Giá Na Phật (Vairocana) một mặt hai tay, đang kết 
định ấn. Thân Phật màu vàng ròng, có những vòng sáng vây 
quanh, ngồi trên bảo tòa lót bằng hoa sen trắng và vầng 
trăng, đầu đội bảo quan, đỉnh đầu có nhục kế, trên thân đắp 
hai y thượng hạ. 


Phương pháp dùng ấn chú gia trì, tùy vào sự thích 
nghi mà làm chỉ tiết hoặc đơn giản. Ở đây sẽ không trình bày 


chỉ tiết (trang 175-176). 


253 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Hành mật 


Chi thứ hai: Sanh khởi thánh tôn hiện tiền. 


Hành giả quán tưởng một đức Như Lai [giống hệt như chính 
mình] đang ở trước mặt. 


Chi thứ ba: tâm (vành trăng) và Chỉ thứ tư: Âm thanh (tự 
mẫu). 


Quán tưởng trong tâm của thánh tôn trước mặt xuất hiện 
một vầng trăng nằm ngang (nguyệt luân), trên đó quán 
tưởng dãy mật chú (được niệm tụng). Duyên vào đó niệm 
tụng thầm (nhỏ) hay tụng trong tâm trong lúc tâm vẫn trú 
trong thánh tôn. 


Phần trên là bốn chi niệm tụng. Đây cũng giống như Đại 
Nhật Kinh (Vairocanabhisambodhi Tantra) nói: 


Chữ và chữ tương hợp, 
Từ sự chuyển qua sự, 
Khéo phòng hộ tâm ý, 
Tâm tụng trăm ngàn biến. 
Chữ là Bồ đề tâm, 

Thứ hai là âm thanh, 

Sự là quán tự thân, 

Là thân của thánh tôn. 
Nên biết sự thứ hai, 

Là Phật Lưỡng Túc Tôn, 
Hành giả quán tâm Phật, 
Là vầng trăng thanh tịnh. 
Tự mẫu theo thứ tự, 

Bố trí trên vầng trăng, 
Phải thêm câu “thâu phóng”, 
Tu tập khí, trụ khí. 

Khí được gọi là gió, 


254 


Chương 19. Hữu tướng du già 


Trụ khí tức là niệm, 
Nhiếp khí, trụ khí xong, 
Khéo tu tập thừa sự. 


Đối với vẫn đề hai tự mẫu (chữ), hai bộ chú giải Đại Nhật 
Kinh của ngài Phật Mật (Buddhaguhya) chưa nói rõ, thế 
nhưng trong chú giải Hậu Tĩnh Lự của ngài, như đã được giải 
thích ở trên (trang 210-211), thì hai tự mẫu là vầng trăng và 
dãy tự mẫu trong bốn chi vừa đề cập. Nếu cho rằng hai tự 
mẫu là vầng trăng và âm thanh mật chú trong pháp tu Bổn 
tôn du già thì đây là điều vô lý. 


Sau khi nhiếp khí và trụ khí, trước tiên tìm cách an trụ 
vào sự hiện rõ của thân thánh tôn, kế đến, duyên vào tự mẫu 
tu tập niệm tụng. Phương cách tu tập tương tự như đã giải 
thích ở trên, trong phần Sự mật. 


Sau bài kệ vừa nêu trên, Đại Nhật Kinh (Vairocana- 
bhisambodhi Tantra) nói: 


Hành giả trong một tháng, 
Khéo phòng hộ niệm tụng, 
Trước khi tu mật chú, 

Từ sự nhập vào sự, 

Tất cả Phật vinh danh, 

Gọi là pháp tiền hành. 


Ở đây nói tu tập [niệm tụng] trong một tháng. “Từ sự nhập 
vào sự”, nghĩa là hành giả tu tập quán tưởng văn tự mật chú 
trong tâm của thánh tôn, khi cảm thấy mệt mỏi, thì có thể 
chuyển sang quán sát văn tự mật chú trong tâm của chính 
mình. 


Câu “tâm tụng trăm ngàn biến” trong bài kệ trên (trang 
254) chỉ là một ví dụ, hành giả có thể dùng cả hai pháp tụng 


255 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Hành mật 


niệm thầm (nhỏ tiếng) và tụng niệm trong tâm. Đại Nhật 
Kinh (Vairocanabhisambodhi Tantra) nói: 


Hành giả nên quán sát, 
Nên dùng ý tụng niệm, 
Hoặc là nên niệm thầm. 


Giống như trường hợp Sự mật, đối với hai loại tụng niệm 
này, hành giả trước tiên nên niệm thầm, và sau khi đã nhiếp 
khí và trụ khí (ngưng hơi thở) thì tụng niệm trong tâm. 


M2. Bốn chỉ niệm tụng bên trong. 
Chỉ thứ nhất là sanh khởi [tự thân thành bổn tôn]. 


Như đã giảng ở phần trên, từ một trong bốn tự mẫu - a, ä, 
am, ah - từ trong không tánh. Lược Thích Luận (Conden- 
sation oƒ the Vairocanabhisambodhi Tantra) của ngài Phật 
Mật (Buddha- guhya) cho rằng đây là sanh khởi tự thân 
thành thân của đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài cho rằng 
hành giả phải quán tưởng một vầng trăng thanh tịnh kiên cố 
(Anh: pure and stable), giống như một tấm kính hai mặt - 
được dựng ngay thẳng trong tâm đức Thích Ca - quán tưởng 
cho đến khi hành giả tự thấy thân mình là thân của một 
thánh tôn. 


Chi thứ hai là quán tưởng đức Tỳ Lô Xá Na Phật. 

Như đã đề cập ở trên - trong một vầng trăng dựng đứng, 
giống như đang ở trong một hang động. Quán tưởng mật chú 
ở trên vầng trăng trong tâm đức Tỳ Lô Xá Na và tu tập niệm 


tụng. 


Chỉ thứ ba là tâm (vành trăng). 


256 


Chương 19. Hữu tướng du già 


Quán tưởng tự tâm hành giả xuất hiện thành một vầng trăng 
nằm trong tâm của hành giả. 


Chi thứ tư là âm thanh (tự mẫu). 


Quán tưởng dãy mật chú (được niệm tụng) an trú trên vâng 
trăng trong tự tâm, duyên theo đó niệm tụng thầm (nhỏ) hay 
tụng trong tâm. 


Ở đây nói trì tụng mật chú một trăm ngàn biến. Hơn 
nữa, ở đây cũng cần hai loại niệm tụng, và cần phải nhiếp khí 
và trụ khí khi tụng trong tâm. 


Sau khi nói: “Gọi là pháp tiền hành”, Đại Nhật Kinh lại 
nói: 


Sau đó có thể thêm, 

Cúng các món hương, hoa, ... 
Vì muốn cầu thành Phật, 
Đầu hồi hướng Bồ đề, 

Hành giả không lo sợ, 

Trì tụng tháng thứ hai. 


Ở đây giải thích rằng hành giả tu tập thừa sự một tháng 
không có sự cúng dường hương, hoa, v.v..., và tu tập thừa sự 
một tháng với những sự cúng dường này. Đại Nhật Kinh 
(Vairocanabhisambodhi Tantra) nói: 


Ta thường nói chú số, 
Nên tụng ba trăm ngàn, 
Đây là cho những người, 
Tu hành thật thanh tịnh, 
Nói số niệm tụng này, 
Không phải cho kẻ khác. 


257 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Hành mật 


Hành giả nên quán tưởng như vậy, tùy thuộc vào việc 
chuyên tâm quán tưởng thánh tôn thân và tu tập du già về 
khí, thì sẽ thành tựu pháp xa ma tha. 


258 


Chương 20. Vô tướng du già 


Chương 20. Vô tướng du già 
L2. Giải thích vô tướng du già. 


Nếu hành giả tu tập quán tưởng thánh tôn thân [vầng trăng, 
tự mẫu, âm thanh, v.v...|, sau khi đạt được chánh xa ma tha, 
nên tu tập không tánh. Đại Nhật Kinh (Vairocana- 
bhisambodlhi Tantra) nói: “Hoặc trong vườn cây, hoặc trong 
tự viện, hoặc trong hang động, hoặc ở nơi nào mà tâm ý tịch 
tĩnh, tu tập Bồ đề tâm, cho đến khi [thấy được dấu hiệu của 
sự] thành tựu.” Lược Thích Luận (Condensation oƒ the 
Vairocanabhisambodhi Tantra) của ngày Phật Mật (Buddha- 
guhya) giải thích “tướng ấn chứng” là một trạng thái thiền 
định thông đạt tất cả các pháp đều vô tự tánh [bất cứ lúc nào 
muốn an trụ trong định, tâm liền có thể an trụ kiên cối. 


Ở đây nói tu tập không tánh trước khi tu tập bốn chỉ 
niệm tụng, tức là nói rõ rằng phải tu tập không tánh trước 
khi tu tập pháp Bổn tôn du già. Thế nhưng, các giai đoạn của 
sự chánh thức tu tập là phải tu tập không tánh sau khi tu tập 
pháp Bổn tôn du già. Lược Thích Luận (Condensation oƒ the 
Vairocanabhisambodhi Tantra) của ngài Phật Mật (Buddha- 
guhya) nói: 


Các giai đoạn tu tập niệm tụng bằng cách thành tựu tam 
ma địa vô tướng của pháp thân bổn tôn như sau. Như 
phần trên nói, trước tiên tu tập tất cả chi phần của bốn 
chi niệm tụng, kế đến, phân tích thành những cực vi 
những màu sắc, hình dạng, v.v... [do sự tưởng tượng] 
của vị thánh tôn [không khác với hành giả]. 


Đại Nhật Kinh (Vairocanabhisambodhi Tantra) nều rõ 
phương cách để tu tập không tướng: 


259 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Hành mật 


Này Bí Mật Chủ! Nếu chư Bồ tát dùng pháp môn mật chú 
để hành Bồ tát hạnh, muốn tu tập vô tướng tam ma địa, 
nên tư duy như sau: “Tất cả các tướng [xanh, vàng, v.v... 
từ đầu sanh ra? Từ tự thân sanh ra? hoặc từ tự tâm sanh 
ra? hoặc từ ý sanh ra?” Trong đây, thân từ nghiệp sanh, 
cho nên quán sát nó như những vật chất thiên nhiên, 
như cỏ cây đất đá, không có tự thể dụng, như người ngu, 
hoặc như hình nộm (Anh: mannequin). Giả như có 
người khởi tâm giận dữ đối với hình nộm, và hủy diệt nó 
bằng cách dùng lửa đốt, hoặc dùng thuốc độc, hoặc dùng 
dao, hoặc dùng nước, hoặc dùng kim cương để đốt cháy, 
chém chặt, thì hình nộm cũng không hề khởi một niệm 
phiền muộn người đó. Hoặc có người dùng đồ vật cúng 
dường của cõi trời như thực phẩm, v.v... hoặc tắm rửa, 
hoặc thoa hương, vòng hoa, y phục, chiên đàn, long não 
hương, v.v... để cúng dường hình nộm, thì hình nộm 
cũng không khởi lên một niệm ưa thích người đó. Vì 
sao? Giả như một người vì tâm ngã mạn phát khởi điên 
đảo, hư vọng phân biệt, đối với những sắc tượng vô tự 
tánh, hoặc cúng dường, hoặc làm tổn hại, thì người ấy có 
bổn tánh của một đứa trẻ con. Bí Mật Chủ! Như vậy Bồ 
tát phải nên tu tập quán niệm tự tánh bổn không. 


Như vậy, đoạn văn vừa nêu trên đề cập đến sự xác quyết và 
quán tưởng về tự tánh không của thân. Đối với vấn đề quán 
sát tự tâm, kinh trên cũng nói: 


Lại nữa, Bí Mật Chủ! Hãy nên quán tưởng tâm vô tự 
tánh, xa lìa tất cả tướng, tự tánh vốn không. Bí Mật Chủ! 
Tâm không có ba đời?“, nên tư duy sự xa lìa ba đời là do 
tự thể xa lìa tất cả tướng. Lại nữa, Bí Mật Chủ! Những kẻ 
phàm phu ngu sỉ chấp trước rằng tâm [ý] có hình tướng, 


32 Giống như Kim Cang Kinh nói “tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị 
lai bất khả đắc.” 


260 


Chương 20. Vô tướng du già 


nên biết đó chỉ là những hư vọng phân biệt. Những gì hư 
vọng đều được gọi là bất sanh. Bí Mật Chủ! Nếu chư Bồ 
tát do pháp môn mật chú hành Bồ tát hạnh, tư duy như 
vậy, thì có thể chứng đắc vô tướng diệu tam ma địa. Bí 
Mật Chủ! Nếu người nào có thể an trụ trong vô tướng 
diệu tam ma địa, thì người đó có thể tiến nhập tất cả mật 
chú mà đức Như Lai đã tuyên thuyết. 


Ở đây, nói về tâm vô tự tánh, và nói về sự tăng trưởng chấp 
trước rằng tâm là thực có. Nếu quán sát thân tâm như lời 
kinh đã dạy ở trên, thì có thể chứng đắc vô tướng diệu tam 
ma địa. Sau khi chứng đắc tam ma địa, thì có thể tu tập thành 
tựu các mật chú. 


Lược Thích Luận (Condensation oƒ the Vairocanabhi- 
sambodi Tantra) của ngài Phật Mật (Buddhaguhya) nói: 


Trong cảnh giới tự thân và thánh thân vô nhị, hiện khởi 
màu sắc và hình tướng. Kế đến, hoặc dùng sự phân tích 
quán sát [thánh thân] thành những cực vi, hoặc dùng 
đạo lý bổn lai bất sanh, hoặc dùng lý luận (phương 
pháp) thu liễm khí bằng pháp du già thâu nhiếp khiến 
tâm quay vào bên trong, hoặc không tác ý đối với cảnh 
sở hiện. Đối với những sự thông đạt như vậy, tất cả chỉ 
là sự hiểu biết của tâm xa lìa sắc thân của chính mình, và 
xa lìa sự tụng niệm tất cả những minh chú. 


Ở đây nói (1) quán sát bằng cách dùng sự xa lìa nhất dị 
(đồng nhất, khác biệt), hoặc dùng lý luận sắc bén như kim 
cương, (2) hoặc như phần trên đã nói (trang 259-260), dùng 
pháp thâu nhiếp khí để nhiếp tâm an trụ, không tán loạn, (3) 
hoặc do quán niệm chánh kiến (về không tánh), đối với tất 
cả hý luận không bị lay động, xa lìa màu sắc, hình tướng của 
thánh tôn, tu tập vô sở hiện. 


261 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Hành mật 


Phương pháp vừa nêu trên rất phù hợp với Tu Thứ Đệ 
Luận (Stages oƒ Meditation) của ngài Liên Hoa Giới 
(Kamalaéila). Phần ba của Tu Thứ Đệ Luận nói: 


Bảo Vân Kinh (Cloud of Jewels Sutra} nói: “Như vậy, sau 
khi khéo léo vượt qua các lỗi lầm, vì muốn xa lìa các hý 
luận, phải tu tập du già về không tánh. Sau khi tu tập 
không tánh dài lâu, nếu ở bất cứ cảnh giới nào làm tâm 
tán loạn, vui mừng, thì đối với cảnh giới đó phải quán 
sát tự tánh của nó, liễu giải không tánh. Lại phải quán 
sát nội tâm, liễu giải không tánh. Kế đến, quán sát cái 
tâm liễu giải đó, và cũng biết bổn tánh nó là không. 
Nương vào những sự liễu giải như vậy mà hành giả có 
thể ngộ nhập vô tướng du già.” Điều này nói rõ rằng nếu 
không quán sát như vậy thì không thể ngộ nhập vô 
tướng du già. 


Ngài Liên Hoa Giới nói vì kinh giải thích rằng dùng trí tuệ 
quán sát mới có thể ngộ nhập vô tướng, tức là nếu xa lìa 
quán tuệ thì không thể ngộ nhập vô tướng du già. 


Kinh trên cũng nói rằng muốn tu tập vô tướng tam ma 
địa, phải nên quán sát thân tâm không thật có. Điều này cũng 
nói rõ rằng nếu không dùng trí tuệ quán sát sự chân thật của 
các pháp thì không thể sanh khởi vô tướng tam ma địa. 


Cho nên, cần phải thường thường tu tập chánh kiến, 
quyết trạch ý nghĩa vô tự tánh của các pháp để đạt được 
định giải. Nếu như không có chánh kiến, hoặc tuy có chánh 
kiến, nhưng lúc tu tập lại không tu chánh kiến liễu ngộ 
không tánh, mà chỉ duy trì tâm vô phân biệt, thì đây không 
phải là tu tập không tánh. Như phần trên đã đề cập (trang 
235-238), hành giả cần phải xen kẻ hai pháp tu xa ma tha 
(chỉ) và tỳ bát xá na (quán), bởi nếu quá chú trọng đến pháp 
tu quán thì cũng không thích hợp [cho sự thành tựu]. 


262 


Chương 20. Vô tướng du già 


Bốn pháp du già. Như vậy, trong Sự mật và Hành mật có 
bốn pháp du già quan trọng - Bổn tôn du già, không du già, 
du già về khí và niệm tụng du già. Trong đây hai loại du già - 
thắng nghĩa và thế tục - là chánh nhân cho sự thành tựu hai 
thân - pháp thân và sắc thân. Niệm tụng là một chi dùng để 
phấn phát tâm chí thệ nguyện đối với bổn tôn, được bao 
gồm trong pháp tu Bổn tôn du già thế tục. Phong du già (du 
già về khí) là một chi dùng để kiên cố hai loại du già thắng 
nghĩa và thế tục, cho nên được bao gồm trong hai loại du già 
này. Hơn nữa, bốn pháp du già cũng được bao hàm trong hai 
loại du già thắng nghĩa và thế tục này. 


Pháp tu tuy như vậy, nhưng ở đây không liên hệ đến giai 
đoạn viên mãn (chỉ có trong Vô thượng du già mật). Cho nên 
hành giả phải biết rằng các sự sanh khởi của lạc, minh (sáng 
tỏ), vô phân biệt định, và ngay cả pháp vô tướng du già (là 
pháp nương tựa vào những pháp này) cũng không phải là 
giai đoạn viên mãn. Hành giả cần phải biết rõ ràng những 
pháp đặc thù của giai đoạn viên mãn trong Vô thượng du già 
mật, bởi vì nếu hành giả không hiểu rõ đặc tánh của những 
pháp tu của các Mật bộ cấp thấp, thì cũng sẽ không hiểu rõ 
những pháp đặc thù của Vô thượng du già mật. 


J4. Sau khi khéo thừa sự, làm thế nào để thành tựu. 


Đại Nhật Kinh (Vairocanabhisambodhi Tantra) nói rõ về sự 
thành tựu các bậc trì minh, v.v..., bằng cách y vào các vật khí 
bên ngoài, như linh kiếm [bay trong không gian], v.v... Sự 
thành tựu các pháp tức tai, tăng ích bằng cách quán tưởng 
mạn đà la đất, nước, gió, lửa trong các bộ phận trong thân 
thế53, hoặc tu tập pháp Văn Thù Sư Lợi, v.v... chiêu cảm 


33 Thường thì mạn đà la nước tại luân xa tim, đất tại luân xa bí 
mật, lửa tại luân xa cổ, gió tại luân xa rốn. 


263 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Hành mật 


được các vị Bồ tát đó đến xoa đầu, khen ngợi, v.v... Nếu như 
sau khi niệm tụng, chiêu cảm thụy tướng (điềm lành), thì sẽ 
được tam ma địa không mất Bồ đề tâm. Kinh cũng nói về sự 
tu tập thành tựu của nhiều pháp môn. 


Kết luận. Nếu hành giả, xuyên qua sự xếp đặt ý nghĩa của tất 
cả Sự mật và Hành mật thành bốn pháp tu (trang 134-135), 
nhận rõ các Mật bộ hiển hiện như những giáo thọ (lời dạy rõ 
ràng cho sự tu tập), thì hành giả đó mới được gọi là người 
hiểu rõ giáo lý của các Mật bộ. Nếu không như vậy, mà chỉ có 
thể hiểu biết một phần, thì không phải là biết rõ tông yếu 
của con đường tu tập tổng quát. Cho nên hành giả có trí tuệ 
đối với Sự mật và Hành mật, phải nên nỗ lực tìm hiểu ý 
nghĩa của các giáo thọ để tỉnh tiến tu học. 


Ở đây nêu rõ hai giai đoạn, 

Theo lời ngài Phật Mật, vân vân, 
Đại Nhật Kinh là kinh điển chánh, 
Là cửa tu tập cho Hành mật. 


264 


Chương 21. Kinh điển căn bổn 


Phẩm 4. Du già mật (Yoga tantra) 
Chương 21. Kinh điển căn bổn 


F2. Thứ đệ tu tập của Du già mật. 
G1. Lời dạy trong Nhiếp Chân Thật Kinh. 


Nhiếp Chân Thật Kinh (Compendium oƒ Principles)°?là kinh 
căn bổn của tất cả kinh điển trong Du già mật. Đầu tiên, 
trong phần giới thiệu, kinh đã nói rõ về đức Tỳ Lô Giá Na, 
bậc đã viên mãn tự lợi và lợi tha, khiến cho hành giả tu tập 
phát tâm chứng đắc quả đức như ngài. Sau phần nói về phát 
tâm, kinh đã nói về những phương tiện tu tập để chứng đắc 
quả vị của đức Tỳ Lô Giá Na. 


Nhiếp Chân Thật Kinh cũng nói chỉ tiết về những phương 
tiện chung cho sự tu tập thành tựu (tất địa) thế gian và xuất 
thế gian. Kinh được chia làm bốn hội (phần) là hội Kim Cang 
Giới (Anh: Vaja Element), hội Thắng Tam Giới (Anh: 
Conquest over the Three Realms), hội Điều Phục Chúng 
Sanh (Anh: Taming Transmigrators), và hội Thành Sự (Anh: 
Achieving Aims). Phần đầu nói về đạo lộ tu tập của Như lai 
và Như lai bộ, tức là Tỳ Lô Giá Na chủng tánh (Anh: 
Vairocana lineage). Phần hai nói về Kim cang bộ, tức là Bất 
Động chủng tánh (Anh: Abáobhya lineage). Phần ba nói về 
Liên hoa bộ, tức là A Di Đà chủng tánh (Ämitabha lineage). 
Phần bốn nói về Bảo bộ, thỏa mãn nguyện cầu của chúng 


3 Nhiếp Chân Thật Kinh, còn gọi là Kim Cang Đảnh Nhất Thiết Như 
Lai Chân Thật Nhiếp Đại thừa Kinh (Vajrasekhara sarva tathagata 
tattva samgraha Mahayana sutra), gọi tắt là Kim Cang Đảnh Kinh 
đã được Huyền Thanh dịch, ấn bản ở Việt Nam, ngoài ra được phổ 
biến rộng rải trên nhiều website, như bodetam.org, kinhmatgiao.- 
files.wordpress.com. 


265 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Du già mật 


sanh, tức là Bảo Sanh chủng tánh (Anh: Ratnasambhava 
lineage). 


Ngài Phật Mật giải thích lý do tại sao Nhiếp Chân Thật 
Kinh, mặc dù có năm bộ, chỉ đề cập đến bốn bộ: Chủng tánh 
cuối (Bảo Sanh), nếu từ phương diện tác giả (Anh: agent) 
thành tựu chúng sanh thì gọi là Bảo bộ, còn nếu từ phương 
diện tác nghiệp (Anh: activities) thì gọi là Yết ma bộ. Ở đây 
tác giả và tác nghiệp hợp làm một nên chỉ có bốn bộ. 


Hậu Kinh (The Continuation oƒ the Compendium oƒ 
Principles, Skt: Tattvasamgraha-uttaratantra), vì muốn 
nhiếp độ những hữu tình bậc thượng thượng (Anh: the best 
of the best sentient beings), ưa thích tu tập tam ma địa và 
thành tựu xuất thế gian tất địa, nên nói về những sự thù 
thắng làm nhân tố cho sự thành Phật và Bồ tát. Đồng thời, 
cũng nói về những đạo lộ liên hệ đến bốn phần của Nhiếp 
Chân Thật Kinh (Compendium oƒ Principles), với chủ ý giải 
thích rộng hơn và bổ túc những điều thiếu sót. 


Hậu Hậu Kinh (The Continuation oƒ the Continuation oƑ 
the Compendium oƒ Principles SRt: Tattvasamgrahautta- 
rottara tantra), vì muốn nhiếp độ những hữu tình không thể 
tu tập những phương tiện thù thắng để ngộ nhập chân thật, 
không ưa thích tu tập các tam ma địa của bổn tôn du già, mà 
chỉ ưa thích những hoạt động bên ngoài, như niệm tụng mật 
chú, cúng dường, v.v..., đã dạy về những đạo lộ tu tập thành 
tựu thế gian tất địa liên hệ đến cả bốn phần, với chủ ý giải 
thích rộng hơn và bổ túc những điều thiếu sót. Mặc dù phần 
này giảng dạy cho những hành giả sợ hãi pháp tu bổn tôn, 
nhưng vẫn không trái ngược với sự giải thích rằng Du già 
mật là dành cho những hành giả phần lớn tu tập pháp bổn 
tôn du già. Bởi vì điều này không trái ngược với sự kiện các 
hành giả chính yếu [của Du già mật] phần lớn tu tập bổn tôn 
du già, còn những hành giả thứ yếu (tức là những đối tượng 


266 


Chương 21. Kinh điển căn bổn 


mà Hậu Hậu Kinh muốn nhiếp độ) thì không tu tập [bổn tôn 
du già]. 


Bốn phần (hội) dành cho bốn loại hành giả khác biệt hay 
dành cho cùng một hành giả. 


Hỏi: Nếu vậy, bốn đạo lộ của bốn phần (hội) là dành cho bốn 
loại hành giả khác biệt nhau, hay là dẫn đạo một loại hành 
giả tu tập theo thứ tự? 


Đáp: Tối Thắng Đại Sớ (Extensive Explanation oƒ the 
Shriparamadya Tantra) nói: 


e . Hành giả của Như Lai, bổn tánh nhân hiền, là đẳng phần 
hành (chung cho tất cả căn tánh). 

se Phần thứ nhất giáo hoá hành giả tham dục hành (Phật 
Bộ). 

e Phần thứ hai giáo hoá hành giả sân khuể hành (Kim 
Cang Bộ). 

« Phần thứ ba giáo hóa hành giả si hành, hoặc tà kiến 
hành (Liên Hoa Bộ). 

e . Phần thứ tư giáo hóa san lận (bỏn sẻn) hành (Bảo Bộ và 
Yết Ma bộ).” 


Như vậy, theo lối giải thích này, đạo lộ tu tập của bốn bộ 
là dành cho bốn loại hành giả căn tính khác biệt. Điều này 
cũng giống như sự giải thích trong Vô thượng du già mật về 
hành giả trì tụng mật chú của năm bộ Như lai [trong đó nói 
rằng một hành giả còn tâm tham dục có thể thành tựu dễ 
dàng hơn bằng cách nương tựa vào Phật A Di Đà, một hành 
giả còn tâm sân có thể thành tựu dễ dàng hơn bằng cách 
nương tựa vào Phật A Súc, v.v...]. 


Thế nhưng, từ phương diện thành tựu, cùng bộ chú giải 
đó phối hợp bốn bộ - Phật bộ, Kim cang bộ, Liên hoa bộ và 


267 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Du già mật 


Bảo/Yết ma bộ, theo thứ tự, với bốn thân [tự tánh, dị thục, 
thọ dụng, và biến hóa], và bốn trí [đại viên kính trí, bình 
đẳng tính trí, diệu quán sát trí và thành sở tác trí], và cũng 
phối hợp với Bồ đề tâm, bố thí ba la mật, bát nhã ba la mật 
và nhẫn nhục ba la mật. Khi phối hợp như vậy, đạo lộ tu tập 
của bốn bộ tộc [hay nói cách khác là đạo lộ của bốn bộ] đều 
cần thiết cho đối tượng giác ngộ của mỗi hành giả [bởi vì tất 
cả hành giả đều phải thành tựu bốn thân, cũng như Bồ đề 
tâm và các ba la mật. Cho nên hành giả của mỗi bộ đều phải 
tu tập cả bốn bội]. 


Bảy mươi hai tam ma ãja?°. 


Trong ba mật tạng thấp, Du già mật nặng về hoạt động bên 
trong (thiền quán) hơn bên ngoài. Để hiện đời chứng đắc 
quả đức của thánh tôn (ở đây là Tỳ Lô Giá Na Phật), sau khi 
thọ nhận quán đảnh, thọ trì tam muội gia giới, hành giả phải 
y theo pháp truyền thọ, thể nhập bốn tam ma địa của bốn 
hội Mạn Đà La (Kim cang giới, Thắng tam thế, Điều phục 
chúng sanh và Thành sự) ngõ hầu thanh tịnh và viên mãn 
công đức thánh quả của Bốn tôn mà mình tu tập. Trong mỗi 
hội lại phân ra ba giai đoạn thiền quán gồm có: [1] Sơ du già 
tam ma địa (1diyoga samadhi): giai đoạn chuẩn bị, thiền 
quán tổng quát các chỉ tiết có trong tất cả mạn đà la gồm 
vòng bảo vệ bên ngoài, bên trong, cung điện thánh tôn và 
một thánh tôn chánh ở trung ương. [2] Mạn đà la tối thắng 
vương tam ma địa (Mandalarajagri samadhi): sau khi quen 
thuộc đắc tam ma địa đầu, thiền quán tiếp tục với mạn đà la 
chỉ tiết với tất cả chư tôn trong pháp hội (tức gồm [1] cộng 
thêm chư tôn quyến thuộc), đây là pháp tu viên mãn quả của 
thánh tôn. [3] Yết ma tối thắng vương tam ma địa 


95 Tam Ma địa (Samadhi) còn gọi là tam muội hay đại định là trạng 
thái thiền quán mà tâm đã an trụ kiên cố, không cần nổ lực, thể 
nhập tự nhiên hoàn toàn trong đề mục quán. 


268 


Chương 21. Kinh điển căn bổn 


(Karmarajagri samadhi): sau khi thành tựu tam ma địa [2], 
hành giả tiếp tục thiền quán về mọi phương tiện, hạnh 
nghiệp lợi tha của Chư tôn trong mạn đà la gồm [1] cộng 
thêm các chư tôn quyến thuộc đang hành các sự nghiệp tự 
lợi, lợi tha như tức tai, tăng ích, kính ái, hàng phục, quán 
đảnh v.v... Tóm lại, có bốn tam ma địa cho bốn hội, trong mỗi 
hội lại có ba tam ma địa phải tu tập. Tổng quát ta có bốn lần 
ba (4x3) thành mười hai tam ma địa. 


Vì căn cơ sai khác, nên mỗi tam ma địa trong Sơ du già, 
Mạn đà la tối thắng và Yết ma tối thắng, lại được chia làm: 
bốn tam ma địa dành cho người muốn tu chỉ tiết (thượng 
căn) qua thiền quán cả bốn mạn đà la [Ma ha mạn đà la, Tam 
muội da Mạn đà la, Pháp mạn đà la, và Yết ma mạn đà la]; 
một tam ma địa dành cho người chỉ muốn tu vừa phải (trung 
căn) qua thiền quán một mạn đà la Tứ ấn [Nhiếp bốn mạn đà 
la trên mà thành]; và người chỉ muốn tu thật đơn giản (hạ 
căn) qua thiền quán một mạn đà la Nhất ấn [Mạn đà la chỉ 
gồm có một bổn tôn chánh ở giữa]. Nếu tính chỉ tiết thì có 
sáu tam ma địa trong mỗi tam ma địa. Vì vậy tổng quát ta có 
mười hai lần sáu (12x6) thành bảy mươi hai tam ma địa 
trong pháp tu Du già mật. 


Các tam ma địa của mật bộ đều lấy pháp Bổn tôn du già 
(quán mạn đà la bổn tôn, niệm tụng) làm pháp tu để thành 
tựu bốn thân, bốn trí v.v..., viên mãn công đức, trí tuệ, quả vị 
của một vị Phật. Tất cả lối tu đều hướng về sự giải thoát (tự 
lợi) và sự nghiệp độ sanh (lợi tha), nên lúc dùng các tướng 
mạn đà la thiền quán phải đồng thời nhận chân rằng các 
pháp tướng quán tưởng tự tánh nó là chân không, là tướng 
giả hợp không thật, vì bi nguyện mà sanh, như huyễn hóa, 
thể vốn vô sanh. Điểm quan yếu của Mật tông Phật giáo khác 
với các lối tu mật của ngoại đạo là: sắc và không bất nhị, bi 
(mạn đà la biến hiện) và trí (tánh không) bất nhị, lạc (quả 
cuả tam ma địa) và không bất nhị, luôn hợp nhất phương 


269 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Du già mật 


tiện (các tướng thiền quán) và trí tuệ bát nhã (tánh không). 
Vì vậy khi quán bổn tôn, cung điện, niệm tụng, v.v... hành 
giả phải đồng thời thể nhập sự vô tự tánh của nó. 


Chân Thật Quang Minh Luận (Compendium oƒ Principles 
Tantra) cho rằng thân là đại ấn, ý là tam muội da ấn, ngữ là 
pháp ấn, nghiệp là yết ma ấn. Đây là dùng bốn phẩm bốn bộ 
phối hợp với bốn ấn [thân, ngữ, ý, nghiệp]. A Phược Đạt Nhạ 
Luận (Introduction to the Meaning oƒthe Tantra) nói: 


Ấn, tức là từ sự sai biệt của thân, v.v... mà giảng thành 
bốn ấn [ đại ấn, tam muội da ấn, pháp ấn, và nghiệp ấn]. 


Luận trên cũng nói chỉ tiết về nguyên nhân thành lập [của 
bốn ấn]. Như vậy, bốn pháp được phối hợp với thân, v.v..., 
tức là đối với các vị Phật Tỳ Lô Giá Na, Bất Động, A Di Đà và 
hai bộ khác mà nói thân ý ngữ nghiệp, chứ không phải là chỉ 
đến thân ý khẩu của riêng vị Phật nào. 


Chân Thật Quang Minh Luận (Compendium oƒ Principle 
Tantra) của ngài Khánh Hỷ Tạng (Anandagarbha) cũng nói 
bốn bộ (Phật, Kim cang, Liên hoa, Bảo sanh) đều có bốn mạn 
đà la (đại mạn đà la hoặc ma ha mạn đà la, tam muội da mạn 
đà la, pháp mạn đà la, và nghiệp mạn đà la), và phối hợp bốn 
mạn đà la này với bốn ấn. Đây là y vào bốn pháp (thân, ý, 
ngữ, nghiệp) của mỗi bộ mà nói. Như A Phược Đạt Nhạ Luận 
(Introduction to the Meaning oƒ the Tantra) của ngài Phật 
Mật (Buddhaguhya) cũng nói: 


Nên biết, trong bốn bộ, đại mạn đà la là vì muốn an lập 
sắc thân của chư thánh tôn, nhiếp “thân” vô tận tạng 
biến hóa; tam muội da mạn đà la là vì muốn biểu thị 
phương tiện của những pháp được chứng đắc, cho nên 
an lập chày, câu (móc), mũi tên, linh (chuông), v.v..., 


(2U 


nhiếp “ý” vô tận tạng biến hóa; pháp mạn đà la là vì 


270 


Chương 21. Kinh điển căn bổn 


muốn biểu hiện những phương tiện của những sự 
chứng đắc, cho nên an lập các thánh tôn an trụ trong 
thiền định, nhiếp “ngữ” vô tận tạng biến hóa. Như vậy, 
nghiệp mạn đà la an lập các sự cúng dường, v.v... cho 
các thánh tôn, tổng nhiếp tất cả “hành nghiệp” của chư 
Như Lai lợi lạc hữu tình. 


Chân Thật Quang Minh Luận (Compendium of Principle 
Tantra) chỉ đề cập đến thành phần chủ yếu, chẳng hạn như 
trong phần đệ nhất mạn đà la của Kim Cang Giới Phẩm, tuy 
dùng đại ấn của tự bộ, nhưng không phải hoàn toàn không 
có các ấn tam muội da, v.v... hoặc không dạy về bốn ấn ấn 
định. Các mạn đà la trong các phẩm khác cũng tương tự như 
vậy. A Phược Đạt Nhạ Luận (Introduction to the Meaning of 
the Tantra) nói: 


Theo thứ tự này, dùng bốn sự: thân, v.v.., để nói về 
không có tâm lìa khỏi thân, không có ngữ ngôn xa lìa 
thân tâm [mà hiện hữu]. Do dây biết rằng các mạn đà la 
đều có bốn phần (thân, ý, ngữ, và nghiệp), cho nên trong 
tất cả mạn đà la của bốn bộ đều có những tiêu biểu như 
thân, v.v... Theo thứ tự, tức là ở đây nói đến bốn ấn (đại, 
tam muội da, pháp và nghiệp). 


Nếu như có thể biết rõ về sự sai biệt, ắt cũng có thể biết rằng 
Tối Thắng Đại Sớ có lúc nói rằng bốn phẩm tu đạo đều là 
duyên thành Phật cho một bổ đặc già la (căn cơ), cũng có lúc 
nói rằng mỗi phẩm là duyên thành Phật cho mỗi loại bổ đặc 
già la khác nhau. Hai sự kiện này không có sự mâu thuẫn. 


Trong Du già mật phần lớn nói về pháp tự khởi thành 
thánh tôn, triệu thỉnh nhập trí tôn, dùng bốn ấn ấn định. Đây 
là phương tiện chứng đắc quả vị của bốn ấn. Dùng bốn sự 
(thân, ngữ, ý và nghiệp) để tu tập thành bốn đức (thân, ngữ, 
ý và nghiệp của bổn tôn), đồng thời thanh tịnh hóa sự phàm 


271 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Du già mật 


tục của thân ngữ ý nghiệp. Như vậy, tuy y vào các bộ nói về 
nhiều loại thứ đệ tu tập, nhưng vẫn công nhận rằng hành giả 
của Phật bộ, hoặc Kim cang bộ là thù thắng nhất. Bởi vì nếu 
hành giả thọ quán đẳnh trong Kim cang giới mạn đà la thì sẽ 
làm a xà lê của tất cả các bộ khác, còn nếu thọ quán đảnh 
trong các bộ khác, thì chỉ có thể làm a xà lê cho một số ít các 
bộ khác. Trong bộ sớ đã dẫn chứng để thành lập sự kiện này. 


Hỏi: Nếu vậy, phương tiện tu chứng Tỳ Lô Giá Na chỉ có ba 
loại tam ma địa hay sao? 


Đáp: Pháp tu đó chưa viên mãn. Trước tiên cần phải tu tập 
viên mãn tự thể đại du già. Tu tập Bổn tôn du già ở ba mật 
bộ thấp (Sự mật, Hành mật và Du già mật) đều chưa đề cập 
đến thứ đệ tùy thuận theo nhiểm ô phẩm (ba cái “hữu” 
nhiểm ô) là sinh hữu, tử hữu, và trung ấm hữu của một 
chúng sinh mà tu tập”, vì đây là pháp tu riêng biệt của Vô 
thượng du già mật. Ở Du già mật chỉ có pháp tu thuận theo 
thanh tịnh phẩm. Đó là đạo lộ tu tập năm tướng hiện chứng 
Bồ đề, là các giai đoạn thứ tự cuối cùng của Bồ tát thành 
Phật, dùng Phật mạn mà tu tập. Còn đạo lộ tu tập của các 
phần trước giai đoạn hiện chứng bồ đề, chỉ có Chân Thật 
Quang Minh Luận (Compendium oƒ Principle Tantra) nói sơ 
lược về sự phối hợp riêng biệt của bốn đạo (tư lương đạo, 
gia hành đạo, kiến đạo và tu đạo), còn ba vị đại luận sư khác 
đều chưa đề cập đến. Hơn nữa, trước phần năm tướng hiện 
chứng Bồ đề, thì trình bày rất rõ ràng về đạo lộ tu tập thuận 
theo bậc hữu học. Còn đạo lộ tu tập sau khi thành tựu Tỳ Lô 





% Còn gọi là ba trạng thái trung gian của một hữu tình, đó là sinh 
hữu (trạng thái sống), tử hữu (trạng thái chết), trung hữu (trạng 
thái trung ấm sau khi chết). Giai đoạn phát sanh bổn tôn của Vô 
thượng du già bộ được xây dựng thuận theo sự thanh tịnh ba 
nhiễm ô của trạng thái trung gian này. 


272 


Chương 21. Kinh điển căn bổn 


Giá Na, thì tu tập những Phật sự thuận theo giai đoạn sau khi 
thành Phật. 


273 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Du già mật 


Chương 22. Thệ nguyện 


G2. Thứ đệ tu tập. 
H1. Vì muốn trở thành căn khí tu tập cho nên thọ quán 
đảnh. 


Tiến nhập Kim cang giới mạn đà la, v.v..., để thọ quán đảnh, 
được truyền thọ tam muội da luật nghi để trở thành căn khí 
tu đạo, có hai loại: (1) chỉ tiến nhập mạn đà la, và (2) sau khi 
tiến nhập mạn đà la, thọ quán đảnh. Phần (2) lại chia làm hai 
là: (a) đối với những hành giả không thọ luật nghi của năm 
bộ mà chỉ thọ Bồ tát giới luật nghi, thì chỉ truyền thọ cho họ 
“đệ tử quán đảnh”; (b) đối với những hành giả thọ hai loại 
luật nghỉ (Bồ tát và tam muội da), thì có thể truyền thọ cho 
họ “a xà lê quán đảnh.” Đây là ý của ngài Khánh Hỷ Tạng 
trong Kim Cang Sanh Luận (Rite oƒ the Vajra Element Great 
Mandala: Source of All Vajras) và trong Thượng Sớ (Chú giải 
phần đầu của Nhiếp Chân Thật Luận). Trong Căn Bổn Tội 
Thích (Explanation oƒ the Root Infractions) đã nói chỉ tiết, 
cho nên ở đây không lặp lại. 


H2. Sau khi trở thành căn khí, giữ gìn thanh tịnh luật 
nghỉ giới và tam muội da giới. 


Sau khi thọ quán đảnh, trước tiên, điều cần thiết nhất, không 
thể thiếu sót là cần phải khéo léo gìn giữ thanh tịnh các loại 
luật nghị, tỉnh tiến tu tập, không được biếng nhác. A Phược 
Đạt Nhạ Luận (Introduction to the Meaning oƒ the Tuantra) 
nói: 


Sau khi thừa sự sư trưởng, đối với các lời dạy về các 
mạn đà la (đại, tam muội da, pháp và nghiệp), y như 
pháp thọ quán đảnh. Kế đến, đối với những pháp phải 
hộ trì, như tam muội da, tỳ nại da, chánh hành, cấm 
hành, đều phải thiện xảo. Kế đến, vì muốn khéo hộ trì 


274 


Chương 22. Thệ nguyện 


tam muội da, v.v... cần phải luôn mạnh mẽ, hăng hái, 
nên dùng sự tu tập tất cả các pháp tự lợi lợi tha làm tiền 
đề. Tam muội da giới là những điều cấm ngăn mà những 
người muốn chứng đắc quả vị đều không thể vi phạm. 
Tất cả hành trạng thân ngữ ý đều phải tùy thuận ý thích 
của bổn tôn, tu tập thiện pháp, ngăn chặn ác pháp. Đây 
là những điều thù thắng mà đức Phật đã chế định. 


Phẩm đầu của Thắng Cát Tường Kinh (Šriparamada Tantra) 
và những điều Kim Cang Đảnh Kinh (Vajraéekhara Tantra), 
nói về các tam muội da, đã được trình bày cặn kẻ trong Căn 
Bổn Tội Thích (Explanation oƒ the Root Infractions), cho nên 
ở đây sẽ không thuật lại. 

Nếu như không hộ trì đầy đủ các tam muội da, v.v..., ắt 
sẽ không thể tu tập thành tựu. Kim Cang Đảnh Kinh 
(Vajrašekhara Tantra) nói: 


Trải qua vô lượng kiếp, 

Tuy tỉnh tiến tu hành, 

Thế gian bốn loại người, 

Tu cũng không thành tựu, 
Chưa phát tâm Bồ đề, 

Tâm còn đầy nghi hoặc, 
Không y giáo tu hành, 
Không tin, không thành tựu. 


Điều này muốn nói, nếu còn đầy đủ bốn loại lỗi lầm trên 
(chưa phát Bồ đề tâm, tâm còn nghi hoặc, không y giáo tu 
hành, và không tin tưởng sư trưởng), tuy tu nhiều kiếp cũng 
không thành tựu, cho nên cần phải đầy đủ bốn đức, tức là: 


(1) y vào lời dạy khéo tu đại bồ đề tâm là ngưỡng cửa tiến 
nhập Đại thừa; 


275 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Du già mật 


(2) phát khởi lòng tin sâu thiết, hoàn toàn không còn nghi 
ngờ; 

(3) y như lời dạy, gìn giữ những điều chế định của Phật về 
việc nên làm không nên làm trong các học xứ và các tam 
muội da; 

(4) đối với bổn tôn, sư trưởng, khởi lòng tin sâu xa vững 
chắc. 


Cho nên tất cả các hành giả tại gia xuất gia đều phải an trụ 
trong luật nghi mà tu tập. Kim Cang Đảnh Kinh (Vajra- 
ekhara Tantra) nói: 


Nếu xa lìa giết, trộm, 
Dâm, nói dối, uống rượu, 
An trụ giới tại gia, 

Sẽ thành tựu trì minh. 
Nếu là người xuất gia, 
An trụ ba luật nghị, 

Biệt giải thoát, Bồ tát, 
Trì minh luật đệ nhất. 


Nếu người tại gia có thể thọ trì giới biệt giải thoát, cũng nên 
đầy đủ ba luật nghi mà tu tập. 


276 


Chương 23. Quán sát thánh tôn 


Chương 23. Quán sát thánh tôn 


H3. Khi trụ tam muội da, phải thừa sự trước thế nào. 

I1. Hữu tướng du già. 

J1. Bốn tòa du già duyên thân thô của thánh tôn. 

K1. Pháp tu tập bốn tòa du già. 

L1. Pháp tu tập bốn tòa du già dành cho người chỉ thọ đệ 
tử quán đảnh 


Thượng Sớ nói về hai loại tu tập (đệ tử, a xà lê) khác nhau là 
y vào thứ tự của hai loại thọ đệ tử quán đảnh và thọ a xà lê 
quán đảnh. 


Những hành giả chỉ thọ đệ tử quán đảnh phải tu tập như 
thế nào? Thượng Sớ nói: 


Hành giả y vào đệ tử tăng thượng, tự gia hành,v .v..., 
phải nên biết tự gia trì như sau, nghĩa là tự hộ, tắm rửa 
tẩy tịnh, lại phải tự hộ, hộ trì đạo trường”7. Kế đến, thỉnh 
bổn tôn trụ trước mặt, tu hành lễ bái, sám hối tội 
chướng, tùy hỷ công đức, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh 
Phật trụ thế, hồi hướng, phát Bồ đề tâm, và quy y Tam 
bảo, v.v... Kết Kim cang hợp chưởng ấn (Phụ lục I, thủ ấn 
6), Kim cang phược ấn (Phụ lục I, thủ ấn 5), kế đến, giải 
ấn kim cang hợp chưởng nơi trước quả tim xác quyết sự 
giáng lâm của trí tôn, Kế đến, tu quán vô ngã, tu quán 
tưởng vâng trăng, v.v... giống như phần trước. Nên kết 
đại ấn của bổn tôn, khiến cho khế nhập Trí Bồ tát°8 


7 Đây là nghi thức tiền hành chung cho các mật bộ, đã được dạy 
trong Chương 12, trước khi vào giai đoạn chánh hành của bộ pháp 
như quán tưởng bổn tôn, tự khởi, thể nhập trí tôn, v.v..., kế tu các 
công đức quy y, sám hối, cúng dường ... 

8 Còn gọi Trí tát đỏa, Trí tuệ tôn, Trí tôn là thân thật của bổn tôn, 
được triệu thỉnh giáng lâm đạo tràng để hoà nhập với Tam muội 


277 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Du già mật 


(Anh: Wisdom-being). Sau khi tu tập đại ấn, kế đến tụng: 
“Jah hũm vam hol.” Tâm ý khéo quán tưởng, triệu thỉnh 
tất cả Như Lai tiến nhập tự thân hành giả. Làm viên mãn 
tự thân được giáng nhập trên bằng tam muội da ấn, kế 
dùng pháp ấn, nghiệp ấn, đại ấn của bổn tôn cùng tất cả 
Như Lai ấn định, kế lại dùng tam muội da ấn của bổn tôn 
gia trì tự thân, thọ quán đảnh của bổn bộ. Sau khi quán 
đảnh, khéo cúng dường bốn nội cúng [hý (vajralasya), 
man (vajramala), ca (vajragite), vũ (vajranrtye)], kính lễ 
tất cả Như Lai, khéo tu tập thân đại ấn (thiền quán 
thánh tôn thân), tụng chân ngôn của chư tôn: 
“vajrasottg, v.v..." Tu tập bốn tòa59 trong một năm. 


Đây có nghĩa là trước tiên phải tắm rửa tẩy tịnh, tu tập pháp 
phẫn nộ du già và hộ luân (Anh: protective circle), như 
chương 12 đã chỉ dạy. Lễ bái đối với các hữu tình căn bản 
của phước điền (chư tôn), tu tập quy y, v.v... Kết ấn, từ Kim 
cang hợp chưởng nơi tâm, tuần tự cho đến giải Kim cang 
hiệp chưởng xác quyết sự giáng lâm của trí tôn như trên. Kế 
dùng năm nghi quỹ tự khởi thành bổn tôn, còn gọi là năm 
tướng hiện chứng bồ đầề, đây là pháp tự khởi của Du già mật 
bộ, pháp này tùy thuận theo thanh tịnh phẩm của Bồ tát bát 
địa để tiến tu thành Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Pháp 
tự khởi này được tu tập qua năm nghi thức: 


[1] Nghi thức Tâm: hành giả kết kim cang phược ấn tụng 
chú “Om citta prativedham karomi” (Om, con ấn chứng tâm), 
quán tánh không của các pháp biến thành tự tâm có dạng 
như vầng trăng tròn (nguyệt luân) nằm trong tâm hành giả, 
trên vầng trăng có mười sáu nguyên âm phạn tự (xem Phụ 


da tôn thành một thể bất nhị, còn gọi là Thệ tôn, Tam muội da tát 
đoả (bổn tôn do quán tưởng), qua các ấn chú “Jah hũm vam hol.” 
39 Bốn tòa: tức bốn thời một ngày (sáng trưa chiều tối), ngồi tu 
theo đúng nghỉ quỹ của bổn pháp. 


278 


Chương 23. Quán sát thánh tôn 


lục IV). Vầng trăng chiếu khắp mười phương lợi lạc chúng 
sanh, xong quay về tự tâm trong suốt, sáng tỏ, vô nhiễm. Đây 
là hiện chứng bồ đề qua quán tự tâm. Hành giả nhận quán 
đảnh đội mão (vương miện), thành tựu Đại viên cảnh trí của 
Phật A Súc (Asobhya). 


[2] Nghi thức Chân đế: Hành giả tụng chú “Om bodhi 
cittam utpãdayämi." (Om, Con phát Vô thượng bồ đề tâm), 
quán từ trên vầng trăng thanh tịnh vô cấu của [1] xuất hiện 
một mặt trời (nhật luân) nằm phía trên vầng trăng, trên 
nhật luân có 32 phụ âm phạn tự (tượng trưng cho sự tận trừ 
các phiền não chướng, thực chứng vô ngã tánh), ánh sáng 
phát ra mười phương diệt hết phiền não nghiệp chướng của 
chúng sanh, xong quay về nhật luân trong tâm. Đây là hiện 
chứng Bồ đề qua sự phát Bồ đề tâm. Hành giả thành tựu 
Bình đẳng tánh trí của Phật Bảo Sanh (Ratnasambhava). 


[3] Nghi thức nhập Kim cang tam ma địa: Kết “dẫn đạo 
vô thượng bồ đề ấn” (trí quyền ấn) tụng chú “Om tista vajrg” 
(Om, chày kim cang kiên cố), nhất tâm quán một chày kim 
cang ngũ cổ (năm chấu) màu trắng trụ đứng ở giữa nhật 
nguyệt luân trong tự tâm. Hành giả đạt Vô sanh pháp trí 
(Kim cang tâm). Đây là nghi thức hiện chứng bồ đề qua Kim 
cang đại định. 


[4] Nghi thức Kim cang tánh: Hành giả tụng “Om vdjra 
gtma koham” (Om, con có tánh kim cang), quán chày Kim 
cang ngũ cổ trong tự tâm phóng ra các tia sáng chiếu khắp 
mười phương cõi Phật, thu nhiếp kim cang thân ngữ ý đức 
nghiệp giác ngộ của chư Phật, xong quay về nhập vào chày 
kim cang trong tự tâm, Hành giả nhận được toàn bộ sự gia 
trì phú chúc của chư Phật. Đây là nghi thức hiện chứng bồ đề 
qua Kim cang tánh, Hành giả thành tựu Thành sở tác trí của 
Phật Bất Không Thành Tựu (Amoghasiddhi), được chư Phật 
ban cho quán đảnh đặt tên. 


279 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Du già mật 


[5] Nghi thức Đại ấn (còn gọi là Kim cang trì): tụng chú 
“Om yotha sorvatathägatös tathä ham” (Om, con cũng giống 
như tất cả Như Lai), quán tất cả Như lai ở mười phương hiện 
thành thân của Bổn tôn hòa tan vào chày Kim cang trên nhật 
nguyệt luân trong [4]. Hành giả được gia trì tự thân biến 
thành sắc thân Đại ấn của tất cả Như lai trong dạng sắc thân 
Bổn tôn có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẽ đẹp, và các quả đức, 
ngồi trên bảo tọa giữa điện trời trên đỉnh núi Tu đi nằm trên 
bốn đại tuần tự chồng lên nhau100, 


Qua năm nghi thức này hành giả tự khởi thành Bổn tôn 
thân. Kế triệu thỉnh Trí tát đỏa giáng lâm đạo tràng, thể nhập 
vào Bổn tôn tự khởi trên (thí dụ Kim Cang Tát Đỏa) như sau: 


Tụng “Vqjradhätu”, hành giả kết Trí quyền ấn, quán 
tưởng tự thân là Phật Tỳ Lô Giá Na (Vairocana). Kế tụng 
“Vajrasattva”, từ tâm hành giả phát sanh Kim cang tát đỏa 
(Vajrasattva) ngồi trên bảo tòa sư tử, xuất hiện trước mặt 
giống hệt sắc thân tự khởi Kim cang tát đỏa trong nghi thức 
đại ấn, đây là bổn tôn trước mặt (trí tát đỏa). Hành giả tụng 
tâm chú Kim cang tát đỏa “Om vdjra sattva ah [?j” và kết đại 
ấn của ngài (Phụ lục I, thủ ấn 1), quán tưởng tự thân là Kim 
cang tát đóa. Từ chủng tử Hùm trong tâm hành giả phát sanh 
Minh vương Hũm Kara (Hàng tam thế minh vương?), tụng 
minh chú của ngài và kết “khai môn ấn”, trí quán tưởng mở 
bốn cửa mạn đà la. Dùng Kim cang tát đỏa tâm chú và ấn tập 


100 Quán từ chữ Kham biến thành không đại, trên có chữ Ham biến 
thành phong đại, trên có chữ Ram biến thành hỏa đại, trên có chữ 
Vam biến thành thủy đại, trên có chữ Lam biến thành địa đại, trên 
có chữ Sum biến thành núi Tu di, trên đỉnh núi Tu di có chữ A biến 
thành đất Kim cang địa, trên có chữ Bhrũm biến thành cung điện 
trời lộng lấy trang nghiêm. Hành giả qua nghi thức [5] biến thành 
Bổn tôn trụ trên không, hạ xuống bảo tòa nằm giữa điện trời này. 


280 


Chương 23. Quán sát thánh tôn 


hội các Kim cang, triệu thỉnh chư Phật mười phương, quán 
tưởng các ngài xuất hiện trong dạng Kim cang tát đỏa, dùng 
Bát Bách Danh Tán101 tán thán, xong dùng bốn thủ môn chú 
ấn “Jah Hũm Vam Hol” câu triệu, v.v... Quán tưởng chư tôn 
thể nhập vào thân hành giả (trong dạng sắc thân tự khởi 
trên) thành một thể bất phân. Trong thân bổn tôn này, hành 
trì bốn ấn (tam muội da, pháp, nghiệp, và đại) đề ấn định192 
(gia trì) như sau: 


Tam muội da ấn: Tụng “Vdjrasattvd”, kết Kim cang 
phược ấn (Phụ lục I, thủ ấn 5), kế đến gia trì mắt, tụng 
“Vajradrsti”, qua mắt trí đó tưởng tự thân thấy Phật Tỳ Lô 
Giá Na đang hiện trước mặt, tụng “Om Vdjradhatvisvari” và 
kết tam muội da ấn của Tỳ Lô Giá Na, kế đến tụng “Jah hũm 
vam hoh.” Trí tát đỏa Tỳ Lô Giá Na được thỉnh thể nhập vào 
hành giả thành một thể bất nhị. Tụng “Vœjrasattvg”, quán 
tưởng một nhật luân phía sau Phật Tỳ Lô Giá Na, kế đến tụng 
“Vajrasattva samayatvam qham”, phát sanh lòng tự hào hành 
giả và Kim cang tát đỏa là một thể. Kế đến, quán trí tuệ vô 
phân biệt của Tỳ Lô Giá Na, tự nó trong dạng một chày kim 
cang ngũ cổ trắng dựng đứng giữa nguyệt luân trong tâm, 
tập trung nhất tâm vào đó, đồng thời lập lại ba thần chú trên 
với các quán tưởng tương ứng, cùng lúc tư duy song hành 
qua lý luận các uẩn của hành giả, v.v..., đều là không (tánh). 


Pháp ấn: Quán trong cổ Bổn tôn có chữ Hrih biến thành 
hoa sen đỏ tám cánh, cánh hướng về lưỡi biến thành lưỡi, 
nằm bên trên là một chày Kim cang ngũ cổ màu trắng, gia trì 
nó với thần chú “Om vdjra jïhvg” (Om, lưỡi kim cang), an trú 
các chữ thần chú của bổn pháp, thí dụ như ”Vajra Jñãna” (Trí 





101 Bách Bát Danh Tán vì quá dài không tiện trích dẫn xin tham 
khảo trong Kim Cang Đảnh Kinh do Huyền Thanh dịch. 

192 Gia trì bằng bốn ấn này khiến vô lượng chư Như lai (thân khẩu 
ý nghiệp) giáng nhập tự thân. 


281 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Du già mật 


kim cang), v.v..., vây chung quanh chày kim cang này. An trú 
định tâm trong nghĩa như thị, rồi hơi co lưỡi có chày kim 
cang quán tưởng lên vòm miệng, quán từ chày kim cang 
phát sanh một chày kim cang khác nhỏ xíu như hạt mè an 
trụ trên đầu mñi193, định tâm vào chày này. 


Nghiệp ấn: Đặt kim cang quyền phải trên kim cang 
quyền trái sau khi đi nhiễu vòng quanh hoa sen, kết đại ấn 
thân bổn tôn, quán tưởng một chày thập tự kim cang ở tâm 
bổn tôn, xem đó như là Thành sở tác trí. Tụng thần chú 
tương ứng, sau đó xả ấn, khảy móng tay, tưởng như đang 
hành các sự nghiệp giác ngộ. Chú tâm quán sát, quán tưởng 
liên tục sự nghiệp về thân, như nhảy múa cúng dường, v.v..., 
về ngữ, như ca hát cúng dường, v.v... cũng như cúng dâng 
thực phẩm, nước uống v.v... 


Đại ấn: trong lúc quán tưởng chày kim cang ngũ cổ ở tim 
bổn tôn, hai tay kết kim cang quyền, xong kết đại ấn (như Trí 
quyền ấn, v.v...), đồng thời duy trì bổn tôn du già trong hiện 
thân và sự bất nhị thâm sâu, cho đến khi đạt kiên cố vững 
chắc. 


Dùng bốn ấn ấn khả gia trì theo thứ tự trên là theo quan 
niệm của ngài Khánh Hỷ Tạng (Änandagarbha), tức là bắt 
đầu từ tam muội da ấn và cuối cùng là đại ấn. Còn theo quan 
niệm của ngài Phật Mật (Buddhaguhya) thì sẽ khởi từ đại ấn, 
tam muội da ấn, pháp ấn, và cuối là nghiệp ấn. Cả hai lối 
hành trì đều có dòng phái và lý luận bảo vệ, vì e phiền phức 
nên không bàn đến. Hành giả tùy theo sự chỉ dạy của đạo sư 
có thể xử dụng một trong hai lối trên. 


103 Đầu mũi theo ngài Phật Mật không phải là chóp mũi mà là trên 
đầu sống mũi, điểm giữa hai mày (ấn đường). 


282 


Chương 23. Quán sát thánh tôn 


Ấn khả bằng bốn ấn xong lại dùng tam muội da ấn của 
tự bộ gia trì, dùng pháp quán đảnh của tự bộ thọ quán đẳnh, 
cúng dường tự thân (trong sắc thân bổn tôn đã được thể 
nhập) bằng bốn nội cúng (hý, man, ca, vũ), quán tưởng thân 
đại ấn (sắc thân thánh tôn), và tu trì niệm thần chú thánh 
tôn. Luôn quán tưởng ba tánh: xem tự thân, tất cả hữu tình, 
và tất cả chư tôn của mạn đà la đều bình đẳng vô ngã, không 
có tự tánh. Xem tất cả hiện tượng giới (ngoại cảnh) là nhất vị 
vô tự tánh mà trì tụng thần chú thánh tôn. Tu bốn thời (sáng 
trưa chiều và giữa đêm) mỗi ngày, trong suốt một năm hay 
trong một thời gian quy định, dừng mọi vọng tưởng khác, 
chuyên duyên vào nghỉ thức trì tụng quán tưởng đến khi 
nhận thức trực tiếp tướng rõ ràng phát sanh. Đó là thước đo 
(ấn chứng) bắt đầu phát sanh trong dòng tâm thức hành giả. 
Đây là pháp tu một tôn du già (mạn đà la nhất ấn) qua thí dụ 
Kim cang tát đỏa. 


Thượng Sớ nói hành giả chỉ thọ nhận pháp đệ tử quán 
đảnh, nên tu tập tăng thượng qua pháp tu một tôn du già. 
Nếu thọ nhận pháp A xà lê quán đảnh, nên tu tập tăng 
thượng qua pháp tu một đại du già194. Cho nên hai bản Tu 
Pháp (Anh: the longer and shorter of Means oƒ Achievement 
Called Source oƒ Vajrasattva) nói về một tôn du già, rõ ràng 
là y vào đệ tử quán đảnh tu tập tăng thượng. Sớ tuy chưa nói 
pháp tu cung điện và chư tôn ở phần trước và phần giữa, thế 
nhưng hai bản Tu Pháp đã đề cập đến, cho nên các hành giả 
thọ đệ tử quán đảẳnh cũng phải nên tu tập. Hai bản Tu Pháp 
nói về pháp tu Kim cang tát đỏa, đều có “ném hoa chọn bổn 
tôn”, cho nên phải y theo lời dạy trong Sớ mà tu pháp bổn 
tôn chọn được. Nếu muốn theo thứ tự trong đó mà tu tập 





10 Đại du già của Du già mật là pháp bổn tôn du già với đầy đủ 
cung điện, chư tôn ở giữa, vòng trong, vòng ngoài của mạn đà la, 
khác với đại du già của Vô thượng du già mật của Cỗ mật phái 
(nyingma) tương đương với tantra cha của Hoàng mạo phái. 


283 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Du già mật 


bốn tòa du già, phải nên y vào lời dạy của Thượng Sớ làm 
căn bổn. Trong hai bản Quảng và Lược của Xuất Sanh Tát 
Đỏa Tu Pháp (Means oƑƒ Achievement Called Source oƒ 
Vajrasattva), có thể tùy ý y theo một pháp để tu tập, ý nghĩa 
tương đối dễ hiểu. Ở đây e lời văn rườm rà nên không trình 
bày chỉ tiết. 


L2. Pháp tu tập bốn tòa du già cho hành giả thọ A xà lê 
quán đảnh. 


Hành giả đắc được a xà lê quán đảnh có hai: 


(1) Nếu muốn vì đệ tử quán đảnh, thì như Kim Cang Sanh 
Luận (Rite oƒ the Vajra FElement Great Mandala: Source oƒ All 
Vajras) đã nói: “Tự viên mãn ba đại du già tam ma địa (sơ, 
mạn đà la tối thắng vương, yết ma tối thắng vương), tỉnh 
tiến tu tập đầy đủ chỉ tiết là quảng thừa sự; nhiếp tối thắng 
mạn đà la sanh pháp, v.v... là trung thừa sự; tu tập đại du 
già, tụng chân ngôn của các thánh tôn đủ mười vạn biến là 
lược thừa sự. Tùy tu pháp nào cũng được.” 


(2) Nếu muốn tu tập pháp bổn tôn, thì như Thượng Sớ đã 
nói: “Như vậy, đã nói về đệ tử du già và tùy du già, nay sẽ nói 
nghỉ quỹ cho các vị a xà lê tu tập mạn đà la và tu tập bổn tôn 
đại du già.” Ở đây nói rằng lúc tu tập bổn tôn cũng cần phải 
tu tập đại du già. 


Kim Cang Tát Đóa Tu Pháp (Means oƒ Achievement Called 
Source 0ƒ Vajrasattva) cũng nói: “Các hành giả thọ a xà lê 
quán đảnh, tu đại du già, hành trì tất cả nghi quỹ.” Ở đây nói 
rằng nếu được quán đảnh viên mãn, cần phải tu tập đầy đủ 
các bổn tôn. Nếu chưa được quán đảnh viên mãn, chưa thể 
tu tập đầy đủ các bổn tôn. Điều này không có nghĩa là tu tập 
sơ lược đại du già là đủ, mà cần phải tu tập cả ba tam ma địa. 


284 


Chương 23. Quán sát thánh tôn 


Thượng Sớ nói: “Sẽ nói phương tiện sai biệt. Pháp tu tam ma 
địa là phương tiện chánh.” Pháp tu tam ma địa được chia là 
ba phần: sơ du già, v.v... nhẫn đến trong mạn đà la dành cho 
những hành giả ưa pháp tu sơ lược, cũng nói đến sự tu tập 
ba tam ma địa. Vì muốn có thể thành phương tiện chánh của 
pháp Tỳ Lô Giá Na, cho nên nói đến ba tam ma địa. Nếu 
không thể tu tập ba tam ma địa bậc thượng (quảng), hoặc 
bậc trung, thì cũng cần phải tu tập ba tam ma địa bậc hạ 
(lược) và đại du già. Trong pháp đại du già không có ba loại 
quảng, trung và lược khác biệt. Về thời lượng tu tập, Kim 
Cang Sanh Luận (Rite oƒ the Vajra FElement Great Mandala: 
Source 0ƒ All Vajras) nói tu tập một năm, hoặc sáu tháng, 
hoặc một tháng, bởi vì bổ đặc già la có ba hạng thượng trung 
hạ khác biệt, cho nên thời gian tu tập không nhất định. Nếu 
như hành giả đã thọ quán đảnh, thì cần chư tôn cho phép 
mới được tu tập. 


Tu hiện quán pháp đến bao lâu? Thượng Sớ nói: “Tu tập 
như vậy, cho đến khi thấy được Kim cang giới đại mạn đà la. 
Mỗi ngày cần phải siêng năng tu tập.” Nghĩa là tu tập bốn 
tòa: buổi sáng, chánh ngọ, buổi chiều và nửa đêm. Y vào thứ 
tự của nghi quỹ, ngăn ngừa sự tán loạn. Thứ tự tu tập, không 
nên chỉ nói xuông, mà cần phải y vào kinh văn, hiểu rõ ý 
nghĩa tổng quát, dùng quán sát tuệ để quán sát mà tu tập. 
Khiển trừ ma chướng, kiên cố thọ trì tam muội da và luật 
nghỉ, tiếp tục tu tập tịnh trừ bằng cách kính lễ, cúng dường, 
tụng niệm, v.v... Khi tu quán bổn tôn, phải rõ ràng như hiện 
trước mắt. Đây là ấn chứng phát sanh du già trong tâm thức. 
Ở đây chỉ nêu rõ số lượng lúc mới sinh khởi du già, chứ 
không nói rằng sau đó không cần tiếp tục tu tập. Pháp tu của 
a xà lê và đệ tử đều như vậy. Đây cũng chưa nói rõ về việc tu 
tập tâm chuyên chú vào cảnh sở duyên. Ý muốn nói là tu tập 
lúc duyên vào vi tế kim cang (Anh: a tiny vajra). Điều này sẽ 
được đề cập đến trong phần nói về sự thắng lợi. Pháp tự 
viên mãn đại du già, trong Kim Cang Sanh Luận (Rite oƒ the 


285 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Du già mật 


Vajra Element Great Mandala: Source oƒ All Vajras) đã nói rất 
rõ ràng, cho nên ở đây sẽ không trích lục chỉ tiết. 


Ngài Phật Mật không phân chia thứ tự tu tập dựa trên 
(1) sự phân biệt về đã được hoặc chưa được quán đảnh viên 
mãn, hoặc (2) vì người khác quán đảnh và tự tu bổn tôn; thế 
nhưng, ngài lại dạy về hai loại tu cho những bổ đặc già la đã 
được quán đảnh trong Kim cang giới đại mạn đà la, thọ đầy 
đủ tam muội da và luật nghỉ: một là người có thệ nguyện tu 
pháp Như lai, và hai là người có thệ nguyện tu bộ Như lai 
(gồm Như lai và quyến thuộc chư tôn trong bộ). Những hành 
giả đó dù tu một pháp nào trong hai, cũng chỉ là một bổn tôn 
hiện trước mặt, trụ trên bảo tòa trong cung điện, tùy thuận 
theo từng phần tu tập chư tôn trong đại mạn đà la. Còn 
những hành giả không thể tu tập pháp trên, thì tùy thuận tu 
tập chư tôn trong tứ ấn mạn đà la hay một bổn tôn trong 
nhất ấn mạn đà la, thọ trì luật nghi, hiến dâng, cúng dường 
bên trong và bên ngoài, cùng xưng tán, v.v... mỗi ngày tu 
bốn tòa. Phương pháp này tương đối dễ dàng tu học hơn là 
nghỉ quỹ của ngài Khánh Hỷ Tạng. 


K2. Pháp tu cho người không thể tu tập tứ tòa bổn tôn 
du già. 


Hành giả nếu không thể dùng pháp năm tướng hiện chứng 
Bồ đề khởi Như lai, v.v..., để tu bổn tôn, thì chỉ cần tụng niệm 
bổn tôn tâm chú, và quán chúng là bổn tôn (xem chúng là 
bổn tôn mà không cần quán tướng bổn tôn hiện rõ) tức là tu 
tập tự mình là bổn tôn, ở trước tự thân cũng cần tu bổn tôn 
hiện trước mặt (chỉ cần nghĩ bổn tôn hiện trước mặt, không 
cần tướng bổn tôn rõ ràng) theo vậy mà tu tập. Sau đó cúng 
dường, xưng tán, v.v... viên mãn niệm tụng. Như A Phược 
Đạt Nhạ Luận (Introduction to the Meaning oƒ the Tuantra) 
nói: “Những hành giả không thể theo lời dạy mà tu bổn tôn 
tam muội da tát đỏa du già, thì chỉ cần niệm tụng bằng cách 


286 


Chương 23. Quán sát thánh tôn 


trên, gia trì tự thân thành vị bổn tôn đang được trì tụng, thọ 
quán đảnh, tu tam ma địa và cúng dường. Bổn tôn trước mặt 
cũng tu tập như vậy.” Ở đây, dùng bổn tôn tâm chú để sanh 
khởi bổn tôn là dành cho những hành giả không thể quán 
tưởng, mà chỉ muốn từ sự trì tụng mà được thành tựu tất 
địa. Còn những hành giả có thể quán tưởng thì không nên 
làm như vậy. Luận trên dẫn chứng kinh giáo nói rõ rằng: 
“Pháp thứ nhì này, chuyên dùng tâm chú để tu tập tam muội 
da tát đỏa là dành cho những hành giả chỉ muốn y vào sự 
niệm tụng mà được thành tựu, không phải dành cho những 
hành giả có thể thành tựu bằng sự tu tập các pháp đại ấn, 
v.v...” Nếu vậy thì phải làm thế nào? Hậu Hậu Kinh nói tổng 
quát: “Người ác kiến vô tham, mật pháp này phi lý, v.v...” Kế 
đến nói: 


Tối thiểu dùng tâm chú biến tự thân thành Phật thân, 
Phật thân phía trước cũng chỉ do tụng ngữ ngôn mật 
chú, và niệm tụng Kim Cang Cú (Anh: vajra words}) một 
trăm lẻ tám lần mà thành. 


Đây là nghi quỹ niệm tụng bổn tôn du già, tạm gọi là phương 
pháp tu tập, thế nhưng vẫn rất là thù thắng. Cho nên dùng 
Du già mật trong việc quán đảnh và khai quang, v.v... tối 
thiểu cần phải y theo đây tu tập mà viên mãn sự niệm tụng 
tương ưng [của các đạo lộ]. 


287 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Du già mật 


Chương 24. Quán sát biểu tượng vi tế19 


J2. Duyên biểu tượng vi tế của bốn tòa du già. 
K1. Việc cần phải làm khi tu tập tướng vi tế. 


Phẩm đầu của Nhiếp Chân Thật Luận (Compendium oƒ 
Principles Tantra) nói: 


Thật khéo léo an tọa, 
Tùy một tướng mà tu, 
Sau khi đã kiên cố, 
Trí quán tam ma địa. 


Chân Thật Quang Minh Luận (lllumination oƒ the Principles) 
nói: “Sau khi thành tựu tam ma địa vi tế, kế đến, khéo an trụ 
trong thân của thánh tôn đang được tu tập, v.v... Tất cả đều 
kiên cố như đang thấy trước mặt. Đây là do hoạch được tâm 
kham năng thù thắng qua pháp định của biểu tượng vi tế mà 
tất cả các pháp đang tu tập đều có thể tăng trưởng.” A Phược 
Đạt Nhạ Luận (Introduction to the Meaning oƒ the Tantra) 
cũng nói: 


Các vị du già sư muốn được thành tựu từ các pháp tu 
tam ma địa (trong Bảy mươi hai tam ma địa), cần phải 
trước tiên tu tập pháp này. 


105 Biểu tượng vi tế: biểu tượng vật tượng trưng cho bổn tôn, 
thường gọi là tam muội da vật, đó là khí cụ chánh cầm trên tay 
bổn tôn (thường là khí cụ cầm ở giữa ngực), tượng trưng ý và bản 
nguyện của bổn tôn. Vi tế tức rất nhỏ như hạt mè. Hành giả 
thường an trú biểu tượng vi tế này ở đầu mũi hay giữa các luân xa 
để tập định chỉ, nhờ đó quán mạn đà la sẽ dễ dàng thành tựu hơn. 


288 


Chương 24. Quán sát biểu tượng vi tế 


Nói tổng quát, đây là tu tập xa ma tha (định chỉ) thù thắng. 
Cho nên những điều gì cần phải làm trong pháp xa ma tha 
đều là những điều cần phải làm ở đây. 


K2. Do duyên tướng vi tế khiến tâm kiên cố. 


Ngài Phật Mật cho phép trước tiên tu bổn tôn du già, sau đó 
tu tướng vi tế. A Phược Đạt Nhạ Luận (Introduction to the 
Meaning oƒthe Tantra) nói: “Như vậy, hai pháp Quảng (tu chỉ 
tiết), Lược (tu đơn giản) đều nói trước tiên tu tập bổn tôn 
tam muội da tát đỏa gia trì tự thể, quán đảnh, tam ma địa, 
cúng dường; vì muốn khiến cho tự tâm được tự tại (bị điều 
phục như ý của mình), nên tu tập vi tế Kim cang tam ma địa 
(Anh: cutivate the meditative stabization of a subtle 
vajra)106,” 


Phẩm đầu của Nhiếp Chân Thật Luận (Compendium oƒ 
Principles) nói về thứ tự tu tập như sau: 


Đầu lưỡi sát nóc họng, 
Chuyên chú vào đầu mũi, 
Đắc lạc của vi tế 

Tâm sẽ được đẳng chí. 


Hai câu đầu nói về kỹ thuật về thân tâm để được an trụ, hai 
câu sau nói rõ sau khi an trụ sẽ phát sinh định tâm. Điều này 
cũng giống như A Phược Đạt Nhạ Luận (Introduction to the 
Meaning oƒ the Tantra) nói: “Tưởng nghĩ bổn tôn du già mà 
tu tập.” Nói về thân, như Kiều Tát La Trang Nghiêm Luận 
(Ornament oƒ Kosala) của ngài Thích Ca Hữu (Shãkyamitra) 
nói: “Sau khi hoàn tất mọi sự, ở nơi hẻo lánh, không có sự ồn 
náo. Ngồi kiết già, giữ thân ngay thẳng, co chót lưỡi chạm 


106 Đây là biểu tượng vi tế, lấy chày kim cang ngũ cổ nhỏ như hạt 
mè làm đề mục, đặt nơi đầu mũi hay luân xa để tu tam ma địa. 


289 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Du già mật 


vào nóc họng sau chân răng, hai môi vừa chạm!107.” Uy nghi 
của các tam ma địa khác cũng phải đầy đủ. Kế đến tu tập sở 
duyên kim cang sắc vi tế (Anh: color of the subtle vajra), 
v.v.., như đã được quyết định, tâm an trụ nơi đầu mỗi, và 
nhiếp tâm vào đó. 


A Phược Đạt Nhạ Luận (Introduction to the Meaning of 
the Tantra) dạy quán biểu tượng vi tế là một chày kim cang 
ngũ cổ như sau : 


Nhỏ như đầu cọng tóc, 
Lớn cỡ một hột mè, 
Giống màu sắc bổn tôn, 
Trên có năm chỉ phần. 


Ngài Khánh Hỷ Tạng cho rằng trước tiên từ nơi rốn sanh 
khởi biểu tượng vi tế, tụng “Sữksma vdjra”, kế đến quán 
tưởng biểu tượng bay lên, từ lỗ mũi xuất phát, an trụ nơi 
đầu mũi. Ngài Thích Ca Hữu (Shãkyamitra) cho rằng biểu 
tượng vi tế từ nơi tim dẫn sinh. A Phược Đạt Nhạ Luận Thích 
(Commentarial Explanation oƒ Introduction to the Meaning of 
the Tantra) của ngài Padmavajra, nói từ nơi tim sanh khởi, 
nương theo hơi thở, ý tụng thầm tâm chú, biểu tượng được 
dẫn đến đầu mũi. Ngài Phật Mật cho rằng lúc duyên vào kim 
cang vi tế (Anh: subtle vajra) để tu quán, nên ngừng hơi thở 
ra vào, giữ (trụ) hơi thở nơi lỗ mũi, tùy thuận tâm an trụ sẽ 
sanh khởi một xúc giác thù thắng. 





107 Đây là thế ngồi 7 điểm của Tỳ Lô Già Na: Chân ngồi kiết già hay 
bán già, mắt hé mở hướng về chóp mũi, giữ thân và xương sống 
thẳng, vai ngang bằng, đầu bằng hơi cuối một ít, mũi thẳng hàng 
với rốn, hai hàm răng khép tự nhiên, đầu lưỡi co lên vòm miệng 
phía sau chân răng, hơi thở nhẹ nhàng yên lặng. 


290 


Chương 24. Quán sát biểu tượng vi tế 


Về phương pháp trụ tâm, ngài Thích Ca Hữu 
(Shãkyamitra) trích dẫn Trung Quán Tâm Luận (Heart oƒ the 
Middle) của ngài Thanh Biện (Bhãvaviveka) dạy: 


Tâm ý như voi điên, 
Cột trụ, và quán sát, 
Chánh niệm dứt phan duyên, 
Móc tuệ được tự tại. 


Tuệ, tức là chánh tri, nghĩa là dùng ví dụ về sự điều phục voi 
để nêu rõ hai pháp chánh niệm và chánh tri (thiền ngữ 
thường dùng hai chữ tầm tứ hay giác sát) có thể khiến cho 
tâm được điều nhu. Trụ tâm vào chỗ nương tựa là vi tế kim 
cang, giống như cây cột kiên cố để buộc voi vào. Tâm ý chưa 
điều nhu thì cũng giống như voi chưa bị điều phục. Y chỉ vào 
chánh niệm, đối với cảnh sở duyên, khiến cho tâm không tán 
động, giống như sợi dây buộc. Nếu tâm không an trụ trong 
cảnh sở duyên, thì liền dùng chánh tri để nhận rõ, xa lìa lỗi 
lầm mà an trụ. Giống như nài voi thấy voi nghiêng ngã, 
không theo mệnh lệnh, bèn dùng lưỡi móc để điều phục. Cho 
nên trì tâm có hai điểm quan trọng: (1) có thể an trụ trong 
cảnh sở duyên, không cho tán loạn, (2) nếu bị tán loạn, có 
thể biết rõ liên tục, có thể an trụ trở lại. 


(1) Thoạt tiên, y vào pháp tu giữ gìn chánh niệm, khiến 
tâm không tán loạn. Cho nên cần phải khiến cho cảnh sở 
duyên được rõ ràng, nghĩa là chánh niệm kiên cố, ghi nhớ 
nơi an trụ khiến cho tâm không tán loạn. Nếu không có ý 
niệm sáng tỏ kiên cố, ắt sẽ không thể đoạn trừ hôn trầm, cho 
nên Kiều Tát La Trang Nghiêm Luận (Ornament oƒ Kosala) 
nói: “Do tuệ sáng suốt không mê muội an trụ trong chánh 
niệm.” 


(2) Thứ hai, y vào pháp tu tập chánh tri, cho nên không 
trụ trong niệm quá gấp rút, hoặc quá hưỡn đãi. Trong lúc an 


291 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Du già mật 


trụ kiên cố (không xả cảnh sở duyên), cần phải thường quán 
sát xem tâm đã an trụ hoặc chưa an trụ. Điều này có nghĩa là 
nếu quá thôi thúc, tâm sẽ trở nên điệu cử, còn nếu quá 
buông thả, tâm sẽ trở nên trâm một. Cho nên cần phải biết 
la bỏ hai lỗi lầm, an trụ trong trạng thái trung dung mà tu 
tập. 


Nếu như đã khéo kiên cố trong vi tế kim cang, ắt sẽ từ 
đầu mũi hoặc từ các thân phần phát sanh cảm xúc an lạc. Do 
sự diệu xúc này mà có thể khiển trừ thân thô trọng1%, và 
khởi phát tâm khinh an. Nếu xa lìa sự thô trọng, thân trở nên 
điều nhu, liền có thể tinh tiến tu tập. Do thân khinh an dẫn 
phát tâm khinh an. Kinh nói: “Do thân khinh an nên thọ an 
lạc, do sự an lạc, tâm chuyên chú vào một đề mục.” Đây là 
điều mà Kiều Tát La Trang Nghiêm Luận (Ornament oƒ 
Kosala) đã nói rõ, y vào sở duyên vi tế, dẫn sinh pháp xa ma 
tha tâm nhất cảnh tính. Du Già Sư Địa Luận của ngài Vô 
Trước (Asaga)nói “do tâm khinh an dẫn phát thân khinh 
an, từ đó dẫn sinh chánh xa ma tha,” cũng không trái ngược 
với những điều vừa trình bày ở trên. Bởi vì ở đây, tâm khinh 
an cũng gọi là xa ma tha tâm nhất cảnh tính. Ngài Thích Ca 
Hữu dẫn chứng kinh điển cho rằng tâm khinh an xác minh 
cho xa ma tha tâm nhất cảnh tính, chứ không phải tâm khinh 
an phát sanh trước xa ma tha, như luận của ngài Vô trước đã 
nói. Đây là pháp phải tu. Lại nữa, cần phải mỗi ngày tu tập 
bốn tòa gia hành, trong khoảng hai tháng thì sẽ được tướng 
trạng [khinh an]. 


K3. Sau khi được kiên cố, tu tập thu phóng, v.v... 
Trong phẩm đầu của Nhiếp Chân Thật Kinh dạy: 


Nếu vi tế kim cang, 





108 Thân thô trọng khiến cho hành giả không thể tu hành thiện sự. 


292 


Chương 24. Quán sát biểu tượng vi tế 


Hiện tướng an lạc xúc, 

Tướng đó cần phổ biến (biến khắp), 
Tâm cũng theo đó biến, 

Tâm nếu đã tùy biến, 

Sẽ biến khắp ba cõi. 


Thượng Sớ nói: “Do tu tập lực kim cang vi tế, tự thân có thể 
biến khắp. Nếu muốn tăng trưởng, khiến cho biến khắp làng 
xóm, cho đến khi biến khắp ba cõi.” Về pháp tu khai phóng, 4 
Phược Đạt Nhạ Luận (Introduction to the Meaning oƒ the 
Tantra) nói tụng “Sphara vdjra”, giống như gió thổi vi trần, 
phân tán các vi tế kim cang đến khắp mọi nơi. Sau khi thiền 
quán lâu dài, nên tụng “Samhäranga vadjrd.” Tùy theo hơi thở 
vào, quán thu các kim cang vi tế lại đầu mũi thành một chày 
kim cương, đặt quán tâm vào đó, như phẩm đầu nói: 


Kế đến thâu nhiếp tâm, 
Khiến trụ nơi đầu mũi. 


Kiều Tát La Trang Nghiêm Luận (Ornament oƒ Kosala} nói: 
“Kế đến, từ đầu mũi đi vào lổ mũi bên phải, an trụ kiên cố 
nơi tim.” Tụng “Om drdha tis†a”, trước tiên cầu duyên tướng 
xa ma tha vi tế. Sau khi thành tựu, kế đến duyên các tướng 
thâu phóng luyện tập định lực, đây là nhân thù thắng để điều 
tâm. Cho nên định lực không giống như chỉ riêng an trụ tâm 
cố định một chỗ như các thiền chỉ khác. 


Trong Thượng Sớ nói sau pháp tu thâu phóng, tu tập 
một tháng. Cộng tu ba tháng, thì tam ma địa vi tế sẽ được 
viên mãn. Nhiếp Chân Thật Luận (Compendium oƒ Principles) 
và Nhiếp Chân Thật Luận Thích đầu nói đến vi tế du già. Nếu 
như có thể hiểu rõ vấn đề này, ắt sẽ dễ dàng hiểu rõ những 
lời dạy “trước tiên tu các phần trụ tâm (xa ma tha), kế đến 
mới khéo léo tu tập tam ma địa” trong các bộ Tập Mật 
(Guhyasamadja Tantra), Hiện Quán, v.v..., của phái Long Thọ. 


293 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Du già mật 


Chương 25. Vô tướng du già 


I2. Vô tướng du già. 
J1. Lời dạy vô tướng du già trong Nhiếp Chân Thật Luận. 


Nhiếp Chân Thật Luận (Compendium oƒ Principles) nói: 


(1) Do ngộ nhập chữ A, 

Sẽ nhập tất cả chữ, 

Miệng mình nhập miệng khác, 
Sẽ thành tựu tất địa. 

(2) Có định xuyên trí tuệ, 

Gọi là tam ma địa, 

Phải do đây tu ấn, 

Tu xong mau thành tựu. 

(3) Có tuệ19, âm tùy theo, 
Khéo xuất chánh định ngữ119, 
Tu mật mau chứng đắc, 

Bí mật tô tất địa. 

(4) Mật chú, và minh chú, ... 
Tất cả không khác biệt, 

Do tu tập tuệ này, 

Mau chứng được tất địa. 


Bài kệ đầu tuy không đề cập đến tâm chú, nhưng A Phược 
Đạt Nhạ Luận (Introduction to the Meaning oƒ the Tantra) 
nói bốn bài kệ trên, theo thứ tự, là y vào tâm chú, thủ ấn, mật 
chú, và minh chú mà tu tập thông đạt trí tuệ chân thật. 


Chữ A11! là vô sanh, gọi là cửa của tất cả các chữ khác. 
Do nghĩa và ngữ của chữ A mà ngộ nhập bổn tánh vô sanh, 


109 Có tuệ, gọi là tam ma địa ngữ. 
110 Do rời không theo ngữ ngôn. 


294 


Chương 25. Vô tướng du già 


cho nên đối với tất cả chữ trong mật chú, đều lấy lý của pháp 
vô ngã mà tu tập, đây tức là tịch diệt vô sở kiến. 


Ý nghĩa của khẩu (miệng), môn (cửa) và ngộ nhập giống 
nhau, nghĩa là tự mình ngộ nhập và người khác ngộ nhập. Do 
nhập vào nghĩa của chữ A, tự mình vô sở kiến; phần trên, 
bổn tôn hiện trước mặt tức là người khác, cho nên cũng 
nhập vào vô sở kiến. 

Nếu giải thích chữ “khẩu” là chữ “môn”, nghĩa là tự mình 
sinh khởi thành bổn tôn và pháp tu bổn tôn trước mặt giải 
thích ở trên là giải thoát môn, cho nên gọi là tự tha môn. Ý 
nghĩa nhập vào hai môn đó giống như phần trên đã giải thích 
(tự tha vô sở kiến). Đoạn văn này đang nói về trí tuệ quán 
sát theo thứ tự, tự khởi thành bổn tôn cùng bổn tôn trước 
mặt ở phần trên cùng các chữ (tự mẫu) của chú, đều là phân 
biệt tuệ, không thật sự hiện hữu. 


Trong bài kệ thứ hai, định xuyên trí tuệ (Anh: 
penetrating wisdom), nghĩa là duyên vào thắng nghĩa. Gọi là 
tam ma địa, nghĩa là ngăn chận sự chọn lựa phân biệt, an trụ 
trong chánh định. Bài kệ thứ ba có chữ “tam ma địa." Bài kệ 
thứ tư cũng nói tương tự. A Phược Đạt Nhạ Luận 
(Introduction to the Meaning oƒ the Tantra)} nói: “Các vị đại 
luận sư cho rằng ba bài kệ sau cùng chánh thức nói về pháp 
tu tam ma địa.” Văn tuy nói riêng biệt hai pháp tu chỉ (bài kệ 
đầu) và quán (ba bài kệ kế), thế nhưng lúc chánh tu, cần phải 
tu tập chỉ quán quân bình. 


Theo bài kệ thứ ba thì trí tuệ của sự tu tập mật chú là 
duyên theo âm thanh mà cùng lúc đắc được định tâm mà 


111 Đây là chữ A viết theo linh ngữ. Các nguyên âm khác là biến thể 
của chữ A, các phụ âm đều đọc kèm theo âm A, nên ngộ nhập chữ 
A tức sẽ ngộ nhập được tất cả các chữ (tức ngộ nhập vô sanh). 


295 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Du già mật 


không rời vô phân biệt tâm (ly ngữ ngôn tướng). Minh chú 
cũng tương tự như mật chú, các tướng khác biệt của từng 
âm chữ trong đó phải dùng sự quán sát vô tự tánh để khiến 
cho không có sự khác biệt. Đi đến quyết xác tự khởi thân và 
bổn tôn ở trước mặt, cùng với mật chú, minh chú được trì 
tụng đều vô tự tánh. 


Đối với ý nghĩa vừa đề cập, bốn bộ tu tập đều giống 
nhau. Thế nhưng trí tuệ tâm, chú, ấn, v.v..., có sự khác biệt là 
căn cứ sự niệm tụng của bốn bộ (Phật bộ, v.v...) mà phân. 
Phần dưới sẽ đề cập đến. 


J2. Lời dạy vô tướng du già trong các luận sớ mật tông. 
K1. Pháp tu vô tướng du già trong Phật bộ. 


Tự tu thành Phật thân, như Tỳ Lô Giá Na, v.v... phần trên đã 
có pháp tu như vậy, quán tưởng trong tâm của bổn tôn 
trước mặt có mẫu tự của mật chú. Kế đến, đối với thân tự 
khởi và bổn tôn ở phần trên quyết xác nhân pháp vô ngã, 
hoạch được vô tánh định giải, kế đó chuyên tu tam ma địa, 
sắc, v.v.., đều là vô tướng. Như Kim Cang Đảnh Kinh 
(Vajrašekhara Tantra) nói: 


Người trì tụng Phật bộ, 
Trụ Phật tánh cát tường, 
Trong tam thiên thế giới, 
Nên quán tưởng Phật thân. 
Nơi tâm vị Phật đó, 

Quán tưởng mẫu tự chú, 
Quán tự thân vô ngã, 

Là nhập pháp không tánh. 
Kế, đối với thân Phật, 
Quán tưởng là vô ngã, 
Quán Phật sắc là gì, 

Toàn không có tự tánh. 


296 


Chương 25. Vô tướng du già 


Phật không bị luân hồi, 
Không uẩn cũng không giới, 
Không thể chấp thủ Phật, 
Cũng không phải không Phật. 
Sáu loại ba la mật, 

Dùng trí tuệ giữ gìn, 

Nhờ trí vô sở trụ, 

Chứng không tánh, giác ngộ. 
Do pháp du già này, 

Người trì tụng Phật bộ, 

Liền vượt tăng kỳ kiếp, 
Chứng đắc Cực hỷ địa. 


K2. Pháp tu vô tướng du già trong Kim cang bộ. 


Quán tưởng tự thân là Kim cang tát đỏa (vajrasattva), phía 
trước cũng quán tưởng hình chày kim cang đầy khắp hư 
không. Nơi “rốn” của chày kim cang, an lập tự mẫu mật chú. 
Kế đến, do dần dần phân tích từng phần sắc, v.v... của chày 
kim cang mà đắc được định giải về vô sanh, cần phải chuyên 
tâm tu tập. Như Kim Cang Đảnh Kinh (Vajrašekhara Tantra) 
nói: “ 


Người tụng Kim cang bộ, 
Tự khởi thân kim cang (tát đỏa), 
Ở cõi tam thiên này, 

Quán chày kim cang khắp. 
Nơi rốn chày kim cang, 
Quán mẫu tự minh chú, 
Chày này là vô tánh, 

Bồ đề tâm diệu quả. 

Vì sao tên kim cang, 

Như thị không đổi khác, 
Tại sao tên như thị, 

Như thị thật tướng không. 


297 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Du già mật 


Sắc, và tất cả pháp, 

Thiền quán đều không tướng, 
Phân sắc thành vi trần, 

Vi trần cũng không có (tự tánh). 
Nói sắc tức là không, 

Cũng gọi là kim cang, 

Do pháp du già này, 

Mau chứng Cực hỷ địa. 


K3. Pháp tu vô tướng du già trong Bảo bộ. 


Quán tưởng tự thân là kim cang bảo (Vajraratna), ở khoảng 
không trước mặt, quán tưởng các mẫu tự mật chú, kế đến 
đối với năng thủ sở thủ đã được quyết trạch, hoạch được 
định giải về ý nghĩa của vô thực bình đẳng tánh, chuyên chú 
trụ tâm theo tánh đó. Như Kim Cang Đảnh Kinh 
(Vajrašekhara Tantra) nói: 


Người trì tụng Bảo bộ, 

Tự khởi kim cang bảo, 

Ở cõi tam thiên này, 

Đầu quán là không tướng. 
Hành giả đối hư không, 
Tưởng mẫu tự minh chú, 
Tên chư pháp không tánh, 
Và không tánh chân như. 
Biến kế sắc trong ngoài, 
Tạm thời đều vô sanh, 
Nếu sắc không hiện hữu, 
Thì sao gọi là mắt. 

Vì không có sắc, mắt, 

Các thức cũng không sanh, 
Như vậy tất cả sự, 

Đầu rời năng sở thủ. 

Do pháp du già này, 


298 


Chương 25. Vô tướng du già 


Được Cực hỷ tối thắng. 
K4. Pháp tu vô tướng du già trong Liên hoa bộ. 


Quán tưởng tự thân là Thế gian Tự tại (Loke$§vara), trước 
mặt quán tưởng có hoa sen đầy khắp hư không, trên hoa sen 
an lập mẫu tự mật chú. Khi đạt được định giải đối với ý 
nghĩa tất cả pháp vô tự tánh, thì trụ tâm vào đó. Kim Cang 
Đảnh Kinh (Vajra$ekhara Tantra) nói: 


Người tụng Liên hoa bộ, 

Tự khởi Liên hoa thủ (Padmasattva), 

Quán cõi tam thiên giới, 

Như dạng hình liên hoa. 

Trên những đại liên hoa, 

Quán mẫu tự minh chú, 

Người trí đối liên hoa, 

Tư duy các pháp tánh. 

Như sen không dính nước, 

Cũng không nhiễm uế ô, 

Như vậy, các pháp tịnh, 

Pháp giới vốn vô sanh. 

Như lai tạng là gì, 

Tức là pháp tánh không, 

Các pháp tánh như sắc, ... 

Tên là chân như tánh. 

Do pháp du già này, 

Pháp du già khó hành, 

Hiện đời thành Chánh giác, 

Nhất định thành liên hoa (bồ tát tánh). 
Do vì thường tu tập những pháp như vậy, mà giả gọi là niệm 
tụng, không phải là tụng tự mẫu mật chú thật. A4 Phược Đạt 


Nhạ Luận (Introduction to the Meaning oƒ the Tantra), sau 
phần nói về niệm tụng có sở duyên, đã nói như sau: 


299 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Du già mật 


Vì các vị du già sư có trí tuệ về pháp vô ngã, nay tôi sẽ 
nói pháp du già thắng nghĩa tuệ, mà Nhiếp Chân Thật 
Luận và Kim Cang Đảnh Kinh (Vajrašekhara Tantra) đã 
nói về các sự niệm tụng sai biệt khác. 


Kế đến, Ngài giảng nói giống như những gì đã được trích dẫn 
trong Nhiếp Chân Thật Luận (Compendium oƒ Principles) và 
chú giải của nó. 


J3. Tóm lược về pháp tu Vô tướng du già. 


Như những lời dạy trong Kim Cang Đảnh Kinh (Vajrašekhara 
Tantra), phần chánh là lấy tỳ bát xá na (nội quán) làm chủ, 
dùng trí tuệ quán sát phân tích để tu tập. Những lời dạy 
trong Nhiếp Chân Thật Luận (Compendium oƒ Principles} là 
chia làm hai phần là chỉ (không quán sát) và quán (quán 
sát). Kiều Tát La Trang Nghiêm (Ornament oƒ Kosala) nói: 


Xa ma tha, đối với tam ma địa lẫy giác sát (tầm tứ) làm 
hành tướng, nghĩa là chuyên chú vào một cảnh sở 
duyên. Tỳ bát xá na tức là tuệ, là hành tướng là pháp 
tâm sở trạch pháp, nghĩa là đối với định tâm, quyết 
trạch đâu là hữu lậu, đâu là vô lậu, đâu là thanh tịnh. 


Đây là nói về hành tướng của chỉ quán. Sự giản trạch về lậu, 
vô lậu, v.v..., gọi là tỳ bát xá na, nghĩa là nội quán duyên hết 
tất cả tướng của pháp (tận sở hữu tánh), rồi xuyên qua đó 
nội quán pháp tánh không (như sở hữu tánh). 


Nếu chuyên tu tập chỉ quán phẩm trụ tâm (nặng về định 
hay xa ma tha), sẽ dễ bị trầm một. Còn nếu chuyên tu tập 
quán phẩm tư trạch (nặng về tỳ bát xá na), sẽ bị điệu cử. Cho 
nên đối với hai phẩm chỉ quán, phải nên bình đẳng tu tập. 
Nếu như bị điệu cử, nên tác ý vô thường, v.v..., có thể yếm ly 


300 


Chương 25. Vô tướng du già 


bớt cảnh sở duyên. Nếu bị trầm một, nên tưởng ánh sáng 
nơi tìm để sách tấn cảnh sở duyên, để trừ khiển hôn trầm. 
Do sự tu tập như vậy, nếu vô công dụng bình đẳng tùy 
chuyển, thì gọi là đắc song vận. 


Như Kiều Tát La Trang Nghiêm (Ornament of Kosala) 
nói: 


Nếu xa ma tha tăng thượng, tâm sẽ trâm một tán loạn. 
Nếu tỳ bát xá na tăng thượng, tâm sẽ điệu cử tán loạn. 
Cho nên phải theo thứ tự, dùng tác ý ánh sáng, và dùng 
tác ý vô thường để khiển trừ hai loại tán loạn. Đối với ý 
nghĩa tư duy, song vận chuyển trụ. Dùng dây chánh 
niệm cột chặt con ngựa quán, ngăn chận tâm thất niệm 
khiến sanh trầm một điệu cử, hướng niệm vào con 
đường trung đạo, tức là song vận chuyển. tu tập đến lúc 
vào song vận một cách tự nhiên không cần chút nổ lực, 
tức là ý nghĩa của vô công dụng chuyển. 


Ý của ngài Phật Mật là cho phép quán không tánh và an trụ 
ngăn chặn dòng khí lực bằnh cách đình trú hơi thở rút vào 
hết trong đề mục để tránh sanh vọng tưởng. A Phược Đạt 
Nha Luận (Introduction to the Meaning oƒ the Tantra) nói: 


Lúc quán sát ngã, thánh tôn, hoặc tự mẫu được trì tụng 
đều thấy là vô sanh, thắng giải các pháp đều là không 
tánh. Nhờ hai pháp nhiếp trụ các khí, và vọng tưởng nơi 
tâm sở y, đều hướng nội nhiếp, và với tâm xa lìa sắc, 
v.v... tác ý về ngã, thánh tôn và những tự mẫu được 
tụng niệm đều đồng như hư không. 


Đến lúc thở ra, cảm giác thấy luồng gió vi tế đã được lãnh 
nạp vào trong mũi đi ra, hệ niệm bổn tôn trước mặt. Sau đó 
hít vào nhiếp trụ khí (ngừng thở) ngăn chặn vọng tưởng và 
quán tánh không vô tướng. 


301 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Du già mật 


Như vậy, nếu không dùng chánh kiến quyết trạch vô 
ngã, mà chỉ khiến cho nội tâm hoàn toàn không chấp trước, 
an trụ vô phân biệt, hoặc do tu pháp nhiếp hơi thở, dẫn sanh 
tam ma địa có lạc sáng tỏ và vô phân biệt tâm, rồi cho rằng 
đây là pháp tu du già quán pháp như thị. Đây còn chẳng phải 
là quy tắc tu tập của ba mật bộ thấp, huống chỉ là vô thượng 
du già. Hơn nữa, tuy dùng chánh kiến quyết trạch vô ngã, 
nhưng lúc chánh thức tu tập, nếu không hệ niệm chánh kiến 
đó để tu tập những nghĩa lý đã được chánh kiến vô ngã 
thắng giải, mà chỉ khiến tâm trụ trong vô phân biệt, thì đây 
cũng không phải là tu tập ý nghĩa chân thật. Bởi thế, những 
người mong cầu giải thoát, trước tiên phải nên tìm cầu vô 
ngã kiến, sau khi đạt được, thì sẽ rõ biết những pháp tu, 
không còn sai lạc nữa. 


Rải rác trong Nhiếp Chân Thật Luận (Compendium oƒ 
Principles) và Thắng Cát Tường Đại Sớ (Shriparamadya), 
ngài Khánh Hỷ Tạng đã nói đạo lý về sự quyết trạch không 
kiến, và sự quan trọng của nó. Trong Kim Cang Sanh Luận 
(Means oƒ Achievement Called Source oƒ Vajrasattva), sau 
phần tu bổn tôn, cũng đã nói sơ lược về pháp tu tập nhân 
của ba loại bình đẳng tánh quán. Nhưng vẫn không giống 
như ngài Phật Mật giải thích Nhiếp Chân Thật Luận 
(Compendium oƒ Principles), cùng giải thích đạo lý về tu tập 
không tánh một cách tổng quát. Lại cũng không giống như 
ngài Thích Ca Hữu giải thích riêng biệt về hành tướng của 
chỉ quán, lỗi lầm của sự tăng giảm, đạo lý về song vận. Thế 
nhưng, phần trên nói về đạo lý của sự tu tập không tánh, là ý 
thú chung của ba vị đại luận sư thiện xảo. Cho nên, trong Du 
già mật, do tu tập bốn tòa vi tế biểu tượng, bổn tôn du già, 
dẫn sanh pháp hữu tướng tam ma địa, kế đến sanh khởi ý 
nghĩa của pháp vô tướng tam ma địa, đều phải nên hiểu rõ 
giống như phần trên. 


302 


Chương 25. Vô tướng du già 


Trong đây nói trước tiên tu tập thừa sự (tức tu du già 
hữu tướng, vô tướng) là phương tiện dần dần đến gần sở 
đắc. Như Tập Mật Hậu Kinh (The Continuation oƒ the 
Guhyasamđja) nói: 


Do cộng và thắng khác, 
Nên có hai thừa sự. 


Nói tu tập hai loại phương tiện thành tựu đều gọi là thừa sự. 
Ở đây cũng giống như vậy. Cho nên bốn bộ đều nói trước 
tiên tu tập thừa sự, là để nêu rõ thứ đệ tiến lên bậc thượng 
thượng đạo. 


Phải nên khéo léo phân biệt bổn tôn du già và không du 
già, nơi tự thân phải hiểu và phân biệt rõ giới hạn. Nếu 
không như vậy, chỉ chấp vào nghi quỹ pháp tu niệm tụng, 
cùng lúc đó trì tụng mật chú mà cho là tu tập thừa sự, thì 
thành quả thu thập, cũng chỉ là hành trì những nghỉ quỹ khai 
quang, quán đảnh, v.v... mà cầu được giải thoát. Chưa từng 
thấy những hành giả như vậy mà đắc được yếu nghĩa của bất 
cứ một mật bộ nào. 


Ba Mật bộ cấp thấp và các vị đại luận sư, quy tắc giải 
thích về pháp tu không, chỉ quán đều tương đồng với Tu Thứ 
Đệ Luận - Tam Biên (Stages oƒ Meditation - Part Three)} của 
ngài Liên Hoa Giới, Bát Nhã Giáo Thọ Luận (Quintessential 
Introductions on the Perfection oƒ Wisdom)} của ngài Tịch 
Tĩnh (Ratnäakarashanti), Du Già Sư Địa Luận (Treatises on the 
Grounds) của ngài Vô Trước, và các bộ luận của ngài Di Lặc. 
Trong Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Đại Luận (Lamrim Chenmo} đã 
trình bày tường tận. 


e _ lý do về thứ tự tu tập pháp quán sau pháp chỉ. 


303 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Du già mật 


e _ thế nào trước khi đạt được khinh an [tâm và thân], hành 
giả đạt được tỳ bát xá na tùy thuận, và sau khi đạt được 
khinh an, hành giả đạt được tỳ bát xá na chân thật. 

« _ thế nào pháp chỉ và pháp quán liên quan đến pháp quán 
vô ngã 

e . thời điểm đạt được chỉ quán song vận, v.v... 


Cho nên ở đây sẽ không trình bày chỉ tiết. 


Lúc tu tập thừa sự, nhân để được tất địa, như A Phược 
Đạt Nhạ Luận (Introduction to the Meaning oƒ the Tantra) 
nói: 


Trong các ấn, minh chú, mật chú, tuy các nghi quỹ ngoại 
cúng, cũng là các nhân từng phần cho sự thành tựu. 
Nhưng bổn tánh của tất cả các pháp, tất địa thành tựu sẽ 
mau chóng hơn nơi các hành giả chánh cần niệm tụng và 
tỉnh tiến tu hành. Cho nên các hành giả siêng cần, đối với 
pháp này phải nên tỉnh tiến tu tập. 


Điều này muốn nói là siêng cần tu bổn tôn, viên mãn niệm 
tụng là việc quan trọng nhất. Nhưng pháp tu đối trị chướng 
ngại cho sự thành tựu, không gì quá hơn tu tập không tánh, 
cho nên pháp tu không tánh này đặc biệt quan trọng. Như 
luận trên nói: 


Nếu đối với bổn tôn đẳng chánh giác, v.v..., tùy niệm nơi 

họ tự thể vô tướng. Như vậy, do vì tất cả ngã pháp đều 

vô sở đắc, ắt không có hoặc nghiệp chướng ngại tất địa. 
Lại nói: 

Nếu có lúc, các vị du già sư đã khéo tu tập thừa sự mật 

chú, nhưng vẫn chưa có thể đắc được tất địa mong 


muốn, phải nên trước và sau khi tu tập đại ấn, v.v..., lúc 


304 


Chương 25. Vô tướng du già 


hành pháp và niệm tụng, phải tăng thượng duyên quán 
pháp thân của bổn tôn. 


Cho nên trước khi tu bổn tôn thân đại ấn, cũng như sau khi 


tu tập thiền quán và niệm tụng, nếu tu tập không tánh thì sẽ 
mau đạt được tất địa. 


305 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Du già mật 


Chương 26. Thành tựu tất địa 


H4. Sau khi khéo thừa sự, tu tập tất địa như thế nào. 
I1. Tu tập đạt tất địa do thiền quán. 


Nếu như phần trên đã nói, sau khi tu tập thừa sự tổng quát, 
riêng đối với kim cang vi tế tam ma địa đã đạt được sự tự tại, 
phải nên tu tập thiền quán để thành tựu các diệu tất địa thế 
gian xuất thế gian. Ở đây lại có hai loại: 


(1) Do lúc mới nhập đàn, hành giả giáng nhập trí tôn, đối 
với thế gian tất địa như bảo tạng, v.v... tu tập sơ lược 
liền được thành tựu. 

(2) Các tất địa khác ắt cần phải tu tập đến lúc hoạch 
được những tướng trạng đã được mô tả mới có thể 
thành tựu. 


Trong đây, ngài Phật Mật, chỉ trong lúc tu bốn ấn mới nói 
đến việc trí tôn giáng nhập tự thân mà tu tập. Lúc tu tất cả 
tất địa thế gian xuất thế gian khác, chỉ nói đến tự trụ trong 
lòng tự hào là tam muội đa tát đỏa, trí tuệ tát đỏa an trụ 
trước mặt, không cần nhập tự thân, tu cúng dường v.v.... 
Ngài cũng đả kích tông chỉ của những vị luận sư khác cho 
rằng trước tiên tự tu tam muội da tát đỏa, triệu nhập trí tôn 
tát đỏa, kế đến tu tất địa. Thế nhưng, trước khi tu tập tất cả 
tất địa, phải tu bổn tôn du già, đây là điều các bậc tôn túc đều 
chấp nhận. 


Bảo tạng. 
Nếu vì lợi ích mà trừ khiển sự nghèo khó của mình và người, 
v.v... mà tu tập pháp bảo tạng tất địa, thì như Sơ phẩm của 
Nhiếp Chân Thật Luận (Compendium oƒ Principles) nói: 

Quán dạng kim cang hình, 


306 


Chương 26. Thành tựu tất địa 


Trong bình ở tự tâm, 
Tu xong ắt sẽ thấy, 
Các bảo tạng trong đất. 


Nghĩa là quán tưởng một bình bảo tạng trong tâm mình, 
trong đó có một vầng trăng, trên vầng trăng có chày kim 
cang năm chấu (màu và ánh sáng tùy theo bộ). Niệm tụng 
“Vajranidhi112”, tu tập cho đến khi thấy tướng. Tướng, nghĩa 
là tướng chày kim cang có thể thấy được, xúc chạm được, 
sau khi thấy được tướng trạng, tu niệm tụng suốt một đêm, 
sau đó đi đến chỗ bảo tạng đã được quán tưởng, làm pháp 
cúng dường bổn tôn, v.v..., cùng pháp thí thực cho quỷ thần. 
Dùng kim cang tỏa (Vajrasphota) chú ấn bao bọc và bảo hộ 
bảo tạng và vùng chung quanh. Kế đến tu niệm tụng liền có 
thể thấy bảo tạng, đào lên mà lấy. 


Tương tự, [Nhiếp Chân Thật Luận (Compendium oƒ 
Principles Tantra) nói] nếu ở nơi hư không, tu tập chày kim 
cang, tự tu yết ma kim cang (chày Kim cang thập tự), sau khi 
tu niệm tụng, thì tùy theo hai kim cang rớt xuống nơi nào thì 
nơi đó có bảo tạng. Nếu ở nơi lưỡi tu tập chày kim cang mà 
tu niệm tụng, thì có thể nói chính xác nơi nào có bảo tạng. 


Không chìm trong nước. 


Nếu muốn tu tất địa “không chìm trong nước”, có thể ở 
nơi bên cạnh dòng suối, v.v... hoặc tùy nơi nào thích hợp, 
dùng một bình sành lớn chứa đầy nước sạch, để ở một nơi 
có thể thấy được, trong tâm tụng “Vœjraväla113”, tu đến khi 





112 Ngài Khánh Hỷ Tạng bổ xung tùy theo bộ mà tụng: Ứajranidhi 
(Kim cang bộ), Ratnanidhi (Bảo bộ), Padmanidhi (Liên hoa bộ), 
Karmanidhi (Yết ma bộ). Ngài Phật Mật thay Padmanidhi bằng 
Karmanidhi. 

113 Thần chú thay đổi tùy theo bộ. 


307 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Du già mật 


các hạt trong nước biến thành hình dáng kim cang, hơn nữa, 
dính vào với nhau, kết hành một hình tướng kim cang. Bốn 
tòa tu tập, cho đến lúc thấy được tướng kim cang có thể xúc 
chạm được, v.v... Kế đến, đạt đến trình độ cứng chắc như kim 
cang, có thể được xúc chạm bởi tay chân, v.v... Lúc đó, tùy 
theo họa (vẽ) mạn đà la luân của bất cứ một bộ nào, sau khi 
tu tập nghi quỹ tiền hành, trải qua một đêm an trụ tam ma 
địa. Kế đến, nếu muốn đi đứng được trên mặt nước, chỉ cần 
hiện khởi và an trụ trong tam ma địa này, ắt có thể đi đứng 
được trên mặt nước, v.v... 


Đi trong hư không. 


Nếu duyên vào các vi trần trong không trung, tu thành 
yết ma kim cang, biến thành một cái thang kim cang, nhẫn 
đến có thể xúc chạm bằng tay chân, nên tu tập như phần 
trên, ắt có thể đi trên hư không lên được đảnh núi Tu Dị, 
V.V... 


Trì minh tiên. 


Nếu tu trì minh tất địa (thành trì minh tiên), nên rộng tu 
các nghi quỹ cúng dường, v.v... Sau khi tu vi tế kim cang, 
tụng một trong bốn loại tâm chú: Vajradhara, Ratnadhara, 
Padmadhara, Karmadhara. Tùy theo các phẩm bộ khác biệt, 
quán tưởng tự thân là thân hình viên mãn của trì minh tiên 
an trụ trên vầng trăng, tu tập cho đến khi đạt được hình 
tướng có thể thấy hoặc xúc chạm. Kế đến, cúng dường bổn 
tôn, an trụ trong tam ma địa một đêm. Trí tuệ bổn tôn sẽ tùy 
đó mà giáng lâm, ban bố tất địa của sự tu tập trì minh. Như 
vậy, nhiều cộng tất địa đều có thể tu hành. 


biển đối thân hình. 


308 


Chương 26. Thành tựu tất địa 


Nếu muốn tu tập đạt được tối thắng tất địa thế gian, tự 
tu một trong năm Như lai thân (Tỳ lô giá na, A súc ...), niệm 
tụng “Vqjradhõtu”, quán tưởng có một thân Phật vi tế biến 
khắp hư không giới. Lúc thở ra, quán tưởng tất cả Phật thân 
một cách rõ ràng sáng rực, đến lúc hít vào, tưởng như tô (bơ, 
Anh: butter) hòa vào trong cát, đều nhập vào tự tâm mà 
nhiếp trì. Như vậy, không làm một sự việc nào khác mà chỉ 
chuyên tỉnh tu tập, điều phục sự thô trọng của ba nghiệp, tu 
tập cho đến khi thấy được tướng. Sau khi thấy được tướng 
chư Phật khắp hư không, tu tập như phần trước nói, về họa 
(Hán: hội) đàn (mạn đà la), ắt sẽ thành tựu trì minh bồ tát 
giống như hình tướng Phật (trì Phật hình). 


Hơn nữa, trong Phật bộ, nếu an trụ trong lòng tự hào là 
bổn tôn, như Kim cang tát đỏa, v.v... cùng tự thân không có 
sự khác biệt, mỗi ngày tu tập, xa lìa nghiệp chướng ngại của 
thân khẩu ý, khi thở ra, tưởng hình tướng bổn tôn biến hiện 
đầy cả hư không. Đặc biệt, đối với các căn và cảnh trong tâm 
(tưởng), quán tưởng tất cả những đối tượng đó đều là hình 
tượng của bổn tôn. Đang lúc tư duy như vậy, quán niệm như 
sau: 


Tất cả những đối tượng này đều từ sự phân biệt mà 
sanh khởi, những sự phân biệt đó, nếu dùng giáo lý 
quán sát, trong thắng nghĩa đế, tất cả đều không có 
[thật]. 


Kế đến, lúc thâu nhiếp hơi thở và ý thức, nên tu tự khởi 
thành bổn tôn. Tu tập như vậy, nếu đắc được tướng trạng 
như phần trên đã nói, nên hội đàn cúng dường, an trụ trong 
định một đêm, siêng cần tụng niệm. Bổn tôn giáng lâm 
truyền trao đại ấn thân hình tất địa của ngài. Tu hai thời này, 
gọi là tu đình chỉ hơi thở vọng tưởng mà tu tập. 


309 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Du già mật 


Nếu đối với hai pháp này, do tu tập lực yếu ớt, chưa 
được tất địa như đã đề cập, thế nhưng theo Phật Mật những 
tất địa khác như thần thông, thọ mạng, sức lực, v.v... có thể 
thành tựu mà không phải gắng công nhọc sức. 


Pháp tu tất địa như vậy trong Du già mật, là pháp giáo 
hóa cho những hành giả thượng căn, lúc bắt đầu tu tập các 
tất địa tối thắng thế gian. Thế nhưng, trong Sự mật và Hành 
mật, nếu thành tựu trì minh tất địa như đã nói ở phần trên, 
đó tức là tối đại thân tất địa. 


I2. Tu tập đạt tất địa do niệm tụng thần chú. 


Hành giả muốn đắc tất địa do niệm tụng, trước tiên tự khởi 
là bổn tôn. Trong bốn tháng, mỗi ngày tu bốn tòa trì tụng 
tâm chú Phật bộ, hoặc các bộ khác, một trăm lẻ tám biến, 
viên mãn thừa sự (tức du già hữu tướng và vô tướng). 


biến đổi thân hình. 


Kế đến, nếu muốn tu đại tất địa, trước tiên, ở trước tranh 
tượng bổn tôn, tu tập bổn tôn du già, cũng trải qua bốn 
tháng, mỗi ngày bốn tòa niệm tụng. Cuối cùng tụng niệm 
suốt đêm, đến khi trời sáng, ắt sẽ đắc được tất địa của bổn 
tôn. 


Tam muội da ấn. 


Nếu như muốn đắc được tam muội da ấn tất địa, trước tiên 
phải nên tu tập thừa sự như phần trên. Kế đến, ở trước 
tranh tượng bổn tôn, trong bốn tòa tu tập, đều kết kim cang 
mẫu (satva vajri)11 tam muội da ấn của Phật bộ, không giải 





114 Trong Kim Cang Đảnh Kinh (đã được phiên dịch) không thấy 
Kim cang mẫu, chỉ thấy Kim cang ba mật bồ tát với thần chú là Om 


310 


Chương 26. Thành tựu tất địa 


ấn đó, khéo trì tụng, tổng cộng tụng chân ngôn đủ mười vạn 
biến, sau đó kết ấn tụng suốt một đêm. Lúc đó, nếu cảm thấy 
mệt mỏi, có thể tạm thời giải ấn để nghỉ ngơi, sau đó, kết ấn 
rồi tụng tiếp. 


Như vậy, chuyên tâm nhất ý, nếu kết ấn trên đỉnh đầu, 
thấy ấn xí nhiên (bốc lửa sáng rực), lúc đó kết ấn ắt sẽ di 
động. Nếu đã di động, kết ấn hơi cử động thân mình thì có 
thể bay lên không không bị chướng ngại. 


Nếu như kết ấn nơi giữa chân mày để niệm tụng, thấy ấn 
di động, lúc đó chỉ cần kết ấn đó, sẽ có thể hóa bất cứ thân 
nào mà mình muốn. Nếu như kết ấn nơi tim để niệm tụng, 
thấy ấn di động, lúc đó chỉ kết ấn, ắt có thể tàng hình. 


Nếu như ấn phát ra âm thanh, khi kết bất cứ tam muội 
da ấn riêng biệt nào của chư tôn nào trong Phật bộ, và niệm 
tâm chú của ấn đó, liền có thể làm tất cả hành nghiệp mà 
trong kinh đề cập đến. 


Bảo hộ. 


Lại nữa, trong bốn tháng, trước tiên khéo tu tập thừa sự, kế 
đến ở trước tượng bổn tôn, trong một tháng, mỗi ngày tu 
bốn tòa. Sau đó trì tụng suốt một đêm, thì đối với các vật áo 
giáp, côn, trượng, dây nhợ, bột hạt cải, hạt cải, cọc kim cang, 
chày kim cang, cung tiển, bảo kiếm, phân chuột, v.v... tùy 
cầm một vật, hoặc dùng các loại chân ngôn, hoặc dùng chân 
ngôn của bổn tôn gia trì, hoặc buộc trong thân (người nào), 
hoặc cầm nơi tay (người nào), phàm các người nam, người 
nữ, hoặc nhi đồng bị ma làm mê hoặc; hoặc sợ bị người, phi 
nhân, hoặc các loài ma làm tổn não; hoặc đã bị họ làm tổn 





satvd vdjri hũm. Đây là một trong bốn chư tôn vây quanh đức Tỳ 
Lô Giá Na ở giữa mạn đà la. 


311 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Du già mật 


não, đều có thể phòng hộ, giải thoát khỏi các sự tổn não hoặc 
sự sợ hãi. Hơn nữa, các xóm làng, thành ấp sợ hãi oán địch, 
thủy lửa thiên tai, bịnh dịch phát sanh, nếu thủ hộ như phần 
trên, ắt có thể thoát ly những sự sợ hãi đó. 


Cầu thiên thần chỉ dẫn. 


Nếu muốn biết rõ sự việc là thiện hoặc bất thiện từ các 
thần, thiên xuống chỉ dẫn, nên cầu họ giáng nhập vào một 
người hay vật, sau đó dùng chiên đàn tím hoặc trắng, hòa 
với nước sệt giống như bùn, tụng chú một biến và chạm vào 
người hay vật đó. Hoặc kết ấn kim cang, ấn câu v.v... hoặc 
chạm xúc vào hình tượng để họ giáng lâm vào đó, sau khi 
giáng lâm, sẽ tuyên thuyết cách nào có thể chận đứng những 
ma Sự, V.V... 


Tìm vật bị mất. 


Hoặc dùng bình bằng đồng, hoặc bình sành, gia trì giống 
như phần trên, cũng có thể giáng lâm. Nếu cầu để biết xem 
đồ vật bị thất lạc nơi nào, hoặc ai là kẻ trộm, đều có thể chỉ 
dẫn, hiển thị. 


Hiện thân. 


Lại như phần trước đã nói về ba loại thứ đệ115, cuối cùng 
trong bó lông chim khổng tước, để một chày gỗ, buộc lên 
trên đảnh tóc hành giả. Dùng kim cang mẫu (Satvavajri) tam 
muội da ấn ấn vào, trì tụng cho đến khi tất cả ấn11 nhập vào. 
Sau khi hiện tướng, vừa xoay vừa lắc bó lông chim, thì tự 





115 Đây là trước tiên thừa sự bốn tháng, kế đến, một tháng bốn tòa 
thừa sự, và trì tụng suốt một đêm. 

11⁄6 Theo ngài Lati Rinpoche, “tất cả ấn” ám chỉ các thánh tôn nữ 
như Minh phi, Không hành nữ, Kim cang nữ, v.v... 


312 


Chương 26. Thành tựu tất địa 


mình có thể biến hiện thành tất cả hình sắc, hiển thị tất cả sự 
nghiệp lợi lạc thế gian, hiển thị mười phương chư Phật và 
chư quyến thuộc, và tự thân cũng có thể hiện thành thân 
Phật. 


Điều khiển tâm người khác. 


Lại nữa, trước tiên tu tập thừa sự bốn tháng, kế đến, ở 
trước tượng bổn tôn kết tam muội da ấn của kim cang mẫu, 
trong một tháng, mỗi ngày bốn lần trì tụng một trăm lẻ tám 
biến. Kế đến, vẽ đàn tràng, kết tam muội da ấn, trì tụng suốt 
một đêm. Nếu thấy ấn xí nhiên (phát lửa sáng rực), sau đó 
tùy tâm muốn điều khiển hữu tình nào, quán tưởng nhập 
vào tâm của họ hòa tan trong đó mà tụng trì, thì sẽ điều 
khiển được họ. Đây là bốn sự nghiệp (tác pháp) thủ hộ, triệu 
thỉnh, điều khiển .... 


Tu các tam ma địa từ bị, v.v... 


A Phược Đạt Nhạ Luận (Introduction to the Meaning of 
the Tantra) còn dạy cách niệm tụng thành tựu các tam ma 
địa từ [bi], v.v... 


Trong A Phược Đạt Nhạ Luận (Introduction to the 
Meaning oƒ the Tantra) cũng trình bày bốn cách như cách 
ngồi, cách tụng niệm âm thanh, cách tác ý quán tưởng, và 
cách nhìn, cũng như các tam muội da riêng biệt, cách tích tập 
tư lương, cách chọn chuỗi, cách lần chuỗi, v.v..., đã được đưa 
vào các nghỉ quỹ viên mãn, đây đều là sưu tập từ các kinh 
mật tông khác. 


313 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Du già mật 


I3. Tu tập đắc tất địa do hộ ma117, 


Trước tiên, ở trước các hỏa lò dùng trừ diệt các ác (tức tai), 
tăng trưởng chúng tánh (tăng ích), v.v... tu tập các tôn du 
già, mỗi ngày tu tập hộ ma, cho đến khi đạt được hiện tướng 
của sự diệt tội cho mình và người, sau đó tu tập các sự 
nghiệp. 


Như vậy, trước hết phải nên thanh tịnh tam muội da và 
luật nghi, là cội gốc của các thành tựu. Kế đến, nên siêng cần 
tu tập bốn tòa du già hữu tướng vô tướng. Sau khi hoạch 
được kham năng, tiến tu thành tựu các tất địa cộng và bất 
cộng để tiến nhanh vào các đạo lộ. Ba Mật bộ cấp thấp, nên 
biết đạo lý này: không phải chỉ dùng phong tức, niệm tụng, 
chân không, bổn tôn du già, v.v... tổng hợp lại tu để tiến đến 
viên mãn các đạo lộ, mà phải tăng thượng qua thành tựu tất 
địa. Vì những pháp này không có đầy đủ những điểm trọng 
yếu trong giai đoạn phát sanh (bổn tôn) và viên mãn (như 
trong Vô thượng du già mật), nên rất cần phải đạt được tất 
địa thù thắng mới tiến thú vào các đạo lộ nhanh và dễ. 


Muốn cho các hành giả biết rõ những tông yếu đó, trong 
A Phược Đạt Nhạ Luận (Introduction to the Meaning oƒ the 
Tantra) của ngài Phật Mật và Thích Luận của ngài Thiện Căn 
Kim Cang (Padmavajra), y chỉ sơ phẩm của Thiện Tập Kinh 
dạy về đạo lý của sự tu tập tất địa, được sưu tập rải rác trong 
các mật kinh. 


Tối thắng giáo trong Du già mật, 
Nhiếp Chân Thật Kinh, hương nhũ hải, 
Ba sư diệu luận là côn gậy, 


117 Hộ ma (homa): danh từ Mật tông chỉ cho các pháp dùng các 
loại hỏa lò, củi lửa, thần chú, v.v... để đốt các vật cúng dường 
thích hợp. Còn gọi là hỏa cúng dường. 


314 


Chương 26. Thành tựu tất địa 


Đập ra vị cam lộ đệ nhất. 

Được tịnh quán đẳnh, trụ luật nghị, 
Do tu bốn tòa tụng niệm pháp, 
Khéo khiến bổn tôn thân ngữ ý, 
Hợp nhất với ba nghiệp của mình. 
Tu ba du già điều trị tâm, 

Vào ba loại môn tu tất địa, 

Bổn tôn ban bố thượng thành tựu, 
Đây là thù diệu dị hành đạo. 

Cho nên chỉ biết pháp kết ấn, 

Và các thứ đệ tụng nghỉ quỹ, 

Mà cho đã biết nghĩa Du già, 

Phải cần biết thêm điều thiết yếu119. 


118 Câu cuối của bài kệ dạy: “Phải biết điều thiết yếu là sự tu tập 
tất địa cần thêm vào nghi quỹ niệm tụng để có thể viên mãn đạo 
lộ." 


315 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 


Phụ lục I: Tám thủ ấn của Du Già Mật 





2 Pledge seal of Vajrasattva 
1. Kim cang đại ấn, 2. Kim cang tam ma da ấn. 


316 


Phụ lục I: Tám thủ ấn của Du già mật 





4 Action seal of Vajrasattva 


3. Kim cang pháp ấn, 4. Kim cang nghiệp ấn. 


317 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 





5 _Vajra-binding 





6 Vajra-palms 


5. Kim cang phược ấn, 6. Kim cang hợp chưởng ấn. 
318 


Phụ lục I: Tám thủ ấn của Du già mật 





8 Iron hook 


7. Kim cang ấn, 8. Kim cang câu triệu ấn. 


319 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 


Phụ lục II: Các bộ mật tạng thấp 
(Trích Tantric Grounds and Paths) 


Thích Pháp Quang dịch 
SỰ BỘ: Bya-rgyud. KRIYÀ TANTRA (ACTION TANTRA). 


Đức Phật đã tuyên thuyết nhiều kinh về Sự bộ như Kinh Tô 
tất địa (Susiddhi) Tô bà ha đồng tử thỉnh vấn kinh 
(Subàhupariprccha), Samànyaviddhinam guhya tantra (General 
secret tantra) (Tổng Trì bí mật kinh), Concentration continuum 
Tantra (Dhyànottara: Hậu Tỉnh lự) là bốn bộ kinh gốc cho Sự bộ. 
Trong Tổng Trì bí mật kinh, Đức Phật dạy 380 loại Mạn đà la của 
Sự bộ. Trong Tô Tất địa kinh, Ngài dạy cách quán tưởng về phẩn 
nộ tôn Tô Tất địa ( Susiddhi). Trong Kinh Tô bà ha Đồng tử thỉnh 
vấn, Ngài dạy cách nhập thất tu trì Sự bộ và hành các pháp Tăng 
ích, Tức tai, Kính ái, Hàng phục (phẩn nộ); và trong Concentration 
Continuum Tantra (Hậu Tỉnh lự), Ngài dạy 4 chi Thiền quán của 
Sự bộ, thêm vào các kinh gốc còn nhiều kinh phụ và chú giải. 


Trong quyển Mật Tông Thứ Đệ Đại Luận, Ngài Tông Cáp Ba 
(Tsongkhapa) chia Pháp tu Sự bộ thành 4 giai đoạn: Quán đảnh, 
Phát thệ nguyện, Nhập thất, và Đạt tất địa (thành tựu). 


Mặc dù cách hành trì (nghi quỷ) pháp Sự bộ rất dài, ngài 
Tsongkhapa đúc kết, phân chúng thành 4 giai đoạn làm chúng trở 
nên dễ hiểu, vì Ngài Tsongkhapa trình bày rất rõ và thực tế, tôi sẽ 
đặt nền móng chú giải của tôi chánh yếu trên đề cương của Ngài. 


Sự bộ được giải thích qua 6 phần: (I) Nhận quán đảnh, phương 
pháp làm tâm thuần thục với bộ pháp. (II) Phát các thệ nguyện. 
(II) Nhập thất, phương cách tu trì đạt đạo.(IV) Phương pháp để 
đạt tất địa khi ta đã trải qua 4 chi thiền quán. (V) Phương pháp 
tiến từ cơ bản, lên đạo lộ chánh một cách độc lập dựa trên Sự bộ. 


( Nhận quán đảnh, phương pháp để Tâm thành thuần thục đối 
với bộ pháp: 


320 


Phụ lục II: Các bộ mật tạng thấp 


Muốn hành Sự bộ, ta cần phải nhận quán đảnh, lối quán đảnh này 
đơn giản rất nhiều so với Vô thượng Mật bộ (Anuttara tantra), và 
chỉ gồm có quán đảnh bằng nước (quán đảnh bình) và quán đảnh 
đội mão. Trong cách quán đảnh này, vị Kim cang sư ban sự gia trì 
(phú chúc phép) vào tâm và thân của đệ tử bằng cách dùng nước 
Pháp (đã được làm phép) chứa trong bình và đội mũ lên đầu đệ tử 
để gây chủng tử (hạt giống) của những giai đoạn của pháp nẩy 
mầm thuần thục trên đường tu Sự bộ. 


(II) Phát thệ nguyện: 


Vì không có quán đảnh của đạo sư trong Mật bộ này, nên không có 
cơ sở để ban Mật nguyện, tuy nhiên, Bồ Tát nguyện được cho thọ, 
đôi khi cũng có thêm một vài thệ nguyện (lời hứa), thay đổi tùy 
theo quán đảnh thuộc gia đình nào của Chư tôn (trong 5 gia đình 
Như Lai: Phật, Liên hoa, Kim cang bảo, Yết ma). 


IIIL/ Nhập thất, phương cách tu trì đạt đạo: 


Nhập thất là cách để đến gần Bổn tôn (Tib: Yidam, Skrt: Deva) 
hơn, ta quán tưởng Bổn tôn hiện diện trước mặt ta (bên ngoài) và 
đem tâm ta đến gần Ngài và quán tưởng tự thân ta trở thành 
giống như Bổn tôn. Sự đạt thành rốt ráo qua sự nhập thất tu trì là 
chính ta trở thành Bổn tôn. Bổn tôn là một hữu tình đã giác ngộ 
trong Mật tạng, có 4 loại Chư tôn: Chư tôn của Sự bộ như Muni 
trisamaya Guhya, Avalokitesvara (Quán thế âm), Tara trắng (Đa la 
Bồ Tát), Tara xanh (Lục độ mẫu), Amitayus (Vô lượng thọ Phật), 
Chư tôn của Hành bộ (Performance Tantra - Caryà-tantra) như 
117 Chư tôn trong Mạn đà la của Đại Nhật Muni (Muni Vairocana), 
Chư tôn của Du già mật (Yoga tantra) như “Sarvavirti và 62 Chư 
tôn”; Chư tôn của Vô thượng Du Già Mật bộ (Anuttara Yoga 
tantra) như 62 Chư tôn trong thân Mạn đà la của Phẩn nộ Kim 
cang (Heruka), 37 Chư tôn trong thân Mạn đà la của Vajra Yogini 
(Kim cang Du già nữ), 32 Chư tôn trong Mạn đà la của 
Guhyasamaja (Tam nghiệp bí mật tam muội kinh). 

Để nhận được sự quán đảnh của Bổn tôn trong Sự bộ, ta cần phải 
tập 4 Pháp thiền quán, đó là: 


321 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 


A. Bốn chỉ thiền quán Hữu tướng có niệm tụng. 

B. Thiền quán trú trong lửa (Quán lửa). 

C. Thiền quán trú trong âm thanh (Quán nghe âm thanh chú). 

D.Thiền quán trú trong Tự tánh không sau khi xuất thiền 
quán trú trong âm thanh (Quán chân không tự tánh). 


Trong đó B & € gọi là Thiền quán hữu tướng không có niệm tụng, 
D gọi là Thiền quán vô tướng. 


A. Bốn chi thiền quán hữu tướng có niệm tụng: gồm 4 giai đoạn 
thứ tự: (1) Thiền quán tự khởi thành Bổn tôn qua 6 tướng Bổn 
tôn. (2) Thiền quán bổn tôn trước mặt. (3) Thiền quán về căn bản 
tâm. (4) Thiền quán về âm thanh. 


(1)Thiền quán tự khởi thành Bốn tôn qua 6 tướng Bổn tôn: 


Trong Sự Mật căn bản chánh là cách thiền quán tự phát sanh mình 
thành Bổn tôn. Trong kinh Tô Bà Ha Đồng tử thỉnh vẫn và Hậu 
tỉnh lự, Đức Phật dạy muốn quán tự thân thành Bổn tôn phải quán 
tuần tự về 6 tướng Bổn tôn: - Thắng nghĩa Bổn tôn (tattva 
devata), Âm thanh Bổn tôn (Sabda devata), Tự mẫu Bổn tôn 
(Aksara devata), Sắc tướng Bổn tôn (Rupà devata), Mật ấn Bổn 
tôn (Mudra devata), Danh tướng Bổn tôn (Nimita devata). 


Cũng như trong Vô thượng Mật bộ, ta quán đem tâm thân 
Phật vào pháp hành trước khi tập quán về tự khởi thành Bổn tôn, 
tương tự trong Sự bộ, ta sẽ quán 6 tướng Bổn tôn trước khi tập 
các pháp quán tự khởi thành Bổn tôn, 6 tướng Bổn tôn này được 
giải thích qua thí dụ tự khởi thành Quán Thế Âm Bồ Tát. 
1a. Thắng Nghĩa Bổn tôn!12 ; sau khi quy y và phát Bồ đề tâm 
v.v... ta bắt đầu Quán rằng ta không hiện hữu thật sự, và Ngài 
Quán Thế Âm cũng vậy, ta Quán: “Ta không phải là thân ta, là tâm 
ta, nhưng ngoài thân và tâm ta thì không có cái ta, vậy ta vốn 





119 Quán được tập sau câu chú tánh không: Om svabhäva suddha 
sarva-dharma svabhäva šuddho “ham. 


322 


Phụ lục II: Các bộ mật tạng thấp 


không có thật thể (giả hợp). Bằng cách quán và lý luận như thế, ta 
cố vượt qua cái ngã tướng thông thường và chỉ thấy không, sau đó 
ta sẽ áp dụng cùng một lý luận cho Bồ Tát Quán Thế Âm và kết 
luận rằng Ngài cũng không thật hiện hữu. Bởi vì tất cả “không tự 
tánh” nên “không có thật cái ta” và “không có thật Quán Âm” 
chẳng khác nhau. Vì vậy ở mức độ tuyệt đối, ta và Ngài vốn bình 
đẳng và vô phân biệt. 


Nếu có 2 ly trên bàn, tánh hư không trong 2 ly giống nhau. Nếu ly 
bể, chúng ta không thể phân biệt hư không của ly này hay ly kia. 
Theo quan điểm tuyệt đối , ta và Quán Thế Âm giống như hư 
không trong 2 cái ly. Khi ta bắt đầu quán không, ta cảm thấy chân 
tánh (tự tánh) ta và Quán Thế Âm có khác. Nhưng khi ta thành 
công, ta ngộ ra chân tánh của ta và Quán Thế Âm giống hệt (Do ta 
vượt qua tướng giả định của ta và Quán Thế Âm giống như cái ly 
bị bể), cả hai không thực thể. Ta quán về sự chẳng khác giữa cái 
“không ta” và không “Quán Thế Âm”, và nghĩ: "Ta và Quán Thế Âm 
bây giờ giống nhau, giống như nước đổ vào nước.” 


Quán tưởng về cái tướng không thật thể này, ta nhận ra nó là 
Pháp thân (Chân không tự tánh) và tự hào phát sanh mình thành 
Pháp thân được phát triển, lúc đó vạn pháp hiển hiện đều là 
không, cái không này là sự vô phân biệt giữa chân tánh ta và Quán 
Thế Âm, ta lấy nó làm cơ sở để hướng (đồng nhất) về cái ta. 


Khi ta thiền về tướng không của Bổn tôn (tự tánh Bổn tôn, thắng 
nghĩa Bổn tôn), không chính nó trở thành cơ sở để cho là ta. Quán 
sát không, ta sẽ phát triển cái ý nghĩ “ta” đồng nhất với “không.” 


Nên hiểu rằng không phải có một thân vật chất mới phát sanh sự 
chấp ngã (có ta); Chư Thiên Vô Sắc giới, không có sắc thân, nhưng 
vẫn có cảm giác có cái ta (chấp ngã). 


Hơn nữa, gán “ta” vào một cái tâm thân hiện có, sẽ làm ta phát 
triển cái mê hoặc tự chấp thủ (thân tâm) và lưu chuyển trong luân 
hồi. Đem “không” gán vào ta, khiến ta giải thoát khỏi luân hồi. Các 
hành giả Mật tông phải học quán và phát triển tư tưởng đồng nhất 
với không này. Dùng không như một căn bản để gán vào ta. Nếu 


323 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 


có thể, ta phải làm tâm thấy cái không thật sự (chân không), cái 
không có tự tánh của thân và tâm, và do quán sát chân không này, 
ta sẽ phát triển được tư tưởng “cái ta” (ngã) và chân không đồng 
nhất thể (đồng nhất với không). Nếu ta chẳng hiểu không, ta có 
thể tưởng tượng hư không và quán sát nó, nghĩ nó là ta. Tuy 
nhiên, pháp thiền của ta vốn là một liều thuốc đối trị thật sự cái 
ngã chấp. Nên ta cần nhận ra sự không tự tánh và gán ta vào cái 
đó. Pháp này gọi là Chân không Bổn tôn (Bổn tôn tuyệt đối, tự 
tánh Bổn tôn, thắng nghĩa Bổn tôn.)) 


1b. Âm thanh Bổn tôn (Sabda devata: Quán Bổn tôn là âm thanh): 
Sau khi quán về tướng không của Bổn tôn một lúc, ta tưởng tượng 
rằng từ chân không này, xuất hiện âm thanh của thần chú Quán 
Thế Âm, Om Mani Padme Hùm, giống như âm thanh của tiếng sấm 
từ xa, làm rung động cả bầu trời. Ta không quán các nét chữ chú, 
mà chỉ nghe âm thanh của thần chú qua tâm của ta thôi. Âm thanh 
chẳng phát xuất từ chỗ đặc biệt, mà tỏa khắp không gian. Phải 
nhận thức âm thanh của thần chú như là tâm ta hiển xuất qua 
dạng của âm thanh, ta gán “cái ta” (ngã) vào nó (âm thanh chú). 
Cái ngã được gán vào âm thanh của chú này gọi là Bổn tôn là âm 
thanh. Theo hệ thống Madhyamika-Prasangika (Trung quán), một 
đối tượng được gán cho, và cái cơ sở gán vào đối nghịch nhau, có 
nghĩa là cơ sở gán cái ta không cần thiết phải là “ta.” Cũng như 
hiện nay, 5 uẩn cấu nhiễm của ta là cơ sở để cho là ta, nhưng 
không phải là ta vậy. Cho nên âm thanh của thần chú là cơ sở để 
gán cho Bổn tôn, nhưng không phải là Bổn tôn. 


1c. Tự mẫu Bổn tôn: Quán Bổn tôn là chữ (chú tự): sau khi để 
tâm quán âm thanh thần chú một lúc, ta tưởng tượng rằng tâm ta 
biến thành một mạn đà la mặt trăng tròn sáng. Âm thanh của thần 
chú tập hợp trên mặt trăng có dạng cụ thể của chữ “Om Mani 
Padme Hum” ( Một trong các loại Linh ngữ Phật giáo như Lentsa, 
siddham, hay Tây Tạng), đứng thuận chiều kim đồng hồ trên chu 
vi của mạn đà la mặt trăng. Ta nghĩ rằng những chữ này và mạn 
đà la mặt trăng, tánh nó là tâm của ta và trên cơ sở này phát triển 
cái ta, gán nó vào các chữ của thần chú này. Pháp này gọi là “Bổn 
tôn là chữ chú” (Aksara-devatà = Văn tự Bổn tôn, Tự mẫu Bổn 
tôn). 


324 


Phụ lục II: Các bộ mật tạng thấp 


1d. Sắc tướng Bổn tôn: Quán toàn thân tướng Bổn tôn (Rupa- 
devatà). Sau khi quán Bổn tôn bằng chú tự một lúc, ta tưởng 
tượng rằng, các chú tự trên mạn đà la mặt trăng phóng ánh sáng 
khắp 10 phương, ở đầu mỗi tia sáng là Quán Thế Âm Bồ Tát, ánh 
sáng phóng đến đảnh môn của các chúng sanh gia trì và thanh 
tịnh hóa các ác nghiệp do thân khẩu ý của họ gây ra, 6 cõi luân hồi 
đều được thanh tịnh. Và tất cả chúng sanh biến thành 
Avalokitesvara (Quán Thế Âm), xong rồi vùng được tẩy tịnh và các 
chúng sanh tan thành ánh sáng và hòa vào các chữ thần chú ở 
mạn đà la mặt trăng, kế đó biến thành thân Ngài Quán Thế Âm, 
chúng ta có thể quán Quán Thế Âm 1 mặt 2 tay, 1 mặt 4 tay, 11 
mặt 1000 tay. Quán sát thân tướng của Quán Thế Âm, chúng ta 
phát triển cái tư tưởng “ta”, cái ta được gán vào thân tướng của 
Quán Thế Âm này, tức Bổn tôn là sắc thân, sắc tướng. 


1e. Mật ấn Bổn tôn: Bổn tôn là ấn ( Mudra devatà): Sau khi đã 
quán chúng ta như là Quán Thế Âm, chúng ta cần phải gia trì 5 chỗ 
chánh của thân Quán Thế Âm với các ấn đặc biệt. Ta chấp 2 tay 
như đảnh lễ, nhưng để các đầu ngón hơi tách ra, như cánh hoa sen 
bắt đầu nở và gấp ngón tay cái vào bên trong tượng trưng cho 
Ngọc quý dấu trong hoa sen, đây là Tam muội da ấn (Samaya 
mudra) của gia đình Liên hoa, tay kết ấn khế này ta chạm ngực 
điểm giữa 2 chân mày, yết hầu, vai bên phải, vai bên trái cùng một 
lúc đọc thần chú Om padma udbhaväye svãha. Khi chúng ta chạm 
ngực, ta quán Phật A Súc (Aksobhya); khi ta chạm điểm giữa 2 
chân mày, ta quán Phật Đại Nhật (Vairocana); khi ta chạm yết hầu, 
ta quán Phật A Di Đà (Amitabha); khi ta chạm vai phải, ta quán 
Phật Bảo Sanh (Ratnasambhava); khi ta chạm vai trái, Phật Bất 
Không Thành Tựu (Amoghasiddhi). Mặc dù Chư Phật được đánh 
dấu trên thân ta, nhưng đây không phải là mạn đà la bằng thân 
bởi vì cái nhân chất liệu của 5 Tôn là tâm ta, khác hơn thân phần 
của ta. Đây tức quán Chư Tôn là mật ấn, ta phát triển lòng tin 
vững chắc rằng 5 Tôn là tánh của bổn tâm ta và thiền về đó. 


1f.. Danh tướng Bổn tôn (Bổn tôn là các đặc tướng tốt (Nimita- 
devatà)): Các đặc tướng ám chỉ những dấu đặc thù hay đặc tính 


trong thân của Ngài Quán Âm. Để quán tưởng về Bổn tôn bằng các 


325 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 


đặc tướng, ta hãy xem xét thân của Ngài Quán Thế Âm từ đầu cho 
đến chân, để gia tăng rõ ràng sự quán tưởng. Điều này gia tăng cả 
về sự rõ ràng của tướng mạo và lòng tự hào hoá mình thành thân 
Quán Thế Âm. Cái “ta” được gán vào thân của Quán Thế Âm, sau 
khi hành thiền phân tích các dấu vết thù thắng của Ngài được gọi 
là đặc tướng Bổn tôn, danh tướng Bổn tôn. 


Mục đích của quán Bổn tôn là không (Thắng nghĩa Bổn tôn) để 
thành tựu tâm của Bổn tôn. 


Mục đích của quán Âm thanh Bổn tôn và Tự mẫu Bổn tôn để 
thành tựu khẩu Bổn tôn. 


Mục đích của quán Mật ấn Bổn tôn, Sắc tướng Bổn tôn để thành 
tựu thân của Bổn tôn. 


Hành pháp quán 6 Bổn tôn theo thứ tự này, giúp ta vượt qua 
các tướng và quan niệm thế tục và phát triển rõ ràng lòng tự hào 
thánh hóa mình thành Bổn tôn trở thành mạnh mẽ. Nếu ta không 
thực hành tuần tự như thế, mà thử tự quán ta thành Bổn tôn, ta sẽ 
thấy hầu như không thể vượt qua trạng thái thân tướng thế tục và 
quan niệm thông thường của ta. 


Để quán ta thành Bổn tôn khác trong Mật giáo Sự bộ (không 
phải là Quán Thế Âm), ta cũng phải quán tuần tự 6 tôn cùng một 
cách thức, nhưng với vài bổ khuyết nho nhỏ. Thí dụ như nếu ta 
muốn quán mình thành Văn Thù (Mamjusri), khi ta quán Âm 
thanh Bổn tôn (Chư tôn là âm), ta tưởng rằng toàn hư không đầy 
cả âm thanh thần chú của Văn Thù là Om A Ra Pa Ca Na Dhih, thay 
vì Om Mani Padme Hum; và khi ta quán sắc tướng Bổn tôn 
(Tướng Bổn tôn), ta tự quán mình thành Văn Thù với thân màu 
vàng cam, 1 mặt 2 tay, cầm kiếm và kinh Bát Nhã; và cách quán 
Bổn tôn bằng mật ấn cũng khác, thay vì đụng 5 chỗ trên thân với 
Tam muội da ấn của gia đình Liên hoa, ta quán ở đảnh môn ta chữ 
Om (linh tự), ở cổ hầu ta chữ Àh, và ở ngực ta chữ Hùm, và nhận 
thức rằng 3 chữ ấy là tánh của Vairocana, Amitabha và Aksobhya. 
Sau đó ta thỉnh chư vị nhập vào ta, đồng thời tụng chú Jah Hùm 


326 


Phụ lục II: Các bộ mật tạng thấp 


Vam Hoh và bắt các ấn thích ứng đã giải thích trong quyển “pháp 
tu Kim cang du già nữ (vajra yogini)” (Guide to Dakini land). 


2. Thiền quán bổn tôn trước mặt: sau pháp tự khởi ta cần phải 
quán Bổn tôn hiện trước mắt ta (tạo ra). Nếu ta hành pháp Quán 
Thế Âm, thì ta quán Quán Thế Âm và quyến thuộc của Ngài trước 
mặt ta. Đây là các Huyễn thân tượng trưng cho Ngài được gọi là 
Tam muội da Tát đỏa hay Giới thệ tôn (Samaya sattva). Ta thỉnh 
các Chư Tôn thật sự tức Trí tuệ tôn (Trí tát đỏa = prajnã sattva) 
hòa nhập vào Tam muội da tát đỏa và sau đó tu kính lễ, cúng 
dường, sám hối và cầu xin tất địa, cúng dường torma (bánh). Nếu 
ta có thời giờ, ta có thể quán 1 vòng chuổi chú tự ở tâm vị Bổn tôn 
đang hiện thân ở trước ta và tụng chú của Ngài. Những pháp hành 
như vậy gọi là Thiền quán bổn tôn trước mặt. 





3. Thiền quán về Căn Bản Tâm: Để thành tựu Căn bản tâm, sau khi 
quán tưởng 6 Tướng Bổn tôn, ta quán tâm ta thành dạng một dĩa 
mặt trăng nhỏ xíu màu trắng nằm ngang ở tâm ta, mặt trăng này 
được gọi là căn bản tâm, bởi vì nó là một dạng của bổn tâm ta. Với 
lòng tín thành, cho rằng trăng là tâm ta, ta cố thấy nó càng rõ càng 
tốt, xong rồi ta tập trung tất cả nội khí hướng vào trong nó và hòa 
tan nội khí vào mặt trăng. Có 9 cửa, mà khí đi vào và ra thân: 2 lỗ 
mũi, miệng, đỉnh đầu, điểm giữa 2 mắt, 2 con mắt, 2 lỗ tai, rốn, cơ 
quan sinh dục, đường đại tiện. Cộng vào 9 cửa này, khí cũng có thể 
vào thân qua các lỗ chân lông, nên ta phải thường tắm rửa vì nếu 
không, lỗ chân lông sẽ bị bít và sức khoẻ ta có thể bị ảnh hưởng 
xấu. 





Giống như con rùa rút mình vào vỏ và giữ bất động ngay cả 
khi bị quấy phá; vì thế, ta phải tưởng rằng qua 9 cửa và các lỗ 
chân lông, nội khí rút vào trong thân và hòa tan trong dĩa mặt 
trăng ở ngực ta; ta tập trung nhất tâm vào đó một thời gian ngắn 
trong khi nín hơi; dùng một phần tâm để nhớ rằng khí của ta đang 
hòa tan vào mặt trăng và dùng một phần tâm khác để quán về các 
tướng tốt, vẻ đẹp của Bổn tôn để tăng cường cả sự rõ ràng về 
tướng và lòng tự hào thánh hóa. Khi ta đạt được một hình ảnh 
quán tưởng tương đối rõ về thân Bổn tôn, ta nhất tâm tập trung 


327 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 


vào đó, đó mới thật sự là phương pháp tự quán thân thành Bổn 
tôn. 


Bởi vì các tư tưởng khái niệm thô quán sát được ngoại vật 
nhờ các khí phóng ra ngoài. Bằng cách tập hợp các khí vào tâm, ta 
giảm bớt sự phóng tâm (vọng niệm bay nhảy) và tự nhiên phát 
triển được sự tập trung vững chắc (định tâm). Khi không có sự 
xen vào của các tướng thông thường và các khái niệm bên ngoài 
(vọng tưởng), ta sẽ cảm thấy dễ dàng nhiều hơn khi tập trung vào 
thân của Bổn tôn, thấy được Bổn tôn rõ ràng và phát triển được 
lòng tự hào thánh hóa vững chải. 


Tổng quát, người Hành pháp lấy sự đắc định làm quan trọng, 
và đối với hành giả của Sự bộ, sự thành tựu này cực kỳ trọng yếu. 
Sự quán tưởng về hơi thở đề cập ở trên giống như lối bảo bình khí 
công được diễn tả trong Vô thượng Mật bộ, nhưng mục đích của 
nó khác nhau. Mục đích chánh của bảo bình khí công là đem khí 
vào ống năng lực giữa; còn mục đích chánh của pháp Thiền quán 
căn bản tâm là giúp nhập định dễ dàng hơn. 


4. Thiền quán về Âm thanh: Thiền quán về âm thanh là tụng thần 
chú, thời gian tập tụng chú là sau khi quán căn bản tâm, khi sự tập 
trung của ta bắt đầu yếu đi và ta cảm thấy phải buông xã. Nếu ta 
đã tự quán ta là Quán Thế Âm, ta quán rằng ở giữa một đĩa mặt 
trăng ở tâm ta là một chữ Hrih đứng (Linh Ngữ) chủng tử của 
Quán Thế Âm, với thần chú Om Mani Padme Hùm (Linh Ngữ) 
đứng thuận chiều kim đồng hồ chung quanh nó, chữ được viết 
bằng ánh sáng trắng và là trí tánh của Quán Thế Âm, các kinh Mật 
tông thường nhấn mạnh sự quan trọng việc xem thần chú và Bổn 
tôn không phân biệt, vì thân khẩu ý của một vị Phật cùng một thể 
tánh, nên tâm của Phật có thể thị hiện thành âm hay chú tự được 
viết ra. 


Có hai loại tụng chú: tụng thô và tụng vi tế. Tụng chú lớn 
tiếng hoặc theo hơi thở là tụng thô. Để tập tụng vi tế, ta tưởng 
tượng rằng các chú tự được quán ở tim đang phát âm Om Mani 
Padme Hùm và lắng nghe âm thanh đó. 


328 


Phụ lục II: Các bộ mật tạng thấp 


5, Lợi ích chánh khi hành trì tụng thô và tụng vi tế: 


1.) Nhận được sự gia trì của Bổn tôn. 

2.) Gần gũi Bổn tôn hơn. 

3.) Đạt tất địa của Bổn tôn. 

4.) Thành toàn các sự nghiệp tức tai, tăng ích, kính ái, hàng 
phục, phẩn nộ. 

5.) Thanh tịnh ác nghiệp và tích tụ phước báo. 


Sự nghiệp tức tai gồm có trừ các chướng, đuổi các duyên xấu, tịnh 
trừ sự phá phách của ma quỷ. Sự nghiệp tăng ích gồm có tăng tuổi 
thọ, công đức, thành tựu thiện đức như văn tư tu. Sự nghiệp kính 
ái gồm có hàng phục quỷ ma bằng phương pháp hòa bình; và sự 
nghiệp phẩn nộ gồm có hàng phục ma quỷ bằng phương pháp 
phẩn nộ khi cần thiết. Bất cứ khi nào ta tác pháp phẩn nộ, điều 
trọng yếu nên ghi tâm là vì từ bi mà hành pháp. Ta có thể thành 
toàn các nguyện nhờ vào tụng chú một cách thanh tịnh. Đối với 
những người đã tín thành nương dựa Bổn tôn của họ trong tiền 
kiếp, và người đã nhập thất tu trì v.v... việc tụng chú làm thuần 
thục hạt giống đã được gieo trồng trong các kiếp ấy, và vì thế đối 
với họ kết quả có thể xảy ra mau chóng. Những người chưa từng 
tu trì Bổn tôn mình trong tiền kiếp hay người đã có những ác ý đối 
với Bổn tôn trong quá khứ, cần phải đọc chú một thời gian dài 
trước khi họ thành tựu các sự nghiệp tức tai, tăng ích, kính ái, 
hàng phục (phẩn nộ). 


Một yếu tố quan trọng khác để xác định thời gian ta đạt được 
kết quả qua sự tụng chú là sức tín thành (tín lực) và định lực (tín 
và định lực). Nếu lòng tin ta yếu và ta không thể điều phục các 
vọng tưởng, ta có thể không đạt được kết quả nào dù sau nhiều 
năm trì tụng. Dù sao ta không nên từ đó kết luận rằng thần chú 
không có hiệu năng, mà nên tỉnh tấn quyết tâm gia tăng tín tâm và 
cố vượt qua sự phóng tâm. Tổng quát, sự tụng thần chú lợi ích rất 
lớn, vì âm thanh thần chú vốn đã được chư Phật gia trì phúc chúc. 
Nhưng muốn tựu thành tất địa được diễn tả trong kinh, ta cần 
thanh tịnh tụng trì với lòng tin kiên cố và Thiền quán mạnh mẽ. 


329 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 


Nói chung, Thiền quán Sự bộ có thể được chia thành 2 loại 
Thiền quán qua đọc tụng và Thiền quán không cần đọc tụng. Tập 
quán về 6 tướng Bổn tôn là căn bản chánh, Bổn tôn trước mặt và 
căn bản tâm là cơ sở của pháp tụng thần chú. Còn căn bản âm 
thanh vốn tự nó là tụng chú. Vì lý do đó, 4 bước trong phần thiền 
quán thứ nhất trên gọi là Thiền quán hữu tướng có niệm tụng, và 
3 phần sau đây gọi là thiền quán không có niệm tụng. 


a. Thiền Quán Trú Trong Lửa 





Để tu tập Thiền quán trú trong lửa, ta bắt đầu bằng cách quán 
không và hòa tâm ta vào đó. Kế đó, ta tưởng tượng rằng sự hợp 
nhất giữa tâm ta và không, hiện ra qua dạng một ngọn lửa nhỏ 
bùng cháy đều đặn trên dĩa mặt trăng ở trên ngực ta. Trong lúc 
tập trung nhất tâm vào ngọn lửa và nhớ ngọn lửa đó là tánh của 
tâm ta hòa với không. Ta tưởng tượng rằng từ trong ngọn lửa 
phát ra âm của thần chú Om Mani Padme Hùm, ta không tụng chú 
ra miệng hay thầm trong tâm, mà chỉ cảm thấy rằng ta đang lắng 
nghe âm thanh của thần chú từ lửa phát ra. Dùng ngọn lửa và âm 
thanh của thần chú làm đối tượng của thiền định, và ta tập trung 
vào chúng một cách nhất tâm, không được phóng dật, hôn trầm 
hay phấn khởi. 


Mục đích tập trung vào lửa và thần chú là để đạt được định lẹ 
hơn, và thành tựu trí vô phần biệt (vô niệm) không rời khỏi chân 
không. 


Trong Sự bộ, sau khi ta đã đạt được Thiền quán kiên cố 
(định) trên đĩa mặt trăng và thân tướng Bổn tôn của phép căn bản 
tâm; thì ta đổi đối tượng tập trung sang ngọn lửa và thần chú của 
phần thiền quán an trú trong lửa. Bởi vì chúng vi tế hơn đối tượng 
của phép căn bản tâm, giúp ta dễ đạt “định” hơn, nếu ta dùng 
chúng làm đối tượng thiền quán. 


Mục đích khác của thiền quán an trú trong lửa, là khiến 
nguồn nhiệt đặc biệt phía bên trong được phát triển và gia tăng, 
nhờ đó đạt được sự hỷ lạc vô phân biệt. Qua sự hành trì pháp 
thiền quán này liên tục, ta sẽ nhận được vào ấn chứng, ta phát 


330 


Phụ lục II: Các bộ mật tạng thấp 


triển được sự nhu thuận (dễ uốn nắn) đặc biệt về thân và tâm. Ta 
không còn cảm giác đói và khát dù không ăn một thời gian lâu. Khi 
ta ăn uống, việc tiểu tiện cũng rất ít. Hơn nữa, nhiệt và hỷ lạc bên 
trong ta sẽ tăng gia. Những chướng duyên (xung động) bên trong 
hay bên ngoài không có năng lực phá hại ta. Ta nên tiếp tục tập 
quán an trú trong lửa cho đến khi nào ta đạt được những ấn 
chứng này. 


b. Thiền quán an trú trong Âm thanh: 





Khi ta đã đạt định kiên cố về lửa, ta có thể thực hành thiền quán 
an trú trong âm thanh. Ta quán tưởng về ngọn lửa và thần chú 
giống hệt như trước. Nhưng khi tâm định đã chắc, ta chấm dứt 
tuớng của ngọn lửa và tập trung chuyên nhất vào âm thanh của 
thần chú. Ta quán đến khi nhờ lực của sự quen thuộc, ta cảm thấy 
rằng ta nghe thần chú trực tiếp qua thần thức ta; giống như trong 
giấc mộng, thần thức ta nghe âm thanh. Khi một vài hành giả đạt 
được giai đoạn này, họ nghe 6 chữ thần chú Om Mani Padme Hùm 
cùng một lúc. 


Để đạt định, hành giả Sự bộ tập quán từng pháp từ Bổn tôn là 
tướng không (thắng nghĩa), đến an trú trong âm. Sự hành trì căn 
bản của tâm, Thiền quán trú trong lửa và trú trong âm, tất cả đều 
là phương pháp chánh yếu để tăng trưởng định tâm. Thiền quán 
trú trong âm có năng lực đặc biệt sinh ra sự kham nhẫn (dễ uốn 
nắn, nhu nhuyễn) về tinh thần và thể xác, và trực tiếp đưa đến 
“định” (định an chỉ). Sự Thiền quán này có 3 đức tánh tốt: tánh 
của nó là hỷ lạc, đối tượng của nó là xuất hiện rõ ràng, nó thoát 
khỏi sự vọng tưởng; 2 đức tánh cuối được nêu ra, vì tâm càng ít 
vọng tưởng, ta càng nhận thức đối tượng (đề mục) rõ ràng hơn. 


Trong Đèn Soi Nẻo Giác, ngài Atisa dạy rằng để đạt “định”, ta 
chỉ nên trụ vào một đề mục. Nhưng theo hệ thống của Sự bộ, ta 
thay đổi đề mục 7 lần, không có điều mâu thuẩn ở đây. Vì lời 
khuyên của ngài Atisa dành cho người chưa được thiền quán 
vững chảy. Để đạt Định kiên cố, từ lúc ban đầu, cần thiết trụ ở một 
đề mục; vì nếu ta liên tục đổi đề mục, sự tập trung (định tâm) của 
ta sẽ không bao giờ tăng trưởng. Hơn nữa, khi định ta trở thành 


331 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 


cực kỳ kiên cố, ta nên đổi đề mục và tiếp tục luyện “định” bằng 
cách dùng một đề mục vi tế hơn. Vì vậy, một hành giả Sự bộ, thiền 
quán chánh yếu về phép căn bản tâm, cho tới khi nào đạt được 
tướng này; sau đó mới đổi sang đề mục vi tế hơn (an trú trong 
lửa); và khi đạt được các tướng chứng tỏ thành công (ấn chứng) 
trong pháp định này, liền đổi sang thiền quán an trú trong âm. 


Để được quen thuộc với tất cả giai đoạn của Sự bộ, thỉnh 
thoảng ta có thể quán một cách ngắn gọn về mọi phép thiền quán 
từ “Bổn tôn là tướng không” đến “an trú trong âm.” Nhưng nếu ta 
chỉ chân thành thích đạt “định”, ta phải thiền quán chánh yếu về 
phép căn bản tâm đến khi ta đạt được tập trung vững chắc về nó. 


B./ Thiền quán về Tự tánh không sau khi đã xuất thiền quán trú 





trong âm (Quán Không): Để hành trì pháp này, ta thiền quán một 
cách ngắn gọn từ quán Bổn tôn là tướng không cho đến Thiền 
quán trụ trong âm. Khi ta tiến từ căn bản tâm qua thiền quán trú 
trong lửa và sang trú trong âm; đề mục quán càng lúc càng vi tế 
hơn. Sau khi Thiền quán trú trong âm một lúc, sau đó ta ngừng 
tướng âm thanh, nhớ rằng chơn không vốn không thực thể (rời xa 
các tướng), và quán về điều này với một cái tâm đầy hỷ lạc. 


Dù rằng ta hiểu không sai lạc (đúng) về không, nếu ta thất bại 
không trừ được các tướng vọng niệm khi thiền định, ta sẽ không 
bao giờ ngộ trực tiếp chơn không, và vì thế pháp thiền của ta sẽ 
không có năng lực để diệt trừ vô minh hay chướng duyên giúp ta 
giác ngộ. Nhiệm vụ chính của pháp thiền quán thứ tư là vượt qua 
các tướng đối đải và an tâm ta hoàn toàn vào không. Để thành tựu 
điều này, hành giả tập pháp Thiền phân tích (Quán sát) và Thiền 
an trú (Định chỉ) vào không. Đầu tiên, ta sẽ phải luân chuyển giữa 
2 loại thiền này. Nhưng khi ta đạt được sức nhẫn (sự nhu thuận, 
nhu nhuyễn, sự dễ uốn nắn) do trí tuệ sinh ra, ta vừa có khả năng 
phân tích không, trong khi vẫn an trú nhất tâm (định) trong 
không. Với trí tuệ đặc biệt này, được gọi là cái thấy cao tột về quán 
sát không tánh; hành giả có thể tiếp tục ấn chứng sự hỷ lạc, không 
còn vọng niệm, nhưng vẫn không lìa tánh không này. 


332 


Phụ lục II: Các bộ mật tạng thấp 


Pháp thiền quán thứ 4, khiến chúng ta đạt được Pháp thân 
Phật, danh từ Tự tánh không trong phần Thiền quán này, ám chỉ 
sự Đại giải thoát, hay Niết bàn vô trụ, là Pháp thân Phật, tánh của 
Phật tâm. 3 lối thiền định trước từ Bổn tôn là tướng không (Thắng 
Nghĩa Bổn tôn), tới thiền quán trú trong âm, chính yếu khiến cho 
ta đạt được sắc thân Phật. Theo hệ thống của Sự bộ (Krìya tantra), 
4 pháp thiền quán này là nhân chủng cần cho 2 Phật thân. 


4 pháp thiền quán được gồm trong 3 Du già (yoga): Du già của Đại 
ấn của Thân, Du già Khẩu của thần chú, Du già Ý của Pháp thân. Du 
già thứ nhất bao gồm thiền quán về 6 tướng Bổn tôn trong thiền 
quán tự khởi, cũng như trong quán Bổn tôn trước mặt, căn bản 
tâm và về âm thanh, và chánh yếu là thành tựu Phật thân. Du già 
thứ hai gồm thiền quán an trú trong lửa, và an trú trong âm, và 
chánh yếu là thành tựu về khẩu của Phật. Du già thứ ba là thiền 
quán về tự tánh không sau khi vừa xuất thiền quán trú trong âm 
và chánh yếu là thành tựu tâm (ý) của Phật. Tất cả sự hành trì của 
Sự bộ đều bao gồm trong 3 Du già này. 


Du già về Thân và Khẩu đôi lúc được gọi là Du già Hữu tướng 
(Hữu tướng quán). Và Du già về Ý được gọi là Du già Vô tướng (Vô 
tướng quán). Chữ tướng ở đây ám chỉ các đối tượng quy ước. 
Những Pháp Du già từ Bổn tôn là tướng không tới thiền quán an 
trú trong âm, tập trung chánh vào các đối tượng (đề mục) quy ước 
(đặt ra không phải tự nhiên). Trong khi thiền quán về tự tánh 
không sau khi vừa xuất thiền quán trú trong âm, chỉ tập trung vào 
không (tự nhiên). 


Tất cả con đường của Sự bộ đều là Du già Hữu tướng hay Du già 
Vô tướng. 


IV. Phương pháp để thành tựu các tất địa thông thường hoặc thù 
thắng khi ta đã ấn chứng được 4 pháp thiền quán. 


Nhờ đạt được các ấn chứng thâm sâu của 4 pháp thiền quán, ta có 
thể viên thành các tất địa thông thường hay thù thắng. Tất địa 
thông thường gồm các tác pháp: tức tai, tăng ích, kính ái, hàng 
phục (phẩn nộ); và được thành tựu nhờ cách hành trì hai pháp Du 


333 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 


già về Quán tự thân thành Bổn tôn của pháp căn bản tâm và tụng 
trì thần chú (thô hay vi tế) của pháp căn bản âm. Nhờ định kiên cố 
an trú trong lửa và trong âm, ta sẽ viên mãn 8 đại thành tựu: 


1). Thành tựu Đơn dược. 

2). Thành tựu Thuốc khai nhãn. 
3). Thành tựu Thấy xuyên qua đất. 
4). Thành tựu về Linh kiếm. 

5). Thành tựu về Phép bay. 

6). Thành tựu về pháp Tàng hình. 
7). Thành tựu về pháp Sống lâu. 
8). Thành tựu về pháp Trẻ mãi. 


Khi ta thành tựu về Đơn dược, ta có khả năng gia trì các viên 
thuốc nhờ định lực và tụng chú, thuốc này có thể trị bịnh, tăng thọ 
và đem may mắn cho những ai dùng. 

Khi ta thành tựu Thuốc khai nhãn, ta có thể gia trì các Dược liệu 
nhờ định lực và tụng chú, khiến ai sử dụng cho mắt có thể thấy rất 


xa và xuyên qua núi. 


Thành tựu thấy xuyên qua đất khiến ta phát giác được những bảo 
tàng. 


Thành tựu về linh kiếm khiến ta khuất phục được kẻ thù và phá 
giặc (chiến tranh) không gây đổ máu, chỉ cần cầm dơ lên trời lưỡi 
Đạo kiếm. 


Thành tựu phép bay, khiến ta bay được trên không. 


Thành tựu phép tàng hình, khiến ta trở thành vô hình, bằng cách 
dùng một chất liệu đặc biệt. 


Thành tựu sống lâu khiến ta sống nhiều tiểu kiếp, nhờ định lực. 
Thành tựu trẻ trung, khiến ta trẻ mãi, khoẻ mạnh, thoát khỏi khổ 


về già, bịnh. 


334 


Phụ lục II: Các bộ mật tạng thấp 


Tất địa thông thường và thù thắng được viên mãn qua sự hoàn 
tất, cả Du già Hữu tướng và Du già Vô tướng, sự thành tựu tối 
thượng là đạt Phật tánh. 


V. Phương pháp tiến từ căn bản lên đạo lộ một cách độc lập, căn 
cứ vào Sự bộ. 





Ta bước vào con đường tích tụ (Tư lương đạo) của Sự bộ, khi ta 
phát nguyện vọng đạt giác ngộ vì các chúng sanh nương vào con 
đường Sự bộ và đủ ấn chứng được Du già Hữu tướng, khi ta đạt 
được thành tựu về thiền quán Tự tánh không sau khi vừa xuất 
thiền quán trú trong âm, ta tiến lên trên đường Dự bị (Gia hạnh 
đạo). Nhờ tiếp tục quán về thiền quán tự tánh không trên, khi ta 
đạt được hỷ lạc, vô vọng niệm nhưng không lìa khỏi không, ta tiến 
vào con đường thấy đạo (Kiến đạo). Khi ta đạt được địa thứ nhất 
và rời hết các mê hoặc tạo bởi Trí (Sở tri chướng), khi sự thành 
tựu về không tánh, đạt được năng lực diệt mất các mê hoặc căn 
bản vô minh bản chất (vô minh hoặc), ta tiến vào con đường thiền 
quán (Tu đạo). Ở trên đường thiền quán, ta tiếp tục quán cả về Du 
già Hữu tướng, tức là tu tập đối tượng pháp và Du già Vô tướng 
tức là tu tập tâm pháp. Nhờ vậy, thứ nhất bỏ được mê hoặc bản 
chất và sau đó trừ được các chướng cản trở sự toàn giác. Khi ta đã 
bỏ những chướng vi tế nhất (vi tế hoặc), ta đạt được Sắc và Pháp 
thân Phật, và cùng một lúc lên được con đường Vô Học đạo (Cứu 
cánh đạo). 


335 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 


Phụ lục HI: Mười tám khế ấn 
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch : HUYỀN THANH 


Theo Thầy thọ Quán Đỉnh, đã được ấn khả xong, chẳng bao lâu sẽ 
thành tựu. Đệ tử đủ tướng này mới có thể truyền thụ. Đây tức là 
báu Như Ý hay thành tựu các sự nghiệp. Như Kinh nói nơi chốn: 
Sườn núi, bên dòng sông, A Lan Nhã (Aranya) thanh tịnh, khe, 
động... tùy theo ý thích. Nơi ấy phải xa lìa các ách nạn đáng sợ. 
Hành Nhân sắm sửa vật cúng dường tùy theo khả năng. 

1) Hành Nhân quay mặt hướng về bổn phương lê bái Bổn Tôn, 
tiếp theo lễ chư Phật ở phương khác. Cúi năm vóc sát đất kính lễ 
như kinh giáo, quỳ thẳng lưng hai đầu gối sát đất, chắp tay giữa 
trống rồng, thành tâm bày tỏ tất cả tội của ba nghiệp: “Con từ đời 
quá khứ, trôi lăn trong sinh tử. Nay đối trước Đại Thánh Tôn 
xin hết lòng sám hối. Như chư Phật đời trước đã sám, nay con 
cũng sắm như vậy. Nguyện nương nhờ vào lực gia trì mà tất 
cả chúng sinh đều thanh tịnh.” 

Do Đại Nguyện này cho nên tự, tha không có dơ bẩn (Vô cấu). 


Mật Ngôn là: “Án_ Tát phộc bà phộc, thâu đà tát phộc, đạt ma 
tát-phộc bà phộc, thâu độ hàm.” 

#14 .@£(áđd1 444 $£ 54 
OM SVABHAVA SUDDHA SARVA DHARMA SVABHAVA 
ŠUDDHA UHAM 


2) Tiếp, đối trước Bổn Tôn, ngồi kiết già hoặc ngồi bán già, khởi 


Tâm Đại Bi: “Con tu Pháp này vì tất cả chúng sinh, nguyện mau 
chứng Vô Thượng Chính Đăng Bồ Đề.” 


336 


Phụ lục II: Mười tám khế ấn 


Trước tiên, mài các loại hương dùng để xoa tay. Sau đó kết PHẬT 
BỘ TAM MUỘI GIA ĐÀ LA NI AN. Chấp 2 tay giữa rông, mở 2 ngón 
trỏ co lại phụ ở lóng trên của 2 ngón giữa, co 2 ngón cái phụ lóng 
dưới của 2 ngón trỏ thì thành Ấn. Đặt Ấn ở trái tìm, tưởng 32 
tướng tốt 80 vẻ đẹp của Đức Như Lai rõ ràng trước mắt, chí Tâm 
tụng Chân Ngôn 7 biến. 


Chân Ngôn là: “Án_ Đát tha nghiệt đỗ nạp bà phộc đã, sa-phộc 
hạ” 

# 1%!1(Tn444A1 #4& 

OM TATHÃÄGATA UDBHAVAYA SVÄHÄ 

Do kết Ấn này và tụng Chân Ngôn tức liền cảnh giác tất cả Như Lai, 
thảy đều hộ niệm gia trì, phóng hào quang chiếu chạm vào thân 
Hành Giả thì bao nhiêu tội chướng đều được tiêu diệt, tho mệnh 
mau tăng, phước đức thêm lớn. Thánh Chúng thuộc Phật Bộ vui vẻ 
ủng hộ, đời đời kiếp kiếp xa lìa các nẻo ác, hóa sinh trong hoa sen, 
mau chứng Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề. 


3) Tiếp, kết LIÊN HOA BỘ TAM MUỘI GIA ẤN. Chắp ế: tay Ì lại giữa 
rồng, mở bung 2 ngón trỏ, 2 ngón giữa, 2 ngón vô danh rồi co lại 
như hình hoa sen. Đặt Ấn ở trái tim, tưởng Quán Tự Tại Bồ Tát với 
đầy đủ tướng tốt. Tụng Chân Ngôn 7 biến rồi bung Ấn bên phải 
đỉnh đầu. 


337 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 


Chân Ngôn là: “Án_ Bảná mô nạp-bà phộc dã, sa-phộc hạ” 

# dZ444a #4 

OM PADMA UDBHAVAYA SVÄHÄ 

Do kết Ấn này và tụng Chân Ngôn tức liền cảnh giác Bậc cầm hoa 
sen, tất cả Bồ Tát thuộc hàng Quán Tự Tại. Thánh Chúng của Liên 
Hoa Bộ thảy đều vui vẻ gia trì hộ niệm. Ánh hào quang của tất cả 
Bồ Tát chiếu chạm vào thân Hành Giả thì bao nhiêu tội nghiệp đều 
được tiêu diệt, tất cả Bồ Tát thường làm bạn lành. 


4) Tiếp kết KIM CƯƠNG BỘ TAM MUỘI GIA ẤN. Lật nghiêng bàn 
tay trái, hướng bàn tay ra ngoài. Đặt lưng bàn tay phải sắt lưng 
bàn tay trái. Đem 2 ngón cái, 2 ngón út trợ móc nhau như hình cải 
chày Kim Cương. Đặt Ấn ở trái tim, tưởng Kim Cương Thủ Bồ Tát. 
tụng Chân Ngôn 7 biến rồi bung Ấn ở bên trái đỉnh đầu. 


+ 


Chân Ngôn là: “Án_ Phộc nhật-lô nạp-bà phộc, sa-phộc hạ” 

$ ãx444 #4 

OM VAJRA UDBHAVAYA SVÄHÄ 

Do kết ấn nầy và tụng Chân Ngôn tức liền cảnh giác thất cả Thánh 
Chúng thuộc Kim Cương Bộ gia trì ủng hộ. Bao nhiêu tội chướng 
của Hành Giả thảy đều tiêu diệt, tất cả bệnh tật khổ đau chẳng 
vướng vào thân nên được thể kiên cố của Kim Cương. 


5) Tiếp kết HỘ THÂN TAM MUỘI GIA ẤN. Hai tay cài chéo nhau 
bên trong, bên phải đè bên trái. Dựng thẳng 2 ngón giữa, co 2 
ngón trỏ như hình móc câu đừng để dính vào lưng ngón giữa, lấy 
2 ngón cái đè 2 ngón vô danh liền thành. Ấn lên 5 nơi trên thân 
thể là: vầng trán, vai phải, vai trái, trái tìm, cổ họng rồi bung Ấn 
trên đỉnh đầu. Mỗi nơi đều tụng Chân Ngôn mộtbiễn. 


338 


Phụ lục II: Mười tám khế ấn 


Chân Ngôn là: “Án_ Phộc nhật-1a ngân-nễ, bát-la niệm bả-đá đã, 
sa-phộchạ” 

#4 ã#Œ AX&1%4 #& 

OM VÀJRA-AGNI PRADIPTAYA SVÄHÄ 

Do kết Ấn này và tụng Chân Ngôn gia trì tức liền thành trang bị 
KIM CƯƠNG GIÁP. Hết thảy Tỳ Na Dạ Ca (Vinãyaka) với các Thiên 
Ma, loài gây chướng ngại đều bỏ chạy tứ tắn vì nhìn thấy Hành Giả 
tỏa hào quang và thân ấy có uy đức tự tại. Nếu Hành Giả cư ngụ ở 
núi rừng và nơi hiểm nạn đều không có sợ hãi. Tất cả ách nạn về 
nước, lửa, cọp, sói, sư tử, dao, gây, gông cùm, xiềng xích... thảy đều 
tiêu diệt. Người nhìn thấy vui vẻ. Sau khi chết chẳng bị đọa vào 
nẻo ác mà được sinh về quốc thổ tịnh diệu của chư Phật. 


6) Tiếp kết ĐỊA GIỚI CHÂN NGÔN ẤN. Đưa ngón vô danh phải vào 
bên trong ngón út và ngón vô danh trái. Đưa ngón giữa phải vào 
bên trong ngón giữa và ngón trỏ trái. Tay trái cũng như vậy. Các 
ngón còn lại đều dính đầu ngón. Liền tưởng Ấn thành hình cái 
chày Kim Cương rực lửa mạnh (Hỏa Diễm Kim Cương Xử) .Đem 
ngón cái vạch lên mặt đất, mỗi vạch mỗi tụng Chân Ngôn cho đến 
3 lần thì ngưng. Tùy theo tâm biểu thị lớn nhỏ liền thành địa giới 
kiên cố. 


Chân Ngôn là: “Án_ Chỉ lị, chỉ lj, phộc nhật+a, phộc nhật+1j, bộ 
luật, mãn đà, mãn đà, hồng, phát tra” 


3 &@ &@ 4$ 4ã 4š š4 44 á é< 


339 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 


OM KILI KILI VAJRA VAJRI BHŨR BANDHA BANDHA HŨM 
PHAT _ 

Do kết Ấn này và tụng Chân Ngôn gia trì Địa Giới cho nên bên 
dưới đến Thủy Tế như Toà Kim Cương. Thiên Ma với các loài gây 
chướng chẳng thể gây não hại được, chỉ dùng chút ít công lực mà 
mau được thành tựu. 


7) Tiếp kết PHƯƠNG NGUNG KIM CƯƠNG TƯỜNG CHÂN NGÔN 
ẤN. Dựa theo Địa Giới Ấn lúc trước, mở 2 ngón cái dựng đứng bên 
cạnh như hình bức tường. Tưởng Ấn như hình cái chày Kim 
Cương, chuyển bên phải quanh thân 3 lần biểu thị cho sự lớn nhỏ 
của tâm liền thành cái thành kiên cố của Kim Cương. Chư Phật Bồ 
Tát còn chẳng làm trái ngược huống chỉ các loài khó điều phục 
khác. Tỳ Na Dạ Ca (Vinayaka) với loài trùng độc, loài có móng 
nhọn nanh bén chẳng thể lại gần. 


Chân Ngôn là: “Án _ tát la tát la, phộc nhật-la, bát-la ca la, hồng, 
phát tra” 

# #T #[ để ÑAI 4 @€ 

OM SARA SARA VAJRA PRAKARA HUM PHAT 


8) Hành Giả tiếp nên tưởng trong Đàn trên hoa sen lớn 8 cánh có 
một tòa sư tử. Trên tòa có cái lầu gác bằng 7 báu, rũ treo các anh 
lạc, vải lụa, phướng lọng. Từng hàng cây báu rũ treo thiên y tuyệt 
đẹp, mây hương tỏa khắp, mưa tuôn đủ loại hoa, các thứ âm nhạc 
tấu vang, bình báu, ứ già, thức ăn uống thượng diệu của chư 
Thiên, đèn bằng ngọc Ma Ni. Tác quán xong liền tụng Kệ rằng: 
Dùng lực công đức Ta 

Lực Như Lai gia trì 

Cùng với lực Pháp Giới 

Cúng dường khắp rồi trụ 


340 


Phụ lục II: Mười tám khế ấn 


3) Nói Kệ này xong, tiếp kết ĐẠI HƯ KHÔNG TẠNG PHỔ THÔNG 
CÚNG DƯỜNG ẤN. Chắp 2 tay lại, đem 2 ngón giữa cài chéo nhau 
bên ngoài, 2 ngón trỏ cùng dựa nhau co gấp lại như hình báu. Kết 


ị 


Ấn thành xong, tụng Chân Ngôn 4 biến. 


Phổ Thông Cúng Dường Chân Ngôn là : 

“Án_ Nga nganăng, tam bà phạ phộc nhật-la, hộc” 

#†?7Œ(4 4f44đs& 

OM GAGANA SAMBHAVA VAJRA HOH 

Do tụng Chân Ngôn này gia trì cho nên bao nhiêu vật cúng dường 
tưởng tượng đều không khác với các vật cúng dường chân thật. 
Tất cả chúng Hiền Thánh đều được thọ dụng. 


10) Tiếp nên kết BẢO XA LẠC ẤN. Hai tay cài chéo nhau bên trong 
rồi ngửa lòng bàn tay. Để ngón trỏ nằm ngang tựa nhau, đặt 2 
ngón cái đều vịn dưới gốc ngón trỏ. Tưởng Xa Lạc bảy báu có ngôi 
Kim Cương trên chiếc xe báu nương theo hư không đi đến Thế 
Giới Cực Lạc của Bổn Tôn. Tụng Chân Ngôn 3 biến. 


Chân Ngôn là: “Án_Đổ lỗ, đổ lỗ, hồng" 
# ã5‡ 5t Á 
OM TURU TURU HŨM 


341 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 


Do Chân Ngôn Ấn này gia trì cho nên Xa Lạc bảy báu đi đến quốc 
thổ của Bốn Tôn. Tưởng Bổn Tôn với các Thánh Chúng có quyến 
thuộc vây quanh ngồi trên Xa Lạc báu đến trụ trên hư không của 
đạo trường. 


11) Tiếp kết THỈNH XA LẠC ẤN. Dựa theo Ấn trước đưa ngón cái 
vào thân, bật đầu ngón giữa. Tụng Chân Ngôn 3 biến. 


Chân Ngôn là : 

“Ná ma tất-để-la-dã địa-vĩ ca nắm, đát tha nghiệt đa nam. Án_ 
Phộc nhật-lãng ngân nễ-đã yết lợi-sa đã, sa-phộc hạ” 

41t @Z(ff#ứẪ© f(& 79[Tác ở 4 $4 HAN 
«4 #4 = SỐ 

NAMAH STRIYA-DHVIKANAM TATHAGATANAM OM 
VAJRAMGNIYA AKARSAYA SVÄHÄ 

Do kết Chân Ngôn Ấn này gia trì cho nên Thánh Chúng từ Bổn Thổ 
đi đến trụ trong hư không của đạo trường. 

12) Tiếp kết THỈNH BẢN TÔN TAM MUỘI GIA GIÁNG CHÍ Ư ĐẠO 
TRƯỜNG ẤN. Hai tay cài chéo nhau bên trong rồi nắm lại thành 


quyền, co ngón cái trái vào trong lòng bàn tay, tiếp đưa ngón cái 
phải hướng về thân triệu mời. 


342 


Phụ lục II: Mười tám khế ấn 


Chân Ngôn là: “Án_ Nhĩ nẵng nhĩ ca_ Án, a lô lực ca_ Án, phộc 
nhật-la đặc-lặc ca_ A nghiệt xa, a nghiệt xa, sa-phộc hạ” 

#4 &4Z&& ý ÄHTq(A 3+ äZš 4a đãt&ã% 44 
OM JINA JIK OM AROLIK OM VAJRA DHRK AKARSA AKARSA 
SVÄHÃ. 

Do Chân Ngôn Ấn này gia trì cho nên Bổn Tôn chẳng vượt qua bổn 
thệ liền phó tập (đi đến dự hội) nơi đạo trường. 


13) Tiếp nên tịch trừ các loài gây chướng, kết LIÊN HOA BỘ MINH 
VƯƠNG MÃ ĐẦU QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT CHÂN NGÔN ẤN. Chắp hai 
tay lại, co 2 ngón trỏ, 2 ngón vô danh vào lòng bàn tay sao cho 
lưng ngón dựa nhau, dựng thẳng 2 ngón cái. Đưa Ấn chuyển bên 
trái 3 vòng, tâm tưởng tịch trừ các loài gây chướng. Tất cả Ma 
nhìn thấy Ăn này đều bỏ chạy tứ tán. Đưa Ấn này chuyển bên phải 
3 vòng liền thành Hỏa Giới kiên cố. 


Chân Ngôn là: “Án_ A mật-ly đô nạp-bá phộc, hồng phát tra, sa- 
phộchạ” 

#& HHT4đ& 64614 — 

OM AMRTA UDBHAVA HŨM PHAT SVÄHÄ 


14) Tiếp. kết THƯỢNG PHƯƠNG KIM CƯƠNG VÕNG ẤN. Dựa theo 
Tường Ấn lúc trước, đem 2 ngón cái vịn lóng dưới 2 ngón trỏ, 
tụng Chân Ngôn 3 biến. Đưa Ấn lên trên đỉnh đầu chuyển bên phải 
3 vòng liền ngừng, 


343 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 


Chân Ngôn là: “Án_ Vĩ sa-phổ la nại-lạc khất xoa, phộc nhật-1a 
bán nhạ la, hồng phát tra” 

#4 G#I1#Ýš äx tt Á &@«& 

OM VISPHURAD RAKSA VAJRA PAMJALA HŨM PHAT 

Do kết Võng Ấn Chân Ngôn gia trì liền thành cái lưới kiên cố bất 
hoại của Kim Cương. 


15) Tiếp kết HÒA VIỆN MẬT PHÙNG ẤN. Đem tay trái đè lên lưng 
tay phải, dựng 2 ngón cái. Tụng Chân Ngôn 3 biến, nhiễu bên phải 
thân 3 vòng. Tưởng bên ngoài Kim Cương Tường có lửa vây 
quanh. 





Chân Ngôn là: “Án A tam mangnghi-nễ, hồng phát tra” 
# HH 4 @€ 
OM ASAMAMGNI HUM PHAT 


16) Tiếp hiến Ứ GIÀ HƯƠNG THỦY CHÂN NGÔN ẤN. Hai tay nâng 
vật khí tưởng rửa chân Thánh Chúng. Tụng Chân Ngôn 3 biến. 


344 


Phụ lục II: Mười tám khế ấn 


Chân Ngôn là: “Nẵng mạc tam mãn đa một đà nẫm. Nga nga 
nẵng, sa mãng sa mãng, sa-phộc hạ” 
4W#1{HÁ15š£€&#?!((X fXAH 4& 

NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM GAGANA SAMA ASAMA 
SVAHÄ 

Do hiến nước thơm Ứ Già cho nên 3 nghiệp của Hành Giả được 
thanh tịnh và tẩy rửa được bụi nhơ phiền não. 


17) Tiếp kết LIÊN HOA TÒA ẤN. Chắp 2 tay lại giữa rỗng, duỗi mở 
2 ngón vô danh, 2 ngón giữa, 2 ngón trỏ rồi hơi co lại như hình 
hoa sen hơi hé nở. Ngay bên trong lầu gác báu tưởng các Thánh 
Chúng và Bổn Tôn ngồi ở bổn vị có quyến thuộc vây quanh, mỗi 
mỗi rõ ràng. Tụng Chân Ngồn 3 biến. 


Chân Ngôn là: “Án_Cama la, sa-phộc hạ” 

3# ãHđ #& 

OM KAMALA SVÄHÄ 

Do kết Liên Hoa Tòa Ấn, tụng Chân Ngôn cho nên Hành Giả sẽ 
được mãn túc 10 Địa và sẽ được Tòa Kim Cương. 


18) Tiếp kết PHỔ THÔNG CÚNG DƯỜNG ẤN. Chắp 2 tay lại, bên 


phải đè bên trái và giao các ngón tay liền thành. Tụng Chân Ngồn 
3 biến, tưởng võ lượng vô biên mây biển hương xoa, mây biển hoa 


345 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 


man, mây biển hương đốt, mây biển thức ăn uống, đèn sáng... đều 
thành việc cúng dường rộng lớn thanh tịnh. 


Phố Cúng Dường Chân Ngôn là: 

“Nẵng mạc tam mãn đa một đà nam. Tát phộc tha khiếm, ôn 
ná ngiệt để, sa-phả la, tứ hàm, nga nga nẵng kiếm, sa-phộc hạ” 
4H HHf §£á” Xắấ<% A 4fT 341{@A TUN 
4â #& Xm - 

NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM SARVATHA KHAM UDGATE 
SPHARA HIMAM GAGANAKAM SVÄHÄ 


Về 18 Khế Ấn thì Truyện ghi là do Hòa Thượng HUỆ QUÁ sáng 
chế. Hoặc nói là do HOĂNG PHÁP Đại Sư sáng tác. Ngày nay căn cứ 
vào mục lục của Tam Thập Thiếp sách Tử thì cho rằng phần cuối 
của Kinh Đại Thánh Hoan Hỷ Thiên 1 Quyển (Do Ngài BẤT 
KHÔNG dịch có thứ tự về 18 Đạo Cảnh). Lại nói là Phạm Tự Thập 
Bát Đạo Chân Ngôn. Đại Sư căn cứ vào 2 bản ghi ấy, suy xét và 
ghi chép lại vậy. 

THẬP BÁT ẤN KHẾ SINH KHỞI LƯỢC TỤNG 

1) Trang nghiêm Hành Giả có năm loại 

Tịnh, Phật, Liên, Kim với Bị Giáp 

2) Về Pháp kết Giới có hai loại 

Tức là Địa Kết, Kim Cương Tường 

3) Trang nghiêm Đạo Trường có hai loại 

Đạo trường, Hư Không Phổ Cúng Dường 

4) Về Pháp Khuyến Thỉnh có ba loại 

Tống Xa, Thỉnh Xa với Phụng Thỉnh 

5) Về Pháp Kết Hộ có ba loại 

Đương Bộ Minh Vương, Võng, Hỏa Viện 

6) Về Pháp Cúng Dường có ba loại 

Ứ Già, Hoa Tòa, Phổ Cúng Dường 


346 


Phụ lục II: Mười tám khế ấn 


Hai cúng dường đầu là biệt Cúng 

Chỉ riêng phụng hiến cúng Bổn Tôn 

Một cúng dường sau là tống cúng 

Dùng hiến Bổn Tôn với Thánh Chúng 
Tổng sắu (6) Biệt mười tám nghỉ tắc 

Tên gọi là Mười Tám Khế Ấn 

Thứ tự sinh khởi như thế nào? 

Muốn vào môn Tổng Trì Bí Mật 

Trước nên Điều Tịnh trang nghiêm thân 
Thân đã điều tịnh trang nghiêm rồi 

Cũng nên gia trì Tịnh Giới Địa 

Địa Giới đã gia trì tu sửa 

Cần phải trang nghiêm chốn Đạo Trường 
Đạo Trường cũng được trang nghiêm xong 
Nên Thỉnh Bổn Tôn Đại Thánh Tôn 

Đã được Phụng Thỉnh Thánh Tôn xong 
Dũng mãnh tỉnh tiến Kết Hộ Pháp 

Kết Hộ trong ngoài không chướng ngại 
Sau cùng cần phải tác Cúng Dường 
Chẳng rời Tòa ấy thành Tất Địa 


*) Ghi chú của người dịch : 


Trong bản Kinh này chỉ ghỉ rõ 17 Khế Ấn vì bước thứ tám Trang 
Nghiêm Đạo Trường chỉ dùng Pháp Quán Tưởng và tụng bài Kệ 


4 cầu chứ không dùng Chân \ Ngôn Ấn. 


Nay chúng ' tôi dựa vào quyển Từ Điển Bách Khoa Phật Giáo Việt 
Nam Q.2 của Giáo Sư Lê Mạnh Thát thì bước thứ tám này chính là 
Kết NHƯ LAI QUYỀN ẤN. Bước này có mục đích làm cho Thế Giới 


này trở thành Thế Giới Cực Lạc. 


347 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 


Hành Giả kết Ấn Như Lai Quyền với 4 ngón tay trái nắm thành 
Quyền, ngón trỏ dựng thẳng. Bàn tay phải nắm thành Kim Cương 
Quyền đè lên móng của ngón trỏ trái và đọc Chân Ngôn: 

“Án, bộ khiếm” 

#4 3 

OM BHUH KHAM 


. 


Hết_ 


Hoàn chỉnh Phạn Chú và Thủ Ấn vào ngày 05/09/2006 


348 


Phụ lục IV. Cách đọc Phạn văn và Linh ngữ của Mật tông 


Phụ Lục IV: Cách đọc Phạn văn đã Latin hóa và 
các Linh ngữ của Mật Tông Phật Giáo 


Mật Tông được truyền bá và tu tập ở vùng Bắc Ấn, Tây tạng, 
Mông cỗ, ngôn ngữ văn tự các quốc gia nầy, được nhiều hành 
giả dùng để quán tưởng, trì tụng, nhiều người đã trở thành 
những Đại thành tựu giả, các bậc thây (Đạo sư) chứng đắc, 
do lực thiền quán, tụng niệm, sự gia trì phú chúc của Bổn 
tôn, của chính họ mà ngữ ngôn các vùng đó trở thành linh 
thánh thường dùng cho đệ tử xử dụng làm linh phù, thần 
chú giúp người tu dễ tương thông với chư tổ, đạo sư, thánh 
tôn v.v... nhận được sự gia trì từ họ, giúp sự tu tập dễ thành 
tựu. Trong các Linh ngữ của Phật Giáo Mật Tông, hiện nay có 
3 Linh ngữ được dùng nhiều nhất trong việc thiền quán, trì 
niệm, vẽ pháp mạn đà la là : 

Tiếng Ranjana (Lentsa): Rañjana ( Lan Nhã) là tiếng Phạn 
rất cô được dùng nhiều ở Bắc Ấn và Nepal, nhất là trong 
kinh điển Đại thừa, nhất là trong Kim cang thừa thường 
dùng thay thế cho chư tôn trong mạn đà la cát của Mật tông 
Phật giáo. 


Nguyên Âm: 


Ỉ 


1, Ni kIẾ N ah äb, Wh; ca Š¡ 3, 3; 
*; 4; 41. LE 3. 3ì: X« 


Phụ Âm: 


349 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 


4. 4... 3, ÄÌ,¡, St;, 
4.. đ..: Su. 4; 11;, 
L Š tha Sạ St; đl;; 
ta Rua S¿¿ 3á: *Ì,› 
4;,, 4l.:: 4:; €Ìta Nẵng: 
Mu: Su lâu 
iu. 4, 4d 4; 
Su. SỈ: S)nn: 
Số: 
9© 5 93 9S 931PÀ 
o 1 2 3 4 5 6 ỉ 8 9 
Tiếng Sidđham (Tất đàn): loại linh ngữ được dùng đề viết các 
Thân chú Phật giáo, nhất là trong Đại chánh Tân Tu Đại Tạng 
kinh. 
Nguyên Âm: 


Ñ: 


1 


u 


,„_ EIL mỊ BI 


e 


é < Ót 65 
é\ ‹› Ớ 2 


So 


350 


Phụ lục IV. Cách đọc Phạn văn và Linh ngữ của Mật tông 


im Tan 

* † * ĩ 

A:Ai 

Dạng khác của nguyên âm 

Hộ i `9; %:; $2”; Š, Š¡ $. Sau ŠT am 

Phụ Âm: 
Giong Cô Â\ 1Ñ; To đ cha tt. 
Giọng Hầu 4 ca %®.‹:: ®; Ñ nạ +, 
Giang Luời + Cu 4 đa “nu: f\ 
Gienh SEN ẤT. Cu; Vua đán: đa 


Giọng Môi Ty &;:a ấy, Tu; J¿„› 


XÓN Tuyền Nguyên s I Ta d1, ä va 


Giọng Xổ ÑX:. t(Ố #\;, 


351 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 
š z 
Giong thơ mạnh Ẩ ha 


Các Phụ Âm Nổi Nhau 
Ất. đ llam 


Dạng khác của Phụ âm 


$ %Cö 4 ă«‹f 8 qq 141712 


chị ñ {† th dh dh ạ nạ th th dh n m ý ý v 


Cách Phát Âm Tiếng Phạn 


Cách đọc các Nguyên âm: 


a đọc như a thường, ã đọc a dài ra gấp đôi như chữ far (anh văn), 
tương tự cho ¡,u, 1, ũ 

r đọc nhu ri , ] đọc như lri, ƒ và ƒ đọc dài ra. 

e đọc là ê, ai đọc là ai, o đọc là ô, au đọc là au. 

m or n (anusvara): nằm sau nguyên âm TD an ,un đọc với miệng 
mở và có giọng trong mũi như bon ( tiếng Pháp). 

h (visarga) đọc hắt hơi mạnh ra, TD: aÌh đọc như aha, ih đoc như 
ihi. 


Cách đọc các Phụ âm: 
Giọng hầu (Gutturals): Phát âm từ cổ họng. 


Giọng đốc họng (co lưỡi) (Palatals): Phát âm cuốn lưỡi lên đốc 
họng ( khẩu cái). 


352 


Phụ lục IV. Cách đọc Phạn văn và Linh ngữ của Mật tông 


Giọng Lưỡi (Celebrals): Phát âm cong lưỡi lên vòm miệng. 

Giọng Răng (Dentals): Phát âm lưỡi chạm vào răng. 

Giọng Xì (Sibilants): Phát âm có tiếng gió. 

Giọng thở mạnh (Aspirate): Phát âm bằng cách hắt hơi mạnh ra. 
Các phụ âm đọc giống tiếng Việt trừ các chữ sau: 

ñ đọc như sing (Anh Ngữ), ngon (Việt), c như chồng, ch đọc như 
chh trong Stauch-heart (Anh), ñ đọc như nhà, J như Joy, Jh như 
hedgehog (Anh), ạ như rna như magi, ph đọc như up-hill ( không 
giống chữ f), bh đọc như ph (Việt) như rub-hard, s (dental) đọc 
như x (Việt), s (lingual) đọc như Sh (shine)(Anh), š (palatal) đọc 
như trong tiếng Đức sprechen phát ra âm sh trên đốc giọng (khẩu 
cái). Các chữ t, th, d, dh, và t, th(như t-h trong ligh-heart), d, dhịnhư 
d-h trong red-hot): cách đọc giống nhau chỉ phân biệt là giọng lưỡi 
(co) và giọng răng. 





Tiếng Tibetan (Tây Tạng): Đây cũng là 1 loại Linh Ngữ giông 
như hai loại cỗ Phạn trên, đó là do sự tu tập và truyên thông tập 
luyện mật tông lâu đời mà thành linh thiêng. 


Nguyên Âm và Phụ Âm: 


353 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 


Vowel điacritics 


6 
2 
Ñ 


Consonants 


T 


ka 


ể 


ta 


7Ị 


tha 


pha 


sa 


ga 


da 


gqha 


s3ïM 


dha 


bha 


”- 


ha 


Š 


uU u 
^~~“ 4“ 
ð_ 
o õ 


)1 


3 zs ời s 


„3 


354 


)3) 


BỊ 


Phụ lục IV. Cách đọc Phạn văn và Linh ngữ của Mật tông 


0 7 3 4s €q& 2 4£ 
TA riồxr “Tờ at mai nà -š AM" ¬^Z 1ã^ =Tr 


laykor chig nyl Sum shi nga trug d 
0 1 2 3 . 5 6 


Các Loại Linh Ngữ Khác: 


Tiếng Devanagari mà người Ấn Độ hiện đang xử dụng (còn 
gọi là tiếng hindi) cũng là một loại Linh ngữ nhưng chỉ dùng 
cho những Thần chú Bà La môn, được xem như tiên đạo cuả 
Ấn giáo như thấy an trí trong các Luân Xa luyện hoả hầu cuả 
Kundalini Yoga, cũng vậy Tiên đạo của Trung hoa dùng Hán 
tự làm Linh ngữ mà vẽ các linh phù; Thái, Miến, Lào, Cam 
Bốt, những nơi có nền tảng và truyền thống tu tập tín 
ngưỡng lâu đời v.v.. đều có nhữnh linh phù viết và vẽ bằng 
chính ngôn ngữ của quốc gia họ. Mật tông Phật giáo không 
dùng các loại chữ nầy để biểu thị Văn tự Chư Tôn trong mật 
giáo, phải nên phân biệt rõ. 


355 


Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận 


Thư mục tham khảo 
[Tiếng Anh] 


Hopkins, Jeffrey, 1987. Tantra ín Tibet (The Great Exposition 
0ƒ Secret Mantra - Volume ÏT). Delhi: Motilal Banarsidass. 

Hopkins, Jeffrey, 1987. The Yoga oƒ Tibet (The Great 
Exposition oƒ Secret Mantra - 2 and 3). Delhi: Motilal Banarsidass. 

Hopkins, Jeffrey, 2005. Yoga Tantra (Paths to Magical Feats). 
Ithaca, New York: Snow Lion Publications. 

Kelsang, Gyatso, 1994. Tantric Grounds and Paths. London: 
Tharpa Publications. 

Kelsang, Gyatso, 2011. Modern Buddhist, VolL 2: Tantra. 
London: Tharpa Publications. 


[Tiếng Hán] 








Pháp Tôn Pháp Sư (?*##)*'ï[i), 1935. Mật Tông Đạo Thứ Đệ 
Quảng Luận (45š35ZX55J#ïñ). Tài liệu trên internet. 





























356 


